TUYỆẸT VỌNG 


HY VỌNG ĐỒNG NGHĨA 
VỚI TUYỆT VỌNG 
Mười bài pháp thoại 


Hòa thượng Bửu Chánh 


Phước Minh uà Phước Tuệ ghi chép 


Thiển viện Phước Sơn 
Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 
2021 


kở 


Bình Anson dàn trang uà trình bàu 
Perth, Tâu Ức, nsàu 16/08/2021 


Thay lời giới thiệu 


Kính thưa quý bạn đọc, 


Được sự cho phép của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ 
trì thiển viện Phước Sơn (Đồng Nai), chúng tôi đã lựa chọn 
và chép lại mười bài thuyết pháp (pháp thoại) của Hòa 
thượng cho các tăng, ni và Phật tử trong các khóa tu ngắn 
ngày. 

Về mặt hình thức, đây là những lời thuyết pháp của Hòa 
thượng trong các buổi giảng pháp, không phải do Hòa 
thượng viết ra, nên ngôn từ ở đây là văn nói được thu âm từ 
các bài giảng, sau đó chúng tôi nghe và đánh máy lại. 


Văn nói thường mộc mạc, giản dị, đôi khi câu từ được lặp 
lại nhằm nhấn mạnh phương pháp thực hành cho các tăng, 
ni sinh và Phật tử trong các khóa tu học ngắn ngày, nên sự 
lặp lại này rất cần thiết, vì vậy chúng tôi giữ nguyên. 


Do đó, nếu người đọc theo cách “đọc nghe“ thì sẽ thẩm 
thấu ý dạy của Hòa thượng một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn. 


Về mặt nội dung, pháp thoại của Hòa thượng Bửu Chánh 
thường đi sâu phân tích, làm nổi bật ý nghĩa những lời dạy 
của Đức Phật trong kinh điển thông qua hình ảnh, ngôn từ 
của một bài thơ thiển, một bài hát, một câu ca dao gần gũi 
với đời thường, giúp cho người nghe dễ nghe, dễ hiểu và dễ 
nhớ. 

Với cách nói giản dị, đi thẳng vào vấn để, pha lẫn sự hài 
hước, hóm hỉnh, Hòa thượng dẫn dắt người nghe đến với 


vườn hoa Pháp của Đức Phật, hướng dẫn người nghe cảm 
nhận được hương vị của Pháp Bảo, chỉ cho người nghe 
phương pháp gieo trồng, vun xới hạt giống của những bông 
hoa Pháp được đâm chổi, nẩy lộc trong tâm thức của mỗi 
người. 


Bằng tấm lòng bi mẫn, Hòa thượng chỉ ra sự nguy hại của 
“vô minh“ tổn tại ở trong mỗi tha nhân, qua đó sách tấn 
người chưa phải là Phật tử sẽ hiểu đúng những lời dạy của 
Đức Phật, người đang là Phật tử rồi sẽ biết điều chỉnh việc 
học và thực hành những lời dạy của Đức Phật nơi bản thân 
mình để đi đúng đường và nhanh chóng đạt kết quả. 


Về mặt neôn ngữ, chúng tôi cố gắng đánh máy một cách 
trung thực những lời giảng của Hòa thượng, vì như lời dạy 
của Hòa thượng trong bài thuyết giảng cho tăng, ni sinh tại 
Học viện Phật giáo Việt Nam, Cơ sở Lê Minh Xuân ngày 
26/2/2017 là Hòa thượng mong muốn những người học về 
diễn giảng xướng ngôn, hay là học về khoa hoằng pháp sẽ 
học được cách để thuyết một bài pháp thông qua các bài 
thuyết giảng của Hòa thượng. 


Qua mười bài pháp thoại của Hòa thượng, cầu mong quý 
độc giả tìm thấy những gợi ý đúng cho những bước tu và trải 
nghiệm của mình trong sự thực hành giáo pháp của Đức 
Phật. 

Tuy nhiên, những bài pháp thoại được ghi lại từ văn nói 
sang văn viết nên chắc chắn không thể nào tránh khỏi sơ suất, 
chúng con kính mong Hòa thượng và chư vị Tăng, Ni, Phật 
tử, cùng quý vị độc giả hoan hỉ lượng thứ cho chúng conl 

Chúng con xin đảnh lễ và thành kính tri ân Hòa thượng 
Thích Bửu Chánh đã cho phép chúng con được ghi chép lại 
những bài pháp thoại của Hòa thượng! 


Pháp thoại của Hòa thượng đã mang đến cho chúng con 
những lợi lạc không thể đo đếm được. Thời pháp của Hòa 
thượng luôn sách tấn chúng con trong cuộc sống hàng ngày 
cũng như trên con đường tu học Đạo. 


Chúng con nguyện cầu ngôi nhà Tam Bảo luôn vững chắc 
để cho hàng Phật tử chúng con có được một trú xứ nương 
nhờ nhằm vun bồi hạt giống của thiện pháp như lời Hòa 
thượng thường nhắc nhở: “Thời gian không bờ, đời người không 
bến, thời gian trôi, đời người tất, giá trị con người chỉ còn lại các 
nghiệp mà thôi, nghiệp thiện hoặc nehiệp ác. Hãu sấp rút làm các 
oiệc thiện, hãu chế ngự điều ác trong tâm; 0ì tâm của người dễ 
duôi, chậm tạo thiện nghiệp sẽ tra thích làm uiệc ác. “ 


Chúng con nguyện cầu cho tất cả được sự an vuil 


Chịu trách nhiệm ghi chép, 
Nguyễn Thị Kim Liên (pháp danh Phước Minh) 
Đặng Thị Ái (pháp danh Phước Tuệ) 


kở 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa 


Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc A-la-hán Cao thượng, Đức Chánh Biến Tri 


MỤC LỤC 


1. Hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng 
Trường hạ Kiêu Đàm Ni uiện, nsàu 26/06/2008 
2. Cát bụi 
Chùa Hoằng Pháp, nsàu 15/04/2009 
3. Cây gai nhọn 
Chùa Long Vân, neàu 31/07/2010 
4. Tại sao tôi phải tu? 
Chùa Pháp Thường, nsàu 21/04/2012 
5. Giận hờn vu vơ 
Tu uiện Tường Vân, neàu 09/11/2014 
6. Mặc kệ nó - Makeno 
Chùa Xá Lợi, nsàu 26/08/2015 
Z7. Nói với tuổi 50 
Chùa Hoằng Pháp, nsàu 26/08/2016 
8. Nếu em nhớ 
Học uiện Phật giáo Việt Nam, ngàu 26/02/2017 
9. Chủ nhân của nghiệp 
Chùa Phổ Quane, nsàu 02/04/2017 
10. Nói với tuổi 20 
Chùa Hoằng Pháp, ngày 11/07/2017 


10 


+1: 
Hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng 


Giảng tại Trường hạ Kiêu Đàm Ni uiện, 
ngàu 26/06/2008 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2008, tức ngày 23 tháng 5 
Âm lịch năm Mậu Tý, trong mùa An Cư Kiết Hạ, chúng tôi 
được duyên lành đến tại trường hạ Kiều Đàm Ni Viện để giới 
thiệu một vài lời dạy của Đức Phật đến cho quý vị đang an 
cư tại đây. Đề tài của bài thuyết pháp chiều hôm nay mang 
tên “Hụ uọng đồng nehia uới tuyệt 00ng”. 


Tại sao hy vọng sẽ đi đến tuyệt vọng? 


Bởi vì hy vọng là Tham, mình hy vọng cái mình muốn sẽ 
có theo ý của mình, còn tuyệt vọng là nó diễn ra không theo 
ý của mình nên mình đau khổ, đau khổ là Sân. Thông thường 
hụ 0uọng và tuuệt 0oọng là ngược nhau, nhưng trong bài pháp 
này thì lại là bà con quyến thuộc của nhau 

Tôi lấy ví dụ thế này: 

Minh hy vọng người đệ tử mình nhận vào trong chùa là 
người thông minh, học giỏi, học đâu hiểu đó. Nhưng đứa học 
trò của mình lại học đâu quên đó, nên mình đau khổ. Hoặc 
là mình sanh một đứa con, hy vọng con mình học hành giỏi 
giang, sau này có được sự nghiệp công thành, danh toại, 
nhưng cuối cùng không đạt được cái hy vọng đó nên mình 
khổ đau. Mình có một người chồng, hay người vợ, mình hy 


11 


vọng người chồng này, người vợ này theo ý của mình, nhưng 
người chồng này, người vợ này, không theo ý mình, nên 
mình sẽ khổ đau. Cầng hụ oọng, càng khổ đau, cho nên cái hy 
vọng này là thừa, là không cần thiết, nó gây cho mình đau 
khổ, không mang lại sự an lạc. 


Vậy thì mình có nên hy vọng không? Không! Vì đứa học 
trò này phải chịu quy luật nghiệp báo nhân quả của nó. 
Người đệ tử này, người chồng này, người vợ này, người con 
này, mỗi người đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp báo 
nhân quả của chính họ. Mình muốn là một chuyện, nhưng 
người đó phải chịu quy luật nghiệp báo nhân quả của họ. 
Cho nên ựụ oọne mang tính ú chí chủ quan, tuyệt oọng là điều 
kiện khách quan bên ngoài diễn ra ngoài ý muốn của mình. 

Bài pháp này tôi muốn giúp cho người nghe suy nghĩ cho 
đúng, hiểu được sự thật để bản thân người đó không bị khổ 
đau, chứ không phải cắt đứt niềm hy vọng của họ, vì người 
ta có quyền hy vọng. 


Có người nói nếu không hy vọng thì không sống được, 
nhưng đó là cái mình nói, còn trong thực tế mình không cần 
hy vọng, bởi vì hy vọng là cho tương lai, tuyệt vọng là khi 
không đạt được niềm hy vọng đó, trên thực tế người đó vẫn 
sống, thậm chí còn sống khỏe, sống an lạc, không đau khổ. 


Bài pháp này để nghe, suy nghỉ và tu tập sống trong hiện 
tại. 


“Quá khứ không truụ tìm 
Tương lai không ước 0uọng 

Quá khứ đã đoạn tận 

Tương lai còn chưa đến 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đâu 

Không động không rune chuyển 


12 


Tiêm nau nhiệt tâm làm 
Ai biết chết ngàu tmai 
Không ai điều đình được 
Với đại quân thần chết 
Sống như uậu nhiệt tâm 
êm neàu không mệt trỏi 
Xứng gọi Nhất Dạ Hiền 
Bậc an tịnh trầm lặng.” 


Người ta hy vọng cái gì? Thường người ta hy vọng được 
lợi, được quyền chức, được khen tặng, được hạnh phúc và 
được vui vẻ. 


Hụ oọng được khen: mình tu nhưng tâm phàm vẫn còn 
nên mong được khen. Khi không có ai khen, mình sinh phiền 
não và khổ tâm. Người ta không những không khen mà còn 
chê mình. Điều này cũng rất công bằng bởi vì mình cũng rất 
bỏn xẻn trong lời khen dành cho người khác, nhưng lại hy 
vọng, chờ đợi người khác khen mình, chờ hoài không thấy 
nên buồn, do vậy mình không nên hy vọng điều đó để không 
còn bị đau khổ nữa. 


Hụ oọng được lợi lộc: được nhiều tiền của, nhưng mình 
không đạt được điều đó, vì trong tiền kiếp mình không bố 
thí, không làm phước, thì kiếp này không thể có được. Minh 
có hy vọng thì cũng không được, nên tốt nhất là không hy 
vọng; không hy vọng mình có được cái lợi lộc đó, được tiền 
của đó, để cho mình khỏi có đau khổ. 


Chăng hạn bây giờ tôi đi thuyết pháp, tôi hy vọng những 
đạo tràng nơi tôi đến thuyết pháp họ phải im lặng phăng 
phắc nghe tôi nói, nhưng cuối cùng sự tình diễn ra theo chiều 
ngược lại, có người thì ngồi ngủ, có người thì nói chuyện, có 
người thì làm chuyện khác. Minh hy vọng người ta nghe 
pháp mình, nhưng giờ thì mình tuyệt vọng vì có một trăm 


13 


người thì có khoảng ba chục người nghe, còn bảy chục người 
làm chuyện riêng. Sau này quý vị đi thuyết pháp, giảng đạo, 
cũng sẽ gặp trường hợp này, lúc đó quý vị phản ứng sao? Có 
tuyệt vọng không? Nếu mình hy vọng thì mình sẽ tuyệt 
vọng, còn mình không hy vọng thì mình sẽ không tuyệt 
vọng. Người nào ngủ thì mình chúc mừng họ ngủ, người nào 
nói chuyện thì mình chúc mừng họ nói chuyện. Khi họ ngủ, 
tự nhiên họ sẽ không nghe pháp mình và họ không có cơ hội 
chê mình, nếu họ nghe thì họ có cơ hội chê. Cá nhân họ không 
có duyên với mình, “áp đầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên”, người 
ta không có duyên nghe pháp thì mình không ép được. 

Cho nên, khi mình hiểu được pháp thì mình sống trong 
hiện tại, sống trong thực tế, giống như là mình được bao 
nhiêu hưởng bấy nhiêu chứ không có đòi. Minh thuyết pháp 
một trăm người chỉ có ba mươi người nghe, tức là nghiệp báo 
nhân quả mình chỉ cho mình có ba mươi người thôi, còn bảy 
mươi người kia không có duyên với mình; mà nếu họ đã 
không có duyên thì mình chỉ im lặng chứ không phản ứng, 
mình phản ứng thì sẽ thành oan trái. Cổ nhân có câu: 


“Giáo äa thành oán 

Gáo tra dài cán. “ 

Tức là mình nói nhiều thành oan trái, im lặng là vàng, 
nhiều khi mình muốn nhưng nó không diễn ra theo ý mình 
nên mình đau khổ. 

Tôi muốn giàu, tôi muốn tôi có tiền nhiều để làm từ thiện, 
làm điều này điều kia, nhưng do kiếp trước mình không có 
tu, hoặc tu cái khác chứ không có tu bố thí, nên kiếp này 
không giàu được. Thấy người ta đẹp, mình cũng muốn mình 
đẹp, hy vọng mình đẹp, nên làm mọi cách để được đẹp, 
nhưng càng làm thì lại càng xấu. Kiếp trước có chút xíu gì 
mình cũng chấp nhứt, khó chịu, cau có, cạu cọ thì kiếp này 


14 


làm sao đẹp được, mình có muốn cũng không được. Còn nếu 
mình vưi vẻ, mình hoan hỉ, mình từ, bị, hỷ, xả, ai mắng, ai 
chửi, mình cũng từ, bị, hỷ, xả thì kiếp này mình mới đẹp 
được. 

Bài pháp này mục đích để hướng dẫn người tu, để giải 
thích tại sao, tại sao lại như vậy? Giống như uống nước tận 
nguồn. 


Tại sao không nên hy vọng? 


Tại vì mình thấy hiện tượng mà không thấy được bản chất. 
Minh thường chỉ nhìn thấy hiện tượng và đánh giá hiện 
tượng, nhưng bản chất thực sự của vấn để lại nằm ở chỗ khác. 
Đức Phật Ngài thấy được bản chất của các Pháp, bản chất của 
cuộc đời nên Ngài sống tự tại, an lạc. Chúng ta theo Phật thì 
chúng ta cũng phải bắt chước Đức Phật, phải tự tại, phải an 
lạc trong mọi hoàn cảnh. Hy vọng được lợi, nhưng cuối cùng 
không được lợi, thấy người ta giàu có, mình cũng ham được 
giàu có, hy vọng được giàu có, nhưng cuối cùng không được 
giàu có. Nếu mình hiểu được quy luật nhân quả, nghiệp báo, 
luân hồi tái sanh thì sẽ hiểu vì sao mình không giàu có, và 
mình không nên hy vọng; càng hy vọng thì mình càng chồng 
chất thêm khổ đau. Nghèo đã khổ rồi, nhưng hy vọng giàu 
mà không được nên càng thấy khổ nữa. 


Có câu thành ngữ “Đời là bể khổ”, cuộc đời này nhiều khổ 
đau, nhiều khổ đau kết thành một xâu chuỗi đau khổ. Nếu 
người nào thấy đời là bểkhổ thì người đó giải thoát, vì đã thấy 
đời là bể khổ rồi thì đi tìm cuộc đời làm chỉ và hy vọng cuộc 
đời làm gì nữa. 

Cuộc đời là øì? Cuộc đời là chùa Kiều Đàm Ni Viện, cuộc 
đời là sư phụ, cuộc đời là đệ tử, cuộc đời là học trò, cuộc đời 
là giảng sư, pháp sư, cuộc đời là danh thơm tiếng tốt, cuộc 
đời là tiếng chê, v.v..., tất cả những thứ đó là cuộc đời; mà 


15 


đời là bểkhổ: khi mình mất đi lợi lộc là mình tuyệt vọng, người 
ta được mà mình không được, do có hy vọng nên mình bị 
khổ đau. 


Có nhiều khi mình tu chung với anh em, chị em, huynh 
đệ, tiểu muội, thấy người ta càng tu càng có phước còn mỉnh 
tu sao phước không tới, mình hy vọng đủ hết, cuối cùng 
mình đau khổ. Nhiều người đi tu hy vọng được ông thầy 
thương, nhưng ông thầy không thương. Có năm đứa học trò 
nhưng ông chỉ thương hai đứa, ông quan tâm cho tiền ăn học, 
ông săn sóc, chiếu cố, còn mấy người kia ông im ru. 


Hiện tượng ở đây là gì? Là ông thầy có năm người học trò, 
ông chỉ thương có hai người, còn ba người kia ông không để 
ý. Thực sự thì ông thầy đó ở tiền kiếp không mắc nợ với 
mình, nên kiếp này ông không trả nợ, còn hai người học trò 
kia ở kiếp trước có gieo duyên với ông thầy, có bố thí, có làm 
phước, có cúng dường, v.v..., nên kiếp này ông phải trả lại. 

Ông thầy không có ác ý gì, chỉ là ông không để ý, nếu 
mình là một trong ba người học trò đó thì mình thấy khó 
chịu, nhưng nếu mình xét bản chất vấn đề thì mình thấy chịu 
được, vì mình hiểu cái duyên không có. 


“Còn duuên kẻ đón người đưa 
Hết duyên đi sớm uềtrưwa một tình. ” 


Khi hiểu được bản chất của vấn đề, bản chất của Pháp thì 
mình chấp nhận được. 


Tại sao nói hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng? 

Bài này quý vị chịu khó nghe như là bửu bối trong cuộc 
đời tu hành của mình, để sau này khi gặp những hoàn cảnh 
cần mình trợ duyên, thì những ý pháp này sẽ giúp cho họ. 

Hy vọng được quuêù, được lợi, được khen, được oui. Nhưng 
mình tuyệt vọng vì mình không được những cái đó. Đức Phật 


16 


Ngài dạy được lợi và mất lợi là một. Tại sao lại là một? Bởi vì 
được lợi và mất lợi, được quuểêh và mất quuển giống như một 
đồng xu hai mặt. Được lợi là mặt đẹp, mất lợi là mặt xấu, được 
khen là mặt đẹp, bị chê là mặt xấu. Nghĩa là được lợi và mất lợi 
cùng nằm trên đồng xu hai mặt, được hạnh phúc là mặt đẹp 
và bị đau khổ là mặt xấu; khi bạn đưa tay nắm lấy cái này (mặt 
đẹp), có nghĩa là bạn nắm lấy luôn cái kia (mặt xấu), hễ nắm 
lấy cái này thì phải nắm luôn cái kia, nên bự øọng là tuyệt 
øọng như vậy đó. 


Có lần tôi nói “Bạn cưới chổng haụ cưới 0ợ là hạnh phúc thì 
bạn cũng cưới luôn cái đau khổ”. Tức là khi mình đi tìm cái này 
thì cũng tìm luôn cái kia. Tìm cái hạnh phúc là tìm luôn cái 
đau khổ. Bài pháp này có thể có nhiều người họ không chịu, 
nhưng xin nói cho rõ đây là bài pháp đưa đến sự giải thoát, 
không mang tính chất như một bài pháp để hướng dẫn 
những điều bình thường trong xã hội. Bài pháp này mang 
tính chất là giảng thuyết để dẫn đến sự giải thoát, giác ngộ, 
Niết-bàn, hay nói cách khác là để được giải thoát ngay trong 
hiện tại, giải thoát cái tham, sân, si. 

Khi mà mình hy vọng được lợi, được quuển, được khen, được 
hạnh phúc thì mình chạy ởi tìm nó, mình cũng tìm luôn cái 
mất lợi, tất quuềh, bị chê và đau khổ, vì đó là hai mặt của đồng 
xu, nó là cuộc đời. 

Quý vị đã thấy con rắn chưa? Đưa tay vào đầu con rắn nó 
sẽ cắn, cắn trực tiếp luôn. Đưa tay nắm cái đuôi con rắn thì 
cái đuôi không biết cắn, nhưng con rắn sẽ quay đầu lại cắn. 

Ví dụ mình cưới một ông chồng, khi chưa cưới thì ông đâu 
có đánh mình, nhưng cưới về rồi thì ông đánh, ông chửi 
mình. 


17 


Sáng nay trên chùa tôi có tiếp xúc với một vị Phật tử, họ 
tới chùa nhổ cỏ mướn, cô này khoảng chừng 26-27 tuổi, cô có 
nói với tôi: S ơi, Sư cho con 0uô chùa ở luôn äi Sư. 


Tôi hỏi: Sao öậu ? 

- Trời ơi ngàu nào ông chồng cũng la, cũng mắng con, con khổ 
quá! 

Tôi nói: Bâu giờ mới biết hả? Sao ngàu trước cưới làm chỉ cho 
mệt uậu ? 

Cô đó có đứa con trai nhỏ, đứa nhỏ hơi bị bệnh, cô nói: S 
ơi, Sư cho con 0à con của cơn 0ô chùa ở luôn được không Sư? 

Tôi nói: Không được, cô uô đâu ở, ông chồng của cô tới đâu 
tìm, rồi nói tôi dụ dỗ cô uô chùa thì còn mệt nữa. 

Tôi đâu có dám nhận. Nếu lúc đầu cô biết cưới chồng sẽ 
có đau khổ thì cô cưới làm chi, nhưng cưới xong rồi thì mới 
biết là đau khổ. 


Cho nên, hạnh phúc và đau khổ cùng nằm trên đồng xu 
hai mặt, bạn chấp nhận mặt này tại sao bạn không chấp nhận 
mặt kia, và đó là quy luật. Không có chuyện bạn nói rằng tôi 
chỉ nắm lấy mặt này mà thôi, còn mặt kia tôi không nắm lấy, 
không thể như thế được, cũng như không thể nói tôi cưới 
chồng chứ không cưới đau khổ. Cưới đau khổ tức là cưới 
chồng, cưới chồng tức là cưới đau khổ. Cho nên sau này quý 
vị gặp mấy người Phật tử quen nói là làm lễ cưới vợ, cưới 
chồng, thì đổi lại thành lễ cưới đau khổ, đó là sự thật của vấn 
đề chứ không phải chuyện không có mà mình nói có, chuyện 
không nói có, có rổi nói không, mà đó là sự thật như vậy. 

Quý vị nào có xem phim, đọc truyện thì thấy có nhiều gia 
đình nhìn hình thức bên ngoài rất là hạnh phúc, người chồng 
là kỹ sư, người vợ là bác sĩ, người chồng là cán bộ nghiên cứu 
khoa học, người vợ là giảng viên đại học; bề ngoài rất hạnh 


18 


phúc, nhưng họ che dấu cái đau khổ, họ sợ người ngoài xem 
thường, cho nên hai người sống về hình thức ai cũng nghĩ 
rằng đây là cặp vợ chồng rất hạnh phúc, vì thấy bên ngoài ít 
có gây lộn, ít có lớn tiếng, nhưng thật sự họ rất đau khổ. Cho 
nên, tôi nói hụ uong đồng nehĩa uới tuyệt oọng là như vậy. 

Hy vọng được cái lợi lộc thì cũng được luôn cái mất lợi. 
Người ta có tiền nhiều thì người ta bị mất người ta đau khổ, 
còn mình không có tiền thì khi chết mình khổ hơn hay người 
có tiền khổ hơn? 

Nếu tôi có một ngôi chùa đẹp, sang trọng, giàu có, đất đai 
bao la, khi chết thì tôi sẽ khổ hơn một vị tăng ni bình thường 
không có cái gì hết. 

Trong kinh, Đức Phật Ngài dạy, khi làm bất cứ điều phước 
báu nào thì có ba điều không nên nguyện như sau: 

- Không niên nguuện sanh lại làm trụ trì. 

- Không niên neuuện sanh lại làm 0ua. 

- Không niên nguyện sanh lại làm người phụ nữ đẹp. 

Mất lợi là gì? 

Là khi tôi chết, tiền chưa mất mà tôi mất. Chưa nói tới 
chuyện người này có tiền tỷ nhưng bị ăn trộm lấy thì đau 
khổ. Khi mình chưa chết mà mình bị ăn trộm lấy, tiền đội 
nón ra đi, thì lúc bấy giờ mình cũng rất đau khổ. 

Lúc ở thiền viện Phước Sơn, tôi có điều khiển cái xe xúc 
đất, tôi điều khiển làm sao mà cái đuôi của xe xúc đất nó 
quay lại táng vào đầu tôi cái rẩm, cũng may chắc kiếp trước 
mình chưa tạo nghiệp gì ác lắm, nên kiếp này còn sống để 
ngồi đây giảng bài pháp này cho quý vị ở Kiểu Đàm Ni Viện. 
Ai ở Phước Sơn lúc đó cũng hết hồn. Khi đó, tôi choáng váng 
mặt mày và nghỉ là mình sẽ chết, cho nên tâm tôi có ba luồng 


19 


suy nghỉ khởi lên: Thứ nhất là thiển viện lớn dữ lắm, nếu ở 
đây chừng một mẫu hoặc mẫu rưỡi, thì thiển viện tôi ở rộng 
gấp khoảng năm chục lần ở đây. Lúc đó, tôi thấy mình hơi 
tiếc, hơi bị chút xíu, thoáng qua. Thứ hai, có suy nghỉ là nếu 
mình chết đi thì tội nghiệp mấy người đang ở lại, tại nhiều 
khi người trụ trì mới lên, họ khó khăn này kia, thì chúng họ 
ở không được. Thứ ba là tập trung hơi thở, để nếu có chết thì 
mình còn đi lên, cái tâm mình còn định, không bị bấn loạn. 


Nhưng luồng suy nghĩ của tâm trải qua ba luồng suy nghĩ 
đó. Bây giờ nhớ lại mình phải thật thà khai báo, chứ không 
thể nói: “Ồ, lúc đó tôi trú tâm niệm Phật không à.” Nói vậy 
là không đúng. Minh nói là hồi đó mình trú tâm, cái tâm 
mình được an trú và không có nhớ, có tiếc gì hết, nói như vậy 
là không đúng. Tâm mình cũng trải qua những suy nghĩ đó, 
rồi nó cũng nhớ là mình sẽ chết và mình phải bám theo cái 
nghiệp của mình, như vậy mình phải bám theo cái nghiệp 
thiện, nên mình tập trung cái tâm vào đề mục tu thiền. Hàng 
ngày mình tu theo đề mục nào thì giờ mình bám theo đề mục 
đó. Hàng ngày tôi tu theo đề mục hơi thở thì tôi bám vào hơi 
thở. Hồi nhỏ tôi tu theo niệm Phật, sau này tôi lớn thì tôi đổi 
qua niệm hơi thở. 

Trường hợp này tôi nói, nếu như tiền của còn đó, khi mình 
mất, thì chỉ mình mất, còn tiền của đó không mất, đó là được 
lợi - mất lợi. Có nhiều rồi cũng phải chia tay, không giữ được, 
nghiệp tới rồi 

“Ta äi uới nghiệp của ta, 

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự trình, 

Theo ta như bóng theo hình, 

Ta thọ quả báo phân tỉnh kiết tường.” 


Nó rõ ràng, mỗi người đi theo cái nghiệp của mình, không 
thể nào thoát được. 


20 


“Đã mane lấu nshiệp uào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gẩn trời xa.” 


Minh còn sống hay minh chết là do nghiệp quyết định; 
mình giàu hay mình nghèo cũng là do nghiệp quyết định; 
mình trường thọ hay yếu thọ là do nghiệp quyết định; mình 
thông minh hay không thông minh cũng là do nghiệp quyết 
định; mình đẹp hay mình xấu là do nghiệp quyết định; mình 
bệnh hoạn hay khỏe mạnh cũng là do nghiệp quyết định; mà 
mình không cãi nghiệp được, mình không cãi cái nghiệp quá 
khứ, nhưng mình chuyển nghiệp hiện tại được. 


Chuyển nghiệp hiện tại tức là mình tạo các việc lành cho 
thật nhiều để cho nghiệp ác đừng có tấn công, nhưng mỉnh 
không thể trốn được quả báo của nghiệp cũ. 


“Cho dù bau uút lưng trời 

Cho dù đáu biển trốn thời được đâu 
Cho dù núi thẳm hang sâu 

Không nơi nào thoát quả sẩM đã sieo.” 


Dầu cho lên núi hay xuống biển hay trong hang sâu thì 
cũng không thoát được quả báo của nghiệp. Cái hạnh phúc 
của thế gian là sự vi tế của đau khổ. 


Hạnh phúc thế gian là gì? 


Là được lợi, được quyêh, được khen, nhưng nó lại là vi tế của 
đau khổ. Ở ví dụ vừa rồi, mình cưới chồng là hạnh phúc thế 
gian, nhưng nó cũng lại là đau khổ khi nó quay lại cắn mình. 
Cô này nói sư cho cô vô chùa ở, mà sư không dám cho, vì ông 
chồng còn đó, nhưng người này tự giác ngộ thấy được đời là 
bể khổ rồi. Tôi nói điều này để cho quý vị ghi nhận, để thấy 
được cái hạnh phúc mà mình đang có. Nhiều khi mình tưởng 
mình đau khổ mà không ngờ mình đang hạnh phúc. Minh 


21 


thấy mình không có nên mình tưởng mình đau khổ, mà 
không ngờ rằng mình đang hạnh phúc 


Minh cứ nghĩ người ta có tiền là hạnh phúc, mà trong 
trường hợp này mình không có tiền là mình hạnh phúc. Quý 
vị có nhớ câu chuyện về ông Bà la môn? Hàng ngày Đức Phật 
đi bát ngang nhà của ông, ông ấy nói: “1a hạnh phúc 0ì ta có 
øợ, ta hạnh phúc ơì ta có nhà cửa, ta hạnh phúc 0ì ta có tài sản, ta 
hạnh phúc 0ì ta có con". Hôm đó, Đức Phật đi ngang, nghe ông 
nói xong Đức Phật đứng lại và nói "Ta không đau khổ 0ì ta 
không có uợ, ta không đau khổ 0ì ta không có nhà, ta không đau 
khổ 0ì ta không có tài sản, ta không đau khổ 0ì ta không có con”. 
Ngài không nói Ngài hạnh phúc vì Ngài không có, mà Ngài 
nói Ngài không đau khổ vì Ngài không có cái đó. 

Bài pháp này muốn gửi đến quý vị một nội dung là ta 
đang có hạnh phúc, hạnh phúc đó là hạnh phúc không có, 
hạnh phúc của ta là cái không có, hạnh phúc của ta là cái không 
sinh ra ta. Tôi có giảng bài pháp mang tên đi tm cái không, 
nếu mà còn đầy đủ duyên lành thì sẽ giảng quý vị nghe bài 
đi từm cái không. 

Đi tìm cái không thì nó có, mà đi tìm cái có thì không có gì hếi. 
Đi tìm một ông giảng sư giảng không vừa ý mình thì có ngay, 
đi tìm một đệ tử không nghe mình thì có ngay, đi tìm ông sự 
phụ không thương mình thì có ngay, đi tìm ngôi chùa không 
vừa ý mình thì có ngay. Tôi muốn cái chùa tôi nằm ở mặt tiền 
để tôi hoằng pháp cho dễ, mình muốn vậy, nhưng không có. 
Đi tìm cái không thì nó có, đi từm cái có thì nó không là như vậy 
đó. 

Đó là phần thứ nhất “ Tại sao nói hụ oọng đồng nghia uới tuyệt 
øọng” của bài thuyết pháp “Hự öọng đổng nghĩa uới tuuệt 
00H. 


22 


Phần thứ hai: Hy vọng là hy vọng cái gì? Tuyệt vọng là 
tuyệt vọng cái gì? Thường mình hy vọng cái tục đế, cái chế 
định; mình tưởng tượng về cái tục đế, mình suy nghĩ cái tục 
đế; còn mình tuyệt vọng vì mình tiếp xúc với cái thực tế của 
các pháp, tức là chân đế. 


Tục đế là gi? Là khái niệm cái sự thật của thế gian như: 
chùa chiền, chồng, vợ, con cái, đệ tử, sư phụ, v.v... 


Chân đế là gi? là sự thật của sự thật, đó là đất, nước, lửa, 
gió; đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức; đó là danh, đó là sắc, 
đó là các pháp hữu vi. 

Mình hụ ouọng cái tục đếTà mình hy vọng các khái niệm như 
chùa chiền, chồng, vợ, con cái, đệ tử, sư phụ, v.v...; nhưng 
đó là cái tục đế được đặt vậy thôi. Đây là sư phụ của tôi, đây 
là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là 
đệ tử của tôi, đây là chùa của tôi, đây là đạo tràng của tôi, 
v.v..., đó là cái tục đế. 

Còn chân đế ở đây là đất, nước, lửa, gió, đây là sắc uẩn, thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đây là danh, đây là sắc, 
đây là tâm vương, đây là tâm sở, là sắc pháp. 


Ví dụ hôm nay tôi nhận một đệ tử uào chùa đó là tục đế, 
nhưng nếu nói tôi nhận 0n uẩn oào chùa đó là chân đế. Hôm 
nay tôi cưới chồng - không phải. Hôm nay tôi cưới năm uẩn: 
tôi cưới sắc uẩn, tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 
Hôm nay tôi đón một vị giảng sư đó là tục đế, nhưng nếu nói 
tôi đón một khối năm uẩn đó là chân đế. Cho nên khi mình 
nhìn các pháp, nhìn chúng sanh, nhìn các hiện tượng là là 
chân đế, là năm uẩấn thì lúc bấy giờ mình thấy được pháp; 
còn nếu mình nhìn tục đế không thì mình không thấy pháp. 

Đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi 
đây là chùa của tôi, v.v...; đó là tục đế. 


23 


Nếu cái nhà này minh rã ra, đây là gạch, đây là cát, đây là 
ngói, đây là xi măng, đây là sắt thép, v.v...; tất cả những cái 
này gom lại gọi là cái nhà, nhưng thực sự đây không phải là 
cái nhà, mà nó là tổng hợp từ nhiều thành phần tạo nên. 


Cũng giống như con người, mình được tạo ra từ đất, nước, 
lửa, gió, chứ không có con người nào. Đó là sắc uẩn, tưởng 
uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn; nó tổng hợp lại gọi là ta và 
tôi, chứ thật sự không có. 


Tại sao trình hụ oọng? Tại sao trình tuyệt oọng? Mình hi 
vọng cái tục đế còn mình tuyệt vọng do mình tiếp xúc với các 
chân đế hữu vi. Đức Phật dạy: 

“Sabbe Sankhãrã Aniccãti - Các pháp hữu 0i là 0ô thường 

Sabbe Sankhãrã IDukkhãH - Các pháp hữu 0i là đau khổ 

Snbbe Dhamtémã Anattãti - Các pháp là uô ngã “ 


K 


“Con tôi tài sản tôi, 

Nghĩ quấu người ngu khổ 

Thân ta còn không có, 

Cơn đâu tài sản đâu 7“ 

“Cơn ta tài sản đâu là, 

Phàm phu nghĩ thếnhưng mà có chỉ 
Chính thân còn chẳng ra gì, 

Huống là sự nghiệp còn chỉ của mình. ” 
% 

“Nhất thiết hữu ơi pháp 

Như mộng, huyỗn, bào, ảnh.” 


Cho nên nhất thiết hữu ui pháp là tất cả các pháp hữu 0i, tất 
cả các pháp hữu ơi là uô thường, là au khổ, là uô ngã. 


244 


Cuộc đời này là gi? Cuộc đời là các pháp hữu vi, mà các 
pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Khi mà đưa tay 
tiếp xúc cuộc đời là đưa tay tiếp xúc vô thường, khổ, vô ngã. 
Đi tìm bất cứ cái gì là đi tìm cái vô thường, khổ, vô ngã. Hy 
vọng bất cứ cái gì là hy vọng cái vô thường, hy vọng cái đau 
khổ, hy vọng cái vô ngã. 


Có ai mà hy vọng cái đau khổ, đi tìm cái đau khổ không 
quý vị? Có, mình đã đi tìm rồi mà. Tôi đi tìm chồng, tôi đi 
tìm vợ, tôi đi tìm con, tôi đi tìm học trò, tôi đi tìm sư phụ, tôi 
đi tìm đệ tử, v.v...; chứ đâu có đi tìm vô thường, khổ, vô ngã; 
nhưng vô thường, khổ, vô ngã gắn liền với những cái đó. Cho 
nên hụ oọns đồng nehia tuyệt 0ọng là vậy. 


Tóm lại, hôm nay tôi giảng cho quý vị bài pháp mang tên 
"Hụ uọne đồng nghia uới tuyệt 0ọng" với mục đích là để cho 
quý vị không nên hy vọng những điều mà hồi giờ mình nghĩ, 
mình hy vọng, để rồi đi đến tuyệt vọng; và tôi đã giải thích 
cho quý vị tại sao mình lại không hy vọng vào những cái đó, 
bởi vì những cái đó là vô thường, khổ, vô ngã, nên mình hy 
vọng làm chỉ, tìm làm chi, mà nếu nó mất đi rồi mình có khổ 
không? Cái gì vô thường, cái gì đau khổ, cái gì vô ngã mà nó 
mất đi, thì mình có khổ không? Minh có khối Có khổ bởi vì 
mình si mê, chứ nếu mình có trí tuệ thì khi nó mất đi mình 
không đau khổ. Tại sao mình không đau khổ? Tại vì mình 
biết bản chất của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nếu nó 
còn thì mình vận dụng nó để mình sử dụng trong một 
phương tiện thiện xảo, nhưng khi nó mất đi thì mình không 
có gì đau khổ. 

Quý vị nhớ lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài 
có tất cả, Ngài bỏ tất cả. Chúng ta không có thì tìm, tìm không 
có thì đau khổ, trong khi Đức Phật có thì Ngài bỏ hết, kể cả 
tiếng khen, quyền lực, của cải, vợ con, v.v..., Ngài bỏ hết. Còn 


25 


chúng ta thì sao? Chúng ta lại đi tìm, tìm không có thì chúng 
ta đau khổ. Chúng ta đi ngược lại với Đức Phật. 


Xin báo tin buồn cho quý vị, người nào đau khổ người đó 
tự tố cáo rằng mình đi tìm cái vô thường, khổ, vô ngã; người 
đó còn si mê, còn dính mắc vào vô thường, khổ, vô ngã. Nếu 
một người bị người khác nói nặng, nói nhẹ mà cứ buồn, cứ 
khổ hoài, người đó tự tố cáo rằng bản thân còn dính mắc vào 
cái vô thường, khổ, vô ngã; vẫn còn hy vọng, vẫn còn có ta, 
CÓ tÔI. 

Cho nên, khi hiểu bài này rồi tự nhiên mình thay đổi đi. 
Khi tôi hiểu bài này rồi tôi mừng lắm, vì thoát được những 
cái mà hồi giờ bị dính mắc. Tôi cứ nghi rằng phải làm cho cái 
chùa của mình ngon lành, làm cho đệ tử của mình ngon lành, 
làm cho tôi ngon lành, nhưng cuối cùng không có gì hết, tất 
cả là vô thường, khổ, vô ngã mà. Nó không phải của mình 
giữ làm chỉ? 

“Sabbe IDhamu~nã Anattãti - Các pháp là uô gã ”; nó không 
phải của mình, vô ngã là không có gì, vô là không, ngã là tôi. 
Vô ngã là không phải tôi, không phải của tôi, không phải lĩnh 
hồn tự ngã của tôi. Vô ngã nó có ba nghĩa: 

Neta mrama - Cái nàu không phải của tôi 

Nesohamasmi - Cái nàu không phải là tôi 

Na meso attãfi - Cúi nàu không phải linh hồn tự neã của 
tôi. 

Netam mama - Cúi nàu không phải của tôi, nên khi nó mất 
tôi không buồn. 

Nesohamasmmi - Cái nàu không phải là tôi, nên ai chửi tôi, tôi 
không buồn. 

Điều này tôi nói có sách, mách có chứng, thưa quý vị, đây 
không phải là ý của tôi đâu, tôi giảng pháp không bao giờ tôi 


26 


nói theo ý của mình, vì nói theo ý của mình là tôi mang tội, 
nói sai thì tội nặng dữ lắm. 

Khi mình hiểu được lời dạy này thì tự nhiên cái tâm mình 
nó khác, nó thay đổi liền, nó không như trước đây nữa. Trước 
đây ai nói nặng, nói nhẹ mình chút xíu thôi, đụng tới mình 
là có chuyện. Tôi đi tôi mách sư trụ trì mới được, tôi đi tôi 
trình báo làm cho ra chuyện mới được, tôi vô can, vô cớ, mà 
tự nhiên người này đi gây chuyện với tôi. Nhưng khi mình 
hiểu được rằng cái nà không phải là tôi, thì họ có chửi mằng 
mình, nói nặng, nói nhẹ mỉnh thì cũng không buồn, mà 
nhiều khi còn mừng nữa. 

Tại sao trừng? Mừng vì mình trả được quả, mình thắp 
nhang lạy Phật, tạ ơn Đức Phật cho con trả quả! Chứ không 
phải người ta chưa kịp chửi mình, mình đã chửi chặn đầu rồi. 
Minh thường có một cái bệnh rất nặng đó là ăn miếng trả 
miếng, nhưng khi tu rồi thì mình chấp nhận trả quả. Cái nàu 
không phải là tôi, họ chửi tôi không có, mà cái quả có, cái nhân 
có, thọ uẩn có. Thọ uẩn là tiếp nhận cái cảm thọ, cái quả báo 
từ cái nghiệp, cái hành uẩn. 

Thọ uẩn là gỉ? Trong năm uẩn, thọ uẩn làm chức năng là 
tiếp nhận quả báo, và hành uẩn thực hiện chức năng tạo nghiệp. 
Cho nên, khi mình bị người ta chửi tức là cái thọ uẩn làm việc 
chứ tôi đây không có, không có tôi, mà chỉ có thọ uẩn làm 
việc. Quý vị tìm đọc trong quyển "Đức Phật và Phật pháp" 
rồi cuốn “Thanh Tịnh Đạo” thì sẽ có đoạn này. Nếu không có 
tôi thì ai tạo nghiệp, ai gặt quả? Thọ uấn là gặt quả mà hành 
uẩn là tạo nehiệp. Cái này không phải là tôi; nến người nào chửi 
tôi không phải là chửi tôi, mà là hành uẩn của người kia đang tạo 
nghiệp, thọ uẩn của tôi đang gặt quả. Khi hiểu như vậy tự nhiên 
cái tâm mình khác, thay đổi liền. Thọ uẩn gặt quả, mà cái quả 
này là do cái nghiệp trong đời trước, kiếp trước, ngày trước, 
tháng trước, năm trước tạo nên. Cấi này không phải là tôi, 


24 


không phải linh hồn tự neã của tôi. Phật giáo dạy chúng ta 
không có linh hồn tự ngã, không có! 


BÌPH nay tôi giảng bài pháp "Hi oọng đồng nghĩa uới tuyệt 
ø0ng, mong rằng quý vị tiếp nhận bài pháp này như một 
pháp môn tu tập hàng ngày, pháp môn này sẽ giúp cho 
chúng ta bớt đi khổ đau. Bây giờ đã 4 giờ, xin kết thúc bài 
thuyết pháp, cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an lạc! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

° 
Vấn Đáp 

Sư cô hởi: Bài dạy chúng con đã rõ, nhưng có một vấn đề 
là ở đây có những chú tiểu hoặc những đệ tử còn đang nhỏ, 
nếu cuộc đời không hy vọng vì hy vọng sẽ thất vọng, hay là 
tám ngọn gió đời sẽ thổi. Nhưng trong đạo pháp những chú 
nhỏ mà không hy vọng để mà vươn lên thì làm thế nào đây, 
xin sư hoan hỉ giải thích để các chúng nhỏ thường tập. Nam 
Mô A Di Đà Phật. 

Sư Bửu Chánh trả lời: Hy vọng khác với sự tinh tấn. Hy 
vọng đồng nghĩa với sự tham vọng, để cầu mong lợi lộc, cầu 
mong quyền chức, cầu mong tiếng khen. Còn sự tinh tấn của 
chúng ta đây là khác, không chỉ mấy chú nhỏ mà mấy chú 
lớn cũng phải tinh tấn. Sự học hành, sự tụng kinh niệm Phật, 
đó là sự tinh tấn, đó là sự tinh cần, đó là chánh tinh tấn, là 
khác với sự hy vọng. Nếu tôi hy vọng tôi học để sau này tôi 
làm trụ trì chùa Kiều Đàm Ni Viện thì khác với chánh tinh 
tấn. Chú nào ở đây có suy nghỉ như vậy là phải bỏ ngay. Việc 
học là phải học, tỉnh tấn là phải tinh tấn. Tôi đi thuyết pháp 
thì phải tinh tấn thuyết pháp. Tôi ngồi thiền là phải tinh tấn 
ngồi thiển. Tôi nghe pháp là phải tinh tấn nghe pháp. 
Nhưng, tôi hy vọng hôm nay ông giảng sư này ông thuyết 


28 


hay thì không nên hy vọng, vì nó còn tuỳ thuộc vào hoàn 
cảnh nữa, ví dụ như có điện hay không có điện, ông khoẻ hay 
ông bệnh, v.v... Mình hy vọng cũng không được, còn mình 
tỉnh tấn nghe thuyết pháp là mình phải làm. Không nên lấy 
râu ông nọ cắm cằm bà kia. 

Có những điều tôi trình bày theo ý tôi, nhưng nhiều khi 
quý vị lại hiểu theo ý khác, nên quý vị hỏi lại là đúng, để tôi 
biết được quý vị nắm được đến đâu, tôi sẽ điểu chỉnh lại cho 
đúng, nếu không thì mình hiểu theo ý nghĩa giống như đi bài 
xích cái chuyện hy vọng của mấy chú nhỏ nhỏ ở đây. Thôi, 
hy vọng chỉ cho mệt! Ngủ-nghỉ! 

Ăn rổi đi ngủ, ngủ rồi ăn, ngủ đã rồi dậy ăn, ăn hoài, ăn 
hủy, ngủ li bì li bỉ, hy vọng chi cho mệt. Không phải như vậy. 

Ví dụ: chú này chú hy vọng rằng trưa mai có một bữa cơm 
ngon, đồ ăn ngon thiệt ngon, thì không nên hy vọng cái đó. 
Ngày mai ăn cơm thì ăn thôi, nhưng mình không nên hy 
vọng mai có cơm ngon để mình ăn, không nên hy vọng điều 
đó. Nếu mình có phước thì mai có người thí chủ đến cúng. 


Trong chùa báo là hôm nay thí chủ từ Sài Gòn lên cúng 
dường trai tăng, có nhiều ông sư trong chùa, trời ơi thấy mặt 
mày sáng sủa, y áo mặc chỉnh tể, nhiều ông bàn nhau trưa 
nay thí chủ từ Sài Gòn lên thế nào cũng có bao thơ. Chờ hoài 
mà không thấy bao thơ nào hết rồi tuyệt vọng, mà tuyệt vọng 
là đau khổ, hy vọng là tham, muốn có bao thơ là am, không 
có bao thơ thì sân. Đó, cái ý nghĩa của hy vọng là như vậy đó. 


Không hy vọng ở đây không có nghĩa là triệt tiêu sự tỉnh 
tấn, triệt tiêu sự cố gắng của mình, mà không hy vọng ở đây 
là đừng có nên hy vọng về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, 
đừng có nên hy vọng về lợi lộc, về quyền chức. Chăng hạn 
như bây giờ ở đây có một chú nhỏ ở trong chùa này, ráng học 
kinh cho giỏi, tinh tấn dữ lắm. Thay vì các chú kia học có một 


29 


bài, chú này tinh tấn học hai bài, rồi hy vọng; hy vọng thế 
nào sư phụ cũng khen mình, tại mình học hai bài, còn các chú 
kia học có một bài thôi, nhưng cuối cùng không ai khen hết 
nên chú thấy khổ, cho nên không nên hy vọng những chuyện 
như vậy. Còn học kinh thì cứ học kinh thôi, vì đi tu không 
học kinh thì đi tu làm chị, thầy chùa không thuộc kinh thì 
làm thầy chùa sao được? Thầy tu không biết ngồi thiển làm 
sao làm thầy tu? Nếu mà minh chỉ tu mà không học thì giếng 
như tu mù, biết sao mà tu, còn học mà không tu thì giống 
như cái thư viện. Đó, ý tôi nói hy vọng là như vậy đó. 


Nhưng cũng phải công nhận quý vị là những người siêng 
nghe Pháp, có lời khen vậy đó. Nghe Pháp mà mặt mày tươi 
vui. Bữa đầu tôi thấy quý vị mặt mày có vẻ bình thường, sau 
khi nghe hai, ba bài rồi mặt mày người nào cũng có vẻ sáng 
sủa, đã rũ bỏ lo lắng, rũ bỏ những cái gánh nặng. Đó! Ý đồ 
của tôi là vậy. Ý đồ của tôi là muốn cho quý vị khi nghe Pháp 
xong, cái tâm mình buông đi, xả bỏ đi, dầu người ta chửi 
mình thì mình cũng xả bỏ đi, người ta chửi mình thì còn cám 
ơn người ta nữa chứ, fhank out Nhớngbhe, tôi đã chỉ hai pháp 
rồi nghe. 

Thứ nhất là eì, là cho em xin; 

Thứ hai là sì, là niệm sự chết; 

Thứ ba là øì, là thank you; 

Thứ tự là øì, là hụ uone đồng nghĩa uới tuụệt ung 
Không hy vọng gì hết. 


kở 


30 


cÐ- 
Cát bụi 


Giảng tại khóa tụ Phật Thất lần thứ 56, 
Chùa Hoằng Pháp, nsàu 15/04/2009 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính bạch chư tôn thiền đức. 
Kính thưa toàn thể chư Phật tử. 


Sáng hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2009, tức ngày 21 
tháng 3 âm lịch năm Kỷ Sửu. Chúng tôi được ban tổ chức 
khoá tu Phật Thất lần thứ 56 tại chùa Hoằng Pháp yêu cầu 
đảm trách bài thuyết pháp cho đạo tràng Phật tử. 


Trước nhất, xin kinh chúc Thượng toạ trụ trì, chư tôn thiển 
đức, cùng toàn thể quý Phật tử, pháp thể khinh an, thân tâm 
thường lạc! 


Kính thưa quý vị, đạo Phật ra đời tại đất nước Ấn Độ xa 
xôi, có dòng sông Hằng linh thiêng huyền bí, cách đây hơn 
2500 năm về trước. Ngày nay, lời dạy trí tuệ, từ bi, khoan 
dung, quảng đại của Đức Phật cao cả, được truyền bá khắp 
năm châu bốn biển, đem lại nhiều an lành hạnh phúc cho chư 
Thiên và loài người. 

“Phật dem chân lú cao sâu 

Từ trung Ấn Độ năm châu hóa truyền 

Niềm tin thắp sáng tmmuôn miền 

Nấm tau an lạc, nhân thiên để huể.” 


31 


- “Hoa Vàng Trên Đỉnh Non Không, 

Thơ Ngài Minh Đức Triều Tâm Ảnh 

Phật giáo được du nhập vào Việt Nam bằng đường bộ và 

đường thuỷ, còn gọi là con đường tơ lụa hơn 2000 năm về 

trước. Từ đó, những lời dạy của Đức Phật được dân tộc Việt 

Nam đón nhận nhiệt tình, kính trọng, hoan hỉ như nắng hạn 
gặp mưa rào. 


“Tích Lan, Thái, Miến, Ai Lao 

Việt Nưmn, Căm Bốt dồi dào đạo tâm 

Lòng người trở hội hoa uân 

Rùng rùng đất chuuển, dấu chân cội nguồn.” 

Khoá tu Phật Thất 56 này có một nhân duyên đặc biệt, 
Thượng toạ Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoằng Pháp đã dày 
công cung thỉnh tượng Phật Ngọc bích Hoà bình Thế giới từ 
nước Úc xa xôi về Việt Nam để tăng, nỉ, Phật tử, có duyên 
lành chiêm bái cúng dường. Sau khi pho tượng Phật vô giá 
này đi chu du ở các chùa, tại Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng, tại 
Tùng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Phổ Quang quận Tân 
Bình, hiện nay đã được an vị, tôn trí tại chùa Hoằng Pháp của 
chúng ta. Trong khoá tu Phật Thất 56 này, quý vị là những 
người có nhân duyên vô cùng to lớn, không những dự khoá 
tu Phật Thất, mà còn có cơ hội rất dài được chiêm bái, cung 
kính đảnh lễ pho tượng Phật Ngọc bích vô giá này. Những 
người khác chỉ được chiêm bái một ngày, hai ngày, một lần, 
hai lần; còn quý vị được chiêm bái hàng chục lần; chúng tôi 
nghĩ rằng quý vị tự chúc mừng mình bằng một tràng pháo 
tay. 

“Hoằng Pháp nau mở hội uàng 

Cỏ câu trổ biế hai hàng đón đưa, 

Cờ treo hoa kết đón chào 

Mừng oui Phật neọc dạt dào nước tây 


32 


Trâm hoa Ấn Độ còn đâu 

Đạo tràng nghiêm tịnh hương đầu thiển môn 
Mai sau còn biết chỉ còn 

Mang theo phước báu sắt son để lòng.” 


Tất cả mọi người chúng ta đều thành tâm cung kính đảnh 
lễ Đức Phật! 


Namo tassa bhagaoato arahato samrnàsarnbuddhassa 
Namo tassa bhagauato arahato samrnàsarIbuddhassa 
Namo tassa bhagauato arahato samtnàsatibuddhassa 
Thành kính đảnh lễ ñúc Thế Tôn, bậc ng Cúng, đấng Chánh 
Biến Tri 

Thành kính đảnh lễ ñúc Thế Tôn, bậc ng Cúng, đấng Chánh 
Biến Tri 

Thành kính đảnh lễ ñúc Thế Tôn, bậc ng Cúng, đấng Chánh 
Biến Tri 

“Giọt sương, giọt nước trong lành 

Cúng dường Tam Bảo hóa sanh người hiển 

Lune linh tâm cảnh 0uườn thiên 

Cầnh hoa, cọng cỏ nhân duyên nhiệm tru. 


Chúng tôi và quý vị vô cùng may mắn, vô cùng hạnh phúc 
được có mặt tại khoá tu 56 lịch sử này. Song song với khoá tu 
là lễ hội triển lãm, chiêm bái Phật ngọc Hoà bình Thế giới, 
đem lại niềm vui, niềm hoan hỉ, lòng từ bị, trí tuệ cho tất cả 
mọi người. 


“Hóc Môn nau mở hội uề 

Tháng tư lễ hội triển tmmê cho đời 

Cho nhân gian nở nụ cười 

Cho người Äau khổ một đời thanh lương 
Cho trần gian hết sương trù, 

Cho neười biết sống yêu thương, 

em tâm phàm, sửi đạo trường tĩnh tu 


33 


Cho trần gian hết sương trù, 

Cho hình Phật ngọc nghìn thu giữa đời 
Nhân duyên đại lễ tương phùng 

Mu lành phơi phới 0ui trừng ché qua. 
Cơn chữm dừng cánh ta bà, 

lậu trên cành trúc hót ra giọng 0uàng 
Tiếng chuôns diệu uợi gân 0ang 

Thớ tỉnh giọt tráu râm ran tiếng lời 

Chư thiên tung nắm hoa trời, 

Lành thau Phật neọc rạng ngời niền 0ui.” 


Ánh sáng chánh pháp soi sáng tâm hồn của người Việt 
Nam, của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm nay, đã triển mê 
khai ngộ, ly khổ đắc lạc. 


“Ánh trăng soi sáng chiêm bao 

Cho con tỉnh lặng, vọt ngào lời kinh. 
Pháp âm uang uọng đời tình, 

Giọt chuông cam lộ, khơi bình tỉnh hoa. 


Ngày nay, những lời dạy giá trị, những lời dạy vàng ngọc 
của Đức Phật không chỉ được thể hiện trong những câu ca 
dao, tục ngữ, trong kho tàng văn học dân gian Việt nam như: 

“Ở hiển thì lại gặp lành, 

Nếu ai ở ác tan tành ra tro” 

“Ai ơi cố gắng làm lành, 

Kiếp nàu chưa được, để dành kiếp sau. ” 

Những lời dạy Đức Phật còn được trình bày trong nội 
dung các bài hát Việt Nam; đặc biệt trong những bài hát của 
cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. 

Đề tài bài pháp hôm nay, chúng tôi chọn mang tên 
“Cát bựi”, là một trong những bài hát nổi tiếng của tác giả. 
Nội dung bài pháp, chúng tôi phân tích tư tưởng Phật học, 


34 


tư tưởng Phật giáo, và sự ứng dụng những lời dạy của Đức 
Phật trong đời sống hàng ngày. 

Bài hát này có tất cả năm khổ, mỗi khổ là bốn câu. Câu 
đầu tiên “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi”, nghĩa là chúng ta được 
sinh ra từ hạt bụi, hay là từ đất, từ nước, từ lửa, từ gió; trong 
kinh Phật gọi là tứ đại, mà tứ đại thì giai không, tứ đại là 
không có gì hết. 

Chúng ta đi lên từ tứ đại, từ năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, 
tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn; hay nói cách khác, chúng 
sinh sanh ra từ tinh cha, huyết mẹ, và từ thức tái sanh 
patisandhi-uififiima; tỉnh cha huyết mẹ thuộc về vật chất, còn 
patisandhi-uifiiina, thức tái sanh thuộc về tinh thần. 


Trong A-tỳ-đàm Pali dạy rằng chúng sanh sinh ra là do 
thức tái sanh và do sắc nghiệp tái sanh, tức là sắc pháp do 
nghiệp tạo và nghiệp tạo ra thức tái sanh. Đoạn kinh này sẽ 
mô tả cái đất, nước, lửa, gió ban đầu: 


“Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, 

Thác sanh uào lòng mẹ thành phôi, 
Nguyên tố nhỏ nhít uô hổi, 

Vốn là chất lỏng, siống dầu mà trong. 

Giọt dầu ấu dính lông con thú, 

Ta cầm lên rả giũ bảu lần, 

Chỉ còn chút ít dính gần, 

Đó nguyên chất khởi nên thân con người. ” 


Cái đầu tiên của chúng ta cũng giống như là người ta lấy 
một cái que nhúng một miếng nước người ta rảy bảy lần, cái 
còn lại đó là cái đầu tiên của chúng ta. 

“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, 

Để một mai oươn hình hài lớn dậu 


35 


Câu thứ nhất là xác định đất, nước, lửa, gió. Câu thứ hai 
là đất, nước, lửa, gió từ ban đầu đó bắt đầu tiến triển, phát 
triển lên. 


“Bảu ngàu đầu còn tươi trong 0uắt 

Rồi dần dần biến sắc đổi màu, 

Đến tuần thứ bả uỀsau, 

Biến thành một chất trông uào đáng ghê. 

Đỏ dợt dợt, mỡ pha lẫn máu, 

Bởi nguyên Hành cứ tạo thêm ra, 

Lại đến bảu bữa thứ ba, 

Húa thành chất đặc như là thịt dư. 

Như vậy hai câu đầu “ Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi. Để một 
mai 0wơn hình hài lớn dậu “, cho chúng ta hiểu được chúng ta 
là ai, chúng ta đi lên từ cái gì? 

Câu thứ ba: “Ôi cát bụi tuuệt oời”. Tại sao nhạc sĩ nói rằng 
cát bụi là tuyệt oời? Nếu người nào thấy đây là cát bụi mà 
không thấy ta, thấy tôi, thì tâm người đó tuyệt vời, tâm người 
đó giải thoát, tâm người đó không đau khổ. Trong kinh, Đức 
Phật Ngài cũng dạy: 


“Như ta nhìn bọt nước, như ta nhìn ảo ảnh, nếu người kia 
nhìn thế gian nàu như uậu, tử thần không bao giờ đến uới họ 
Hữa. “ 

“Niin ta bọt nước cành sương 

Lầu sò, chợ bể, uô thường biến thôi. 

Mắt kia nhìn thấu lẽ đời 

Tử thần khỏi sợ, sống 0ui nếp hiểh. ” 

Nếu người nào nhìn cái thân này là bọt nước, là cành 
sương, thì người đó giải thoát, người đó không sợ chết, người 
đó không sợ tử thần. 


36 


Thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy, chúng ta nhìn các pháp 
đúng như thực tướng của nó: athabhutam paJänäH - nhìn các 
pháp như thật như chân, đừng có đeo cặp kính màu vào. Khi 
chúng ta đeo cặp kính màu vào, mình thấy nó khác đi, sự vật 
nó khác đi, còn mở cặp kính màu ra sẽ thấy thực chất của nó. 
Giống như trời nắng chang chang chúng ta không đeo cặp 
kính màu chúng ta thấy trời nắng, nhưng đeo cặp kính màu 
vào thì chúng ta thấy trời mát. Chúng ta thấy đây là cát bụi, 
nghĩa là chúng ta không đeo cặp kính màu, tức là thấy đây là 
đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Nếu thấy đây là 
chồng, đây là vợ, đây là con, đây là chùa chiền, đây là sư phụ, 
đây là đệ tử, thì chúng ta thấy qua cặp kính màu, tức là thấy 
tục đế. Còn nếu thấy đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây 
là gió, đây là cát bụi, thì chúng ta thấy chân đế, thấy sự thật. 
Do đó, “Ôi cát bụi tuyệt uời” nói rằng chúng ta phải thấy đâu 
là cát bụi trà thôi. 

Khi thấy cát bụi, tự nhiên tâm mình nó khác, cái sự dính 
mắc của mình bớt đi, mà nếu mình thấy mình là cát bụi thì 
mình bớt cái phiền não. Nếu có ai chửi, có nói nặng, nói nhẹ 
mình, họ chửi ai? Chửi cát bụi, chứ không phải chửi mình, 

“Nó mắng tôi đánh tôi. 

Nó thắng tôi, cúp tôi 

Ai ôm niềm hận ấu, 

Hận thù không thểnguôi. ” 

Nếu người nào nghỉ là tôi, mình bị người này mắng, người 
này chửi, người này hại, người này nói nặng, nói nhẹ, thì 
mình sẽ buồn; nhưng nếu nghĩ mình là cát bụi sẽ không thấy 
buồn. Chẳng hạn nói, tôi mập hay tôi ốm “tôi rnập quá, tôi ốm 
quá”, đúng ra là đất, nước, lửa, gió, mập hay ốm, cát bụi nó 
mập hay ốm, chứ không phải tôi mập hay ốm. Tôi mập hay 
tôi ốm, có nghĩa là có cái tôi trong đó. Tôi nhớ nhà - không 
được; cái tưởng nó nhớ nhà. Tôi biết - cái tâm nó biết. Tôi buổi - 


3Z 


cái cảm thọ nó buổn; nhưng mình lầm tưởng có cái tôi trong 
đó. Nếu chúng ta thấy được rằng không có cái tôi, cái ta ở 
trong tấm thân tứ đại cát bụi này, tâm sẽ được giải thoát, 
được an lạc. 


“Nhùn ta thân thểrmỹ triều 

Đống xương chồng chất bao nhiêu khổ sầu. 
Bận tâm trang điểm, đổi trau, 

Thật không bẩn uững bấu lâu tưởng lầm.” 


Người nào thấy cát bụi thì người đó bớt khổ đau. Cái chính 
không phải nói cát bụi để người ta bi quan, yếm thế, để người 
ta nản lòng, thối chí, mà nói cát bụi để cho người ta giải thoát. 
Giá trị ở chỗ là hiểu được cát bụi thì tâm mình được giải thoát, 
còn cát bụi vẫn là cát bụi. Cát bụi không quan trọng, mà quan 
trọng là cái tâm được giải thoát, tâm không phiền não, đó là 
quan trọng. 

Xin giảng tiếp câu tiếp theo: 

“Ôi cát bụi tuuệt uời 

Mặt trời sơi một kiếp rong chơi. 

Mặt trời này ví như trí tuệ soi sáng con người chúng ta. 
Nếu có trí tuệ, chúng ta sẽ thấy rằng kiếp người này giống 
như đi chơi vậy. 


“Danh uọng ấu còn chăng mãi trãi, 

Cỏ mùa thu dân úa bên đường, 

Rồi một mai câu khô đời rụng 

Hãu xem như trình ghé thế gian nàu. 

Như ánh nắng lên rồi xế bóng 

Âm thẩm qua 0à tắt chân mâu.” 

Minh đến cuộc đời này giống như là ghé thăm mà thôi, 
không phải đến đây để mà tiếp nhận hay nắm bắt nó, hay 
giữ nó, mà đến thăm thôi, “ehé thăm“ ở đây là không dính 


38 


mắc. “Hãy xem như mình shé thế gian này”. Mình về nhà của 
mình, mình nghĩ mình ghé thăm thì mình sẽ không đau khổ, 
nếu mình nghĩ là nhà của mình thì mình sẽ đau khổ. 


Có thể quý vị quên hết bài pháp này, nhưng hãy nhớ chữ 
ché thăm. Hết khoá tu về thăm ông chồng, ghé thăm mà thôi. 
Ghé thăm nghĩa là phải đi chứ không ở, ở thì lâu, khi cảm giác 
ghé thăm tự nhiên tâm mình nó khác. Nếu mình nghĩ đây là 
của tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là 
nhà tôi, thì sự dính mắc nó nặng nề, đạo Phật là đạo giải 
thoát. Đức Phật dạy chúng ta: 


“Từ bỏ ít, bình am ft, 
Từ bỏ nhiều, bình an nhiềà, 
Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. “ 


Đức Phật là một người mà thể hiện một sự từ bỏ vi đại, 
Ngài có tất cả và từ bỏ tất cả, vì Ngài từ bỏ tất cả nên Ngài 
thành Phật. Chúng ta là Phật tử, chúng ta cũng có và chúng 
ta cũng theo Phật, chúng ta phải từ bỏ. Con nhà tông không 
giống lông cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò 
nấy. Chúng ta bắt chước Đức Phật, chúng ta bỏ từ từ, bỏ từ 
từ, thì cuối cùng khi lên đường chúng ta sẽ được an lạc. Đừng 
có dính mắc vào thế gian này giống như nước dính vô bông 
gòn. Nước dính lá sen thì dính chút nó đi luôn, còn nước dính 
bông gòn thì nó ở lại. Tâm quý vị hãy giống như nước dính 
lá sen, không được giống như nước dính bông gòn. Người 
nào có tâm đối với cuộc đời này giống như nước dính lá sen 
thì xin chúc mừng người đó, còn người nào có tâm giống như 
nước dính vô bông gòn thì xin chia buồn. 


“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi 
Đểmột mai tôi uềlàm cát bụi”. 


“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi” là khởi đầu, “để một mai tôi 
oềlàm cát bụi“ là kết thúc. Cái đầu là cát bụi, cái cuối cùng là 


39 


cát bụi, thì cái chính giữa cũng là cát bụi, chắc chắn vậy. 
Không phải là mình mới sinh ra là cát bụi, rồi khi mình chết 
đi mới là cát bụi, còn cái giữa không phải là cát bụi. Cái đầu 
là cát bụi, cái cuối là cát bụi, thì cái giữa quý vị đang ngồi đây 
cũng là cát bụi mà thôi, cho nên ai nói nặng nhẹ mình: “Mô 
Phật, cát bụi mà thôi!“ không có giận mà cũng đừng có buồn. 


Ngài Ajahn Chah một vị Thiển sư người Thái Lan dạy 
rằng: “Sinh 0à tử là một, bạn không thể có cái nàu mmà chẳng có 
cái kia.“ Đầu tiên là hạt bụi, cuối cùng là hạt bụi, chính giữa 
cũng là hạt bụi. Cái sinh và cái tử chỉ là một mà thôi. 

“Người ta buổn rầu than khóc khi có ai chết, uà 0ui cười hớn 
hở khi thấu một đứa trẻ sinh ra đời. Thật sỉ mê uà khôi hài lầm sao! 
Nếu muốn khóc, hãu khóc lúc có ai sinh ra. Hãu khóc cái nguyên 
nhân, khóc cái gốc, uì không sinh ra thì sẽ không chết. ” 


Sinh và tử là một, cũng giống như là một khúc cây, sinh là 
một đầu khúc cây, tử là một đầu khác của khúc cây. Có sinh 
là có tử, mà sinh tử nằm trên một khúc cây, bạn đưa tay nắm 
lấy khúc cây tức là nắm lấy luôn hai đầu khúc cây. Đưa tay 
nắm lấy cái sinh là cũng nắm lấy luôn cái tử. 

“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi 

Đểmột mai tôi uềlàm cát bụi 

Ôi cát bụi mệt nhoài, 

Tiếng động nào gõ nhịp không nuôi. “ 

Hữu thân là hữu khổ, có thân là có khổ đau, chắc chắn như 
vậy. Có tứ đại, có ngũ uẩn là có khổ đau. 

Có thân là có sự xáo trộn trong thân. Cái đau khổ trong 
cuộc đời này nó luôn luôn gắn với tấm thân này, cũng giống 
như màu trắng nó gắn với cái bông này, bạn đưa tay nắm lấy 
cái bông này, là bạn nắm lấy luôn cái màu trắng của bông. 


40 


Bạn cưới chồng là bạn cưới khổ đau, bạn cưới vợ là bạn 
cưới khổ đau. Có nhiều người chưa có gia đình thì thấy ít đau 
khổ, có gia đình rồi gặp chúng tôi nói khổ quá sư ơi, thầu ơi 
khổ quá, chúng tôi trả lời mình cưới uềtmà sao than, tình cưới 
khổ đau uề mà. Một người có một cái khổ, cưới thêm một 
người nữa, thêm một cái khổ nữa, đẻ thêm vài đứa, thêm vài 
cái khổ nữa, đời là bể khổ vậy đó, nhiều cái khổ kết thành 
xâu chuỗi khổ. Cho nên chúng tôi khuyên người đó: Chấp 
nhận thương ñau đừng hỏi tại sao. 

Minh rước về mà, mình đem dù, đem lọng, đem xe hơi, 


mỉnh trang trí bông hoa, mình rước khổ đau về thì phải chấp 
nhận thương dau, đừng hỏi tại sao. 


Đức Phật dạy Ngài La Hầu La: 


- Này La Hầu La, sắc là thường hay vô thường? Kñpan 
THICCH 0ñ qHIICCqfHI 0H 


- Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. 


- Này La Hầu La, cái gì vô thường cái đó khổ hay vui? 
Yarmpananiccatn dukkha— 0a tan sukham 0ä tỉ 


- Dukkham Bhante. Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường cái đó 
khổ. 


- Này La Hầu La, cái gì vô thường khổ, cái đó có nên gọi 
là của ta; efatn mama - cái này là của tôi; esohamasmi - cái này 


là tôi; eso me affã ' tỉ - cái này là linh hồn tự ngã của tôi hay 
không? 


- Bạch Thế Tôn, không nên gọi như vậy. 


Đức Phật Ngài dạy: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường, mà cái gì vô thường cái đó khổ, cái gì vô thường khổ, 
thì cái đó không phải của mình. Nếu là của mình, mình mới 
giữ, nếu không phải của mình thì giữ làm chỉ? Giống như 


41 


tiền của người ta, mình giữ làm chi cho mệt. Xin tặng quý vị 
câu đối này: 

“Đường sanh tử hổn ai nấu giữ 

Vòng tử sanh dại chịu khôn nhờ. “ 

Minh phải giữ cái hồn của mình tức là giữ cái tâm, cái 
nghiệp của mình là quan trọng nhất, giữ của cải tài sản không 
quan trọng, giữ vợ chồng, con cái không quan trọng, giữ tâm 
quan trọng nhất. Trong tâm có cái nghiệp cũng giống như 
trên bàn thờ có lư hương. 


Sự rằng: phúc họa đạo trời 

Cội nguồn cũng bởi lòng người trà ra. 

Trong truyện Kiểu, Nguyễn Du có nói câu này 

“Có trời mà cũng có ta 

Tụ là cội phúc tình là dâu oan 

Đã mang lấu nghiệp uào thân 

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. 

Thiện căn ở tại lòng †a, 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 

Chúng tôi nói điều này không có nghĩa là xui dại quý vị 
sau khoá tu này về li dị chồng, li dị vợ của mình, không có, 
không có chuyện đó; mà muốn trong tâm của mình phải có 
suy nghĩ như vậy, để bớt khổ đau. Minh phục vụ người 
chồng, lo lắng cho người con, lo lắng cho người vợ, thì xin 
thưa quý vị đó là bình thường. Trong kinh Bắc Tông có câu 
rất hay: “Phục 0ụ chứng sinh là cáng dường chư Phật”. Nếu quý 
vị lo cho người chồng của mình bằng cái tâm Bồ Tát, lo cho 
người con của mình bằng cái tâm Bồ Tát, thì quý vị không 
đau khổ. Còn nếu quý vị lo cho người chồng, người vợ, người 
con của mình bằng cái tâm dính mắc thì xin chia buồn, quý 
vị sẽ đau khổ, chắc chắn đau khổ. 


42 


Từ nay về sau chúng ta lo cho người chồng, người vợ, 
người con mình bằng cái tâm Bồ Tát thì quý vị sẽ an lạc, 
không dính mắc nữa. Ý nghĩa của bài pháp trong đoạn này 
chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị là như vậy. 

Như vậy, đau khổ trong cuộc đời này nó không tách khỏi 
cuộc đời này được, mà nó luôn luôn gắn với cuộc đời như 
bóng, như hình. bạn nắm lấy cuộc đời là nắm luôn đau khổ 
cuộc đời. 


Có hai đứa trẻ, một đứa nếu biết đây là cục than đỏ và một 
đứa không biết đây là cục than đỏ, cả hai đứa cùng nắm cục 
than đỏ này thì đứa nào bỏng nhiều hơn. Đứa biết thì bỏng 
nhiều hơn hay đứa không biết thì bỏng nhiều hơn? Đứa không 
biết sẽ bỏng nhiều hơn. 

Tại sao? Vì nó không biết nên nó nắm chặt. Mình biết cuộc 
đời này đau khổ thì mình nắm nhẹ thôi. Ông bà mình có câu: 


“Lênh đênh qua cửa Thần Phù, 
Khéo tu thì nổi, 0ụng tu thì chìm.” 


hay 


“Trần gian là chốn là chốn lao lung, 

Kẻ cười người khóc, não nùng lắm tha 
Hận thù tranh chấp bao neàu, 

Miếng cơm manh áo, đọa đàu chẳng an.” 


Cuộc đời là vậy, tam giới như hoả trạch, tam giới như nhà lửa, 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới giống như nhà lửa. Chúng ta 
biết đây là lửa chúng ta có thái độ khác: Cảnh giác. Chúng ta 
không biết đây là lửa, chúng ta sẽ bị bỏng. 

“Bao nhiêu năm làm kiếp con người 

Chợt một chiều tóc trắng như uôi. 

Lá úa trên cao rụng đầu. 

Cho trăm năm uào chết một nà “ 


43 


“Chợt một chiêu tóc trắng như uôi” đó là già. Bốn câu này 
diễn tả sinh, lão, bệnh, tử. 


“Già lụm cụm mắt lờ tai điếc 

Thời tráng niên oanh liệt còn đâu 

Có ai kêu thử ông bà 

Dầu không oán giận cũng là không 0ui.” 

Già là khổ - ƒara pi dukkha, không có người già nào mà tự 
hào già là hạnh phúc, già là khổ. 

Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải ý thức rằng, sanh là khổ, 
già là khổ, thấy được khổ thì mới lo tu hành niệm Phật, còn 
không thấy được khổ thi sẽ không lo tu hành niệm Phật. 


Yo dukkham passaii - người nào thấy khổ, 
So dukkha-nirodham passafi - người đó thấy được sự diệt 
tận khổ đau. 


Người nào thấy khổ, người đó thấy được sự diệt khổ. Cho 
nên mình thấy khổ, không phải để minh khổ, mà thấy khổ 
để mình diệt tận khổ đau. 

“Phù dung sớm nở tối tàn, 

Đời người ngẫm lại một lần sió qua 

Ai ơi phước huệ đôi nhà, 

Thời gian bóng neựa trôi xa khó tìm. 

Cho nên: 

“Bao nhiêu năm làm kiếp con người 

Chợt một chiêu tóc trắng như 0ôi.” 

“Áng mâu uẳng tiếng chuông chiều 

Khách trần tuổi xế cô liêu bạc đầu. 

Vềäi thôi kiếp cơ cầu, 

Ngàu xanh chỉ tấu, đạo tàu chờ †a.” 


44 


Cái tuổi xanh của mình nó không có bao lâu, và cái đạo 
đang chờ chúng ta. Tại chùa Hoằng Pháp này, Thượng toạ 
trụ trì đã mở ra đạo tràng, chờ quý vị đến đây để tu hành, 
chào đón quý vị đến đây để tu hành, đó là một cái may mắn 
rất lớn. 


“Tài danh nào khác cánh diều 

Lên cao ngược gió muôn điều đắng cau 
Trăm năm giữa cuộc uẩn xoa 

Tỉnh cơn hoàng triộng tới hau tuổi sià. 


Bài pháp hôm nay nhắc cho chúng ta thấy rằng chúng ta 
già, nhắc cho chúng ta biết là chúng ta già, thấy được sanh, 
già, đau, chết, thì đó là cái may mắn. 

“Chăn trâu uới gậu lùa trâu 

Tan sương mỗi sớm ào sâu siữa đồng 

Tuổi sià cái chết uừa trong 

Đưa con người đến tử oong đời đời. “ 

Ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta nên thường quán 
tưởng về sự chết: 

Maranamn bhao¡issati - tôi sẽ chết. 

Ông bà mình có nói đi đường gặp đám ma là hên, gặp đám 
cưới là xui. Hôm nay quý vị hên lắm mới được nghe câu “Tôi 
sẽ chếf”. Khi niệm sự chết như vậy tự nhiên mình tha thứ 
được, mình sẽ chết và mọi người sẽ chết nên mình tha thứ 
được, đạo Phật là đạo tha thứ. Ta thứ thì thư thái, có tha thứ 
thì tâm thư thái, mà đay nghiến thì nó đau khổ. Một người 
khi thấy được sanh, già, đau, chết thì sẽ an lạc giải thoát. Sẵn 
đây chúng tôi kể cho quý vị câu chuyện của ba ông lão uống 
trà, nói về sự sanh, già, đau, chết. 


45 


Một hôm có ba ông lão ngồi uống trà dưới ánh trăng, có 
đưa ra một đề tài là mỗi người làm một bài thơ ngắn, có ý 
nghĩa về sanh, già, đau, chết, ai mà làm hay thì được thưởng. 

Ông lão thứ nhất nói như sau: Tôi có bài thơ hai câu xin gửi 
tặng hai anh: 

“Năm nnau ăn uống cờn ba đứa 

Chẳng biết sang năm uắng mặt nào?” 


Ông thứ hai nói: Bài thơ của anh hau nhưng mà lâu quá, sự 
0ô thường thau đổi nàu chậm quá, nó còn những một năm lâu quá, 
của tôi thì nó nhanh hơn, tôi xin tặng hai anh bài thơ nà: 

“Đêm niau siàu dép đểnơi đất 

Chẳng biết sáng nsàu có xỏ uô được không?” 

Ông thứ ba nói: 

“Hơi thở nàu đâu ra khói triệng 

Biết cờn trở lại hau đi luôn 7” 

Khi mình quán tưởng là cái hơi thở ra mà không vào thì 
mình lên đường. Nếu lên đường mà tiền bạc của mình còn 
nhiều quá, thì mình đi không đành. Khi mình quán tưởng sự 
chết, sự vô thường, sự sanh diệt, thì mình phải chuẩn bị, 
giống như quý vị có một trăm cây vàng, hai trăm cây vàng, 
mình thấy sự chết đến rồi thì mình làm tờ di chúc, cho đứa 
con trai mười cây, con gái mười cây, con rể năm cây, con dâu 
ba cây, chùa Hoằng Pháp năm chục cây chẳng hạn. 

Khổ thơ tiếp theo: 

“Mặt trời nào sơi sáng tim tôi 

Để tinh yêu xa mòn thành đá cuội 

Xin típ trặt bùi nigi 

Từng rieàU qua trỏi ieóng t1 0MÍ 


46 


Nếu người nào có mặt trời trí tuệ soi sáng cái tâm của mình 
thì xin chúc mừng, có trí tuệ thì mới soi sáng được cái tâm. 
Cũng giống như ly nước này, nếu chúng tôi bỏ vào đây sữa 
hay cà phê thì nó ra ly sữa hay ly cà phê, còn nếu chúng tôi 
bỏ vào đây thuốc độc thì nó ra thuốc độc, do vậy cái tâm của 
mình phải bỏ trí tuệ vào để cho nó sáng. 

“Mặt trời nào sơi sáng tim tôi”. 

Cái tâm cũng giống như căn phòng này, trí tuệ giống như 
ánh sáng, còn vô minh ái dục giống như bóng tối. Khi mỉnh 
bật đèn lên thì bóng tối tan biến đi, ánh sáng xuất hiện; khi 
mình không bật đèn lên thì bóng tối nó ào tới. Hôm nay quý 
vị ngồi đây nghe pháp, là ánh sáng tới, trí tuệ có. Trong bài 
Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy như sau: 


“Và đâu chín giai đoạn 
Khi thân đã ra ma. 

Một là thâu trương phình 
Cồn đâu uẻ đẹp xinh? 
Hải, côn trùng đục khoét 
Không còn ra dáng hình 
Bn, bộ xương dính thịt 
Với đường gân liên kết 
Bốn, còn máu 0à gân 

Sâu kiến lại tranh phẩhn 
Năm là xương hết tmráu 
Nhưns còn dính liền gân 
Sáu, bộ xương rời rã 

Rải rác khắp mộ phần 
Pảáu, xương tàu 0uỏ ốc 
Theo gió bụi thời gian 
Tám, một đống xương tàn 
Trên đường uề cát bụi 
Tung bau giữa không gian 


47 


Đây là giai đoạn cuối. ” 

Thân mình như vậy đó, nó diễn tiến, diễn tiến. Khi hiểu 
được điều đó, tâm mình thấy được chân lý, thấy được sự thật 

“Tình uêu xau mòn thành đá cuội”. Giống như viên đá cuội 
ngoài biển, nó tròn, nó nhẫn, nó đều, vì nó được nước biển 
bào mòn. Lòng từ, bị, hỷ, xả, của mình phải được tu tập, khi 
mình được tu tập như vậy thì giống như ánh sáng mặt trời 
toả xuống trần gian, nó đều hết, nó không phân biệt người 
thân, kẻ sơ. Nhờ hiểu được đặc tính vô thường, thay đổi của 
các pháp hữu vi mà chúng ta thấy dễ thông cảm, dễ tha thứ 
và từ bi hỉ xả hơn. 

“Từng nneàu qua mỏi nóng tín oui”. Một người có tu, làm 
việc lành, việc thiện, giống như quý vị dự khoá tu niệm Phật, 
chiêm bái tượng Phật ngọc bích hoà bình thế giới, thì quý vị 
tạo được việc lành, việc thiện, tự nhiên cái việc lành, việc 
thiện nó sẽ đến, mình có một niềm hi vọng, mình có niềm tin 
tưởng rằng quả lành sẽ đến. 

“Ai ơi cố sắng làm lành 

Kiếp nàu chưa được để dành kiếp sau.” 

Người làm việc lành sẽ hưởng quả lành: 

“Naụ 0ui đời sau 0M1, 

Làm thiện hai đời 0ui, 

Vui thấu mình làm thiện, 

Sanh thiện thú 0ui hơn.” 

Người làm việc lành, việc thiện, chắc chắn sẽ nhận được 
quả lành, quả thiện. Người làm việc ác thì người đó bị quả 
báo khổ đau. Tục ngữ có câu nói về cái quả báo của việc ác: 

“Quả báo ăn cháo gấu răng, 

Ăn cơm gãu đũa, xỉa răng sãu chàu.” 


486 


Trong bài kinh “Tiểu Nghiệp Phân Biệt”, Đức Phật Ngài 
dạy về nhân lành - quả lành và nhân ác - quả ác. 

“Chết yếu do giết hại 

Không có tâm từ bi 

Sống lâu do tâm từ 

Và không ta giết hại 

Không não hại chúng sanh 

Là nguuên nhân ít bệnh 

Thường não hại chúng sanh 

Đưa đến nhiều bệnh tật 

Người tướng tạo xinh đẹp 

Do không hận không sân 

Người tướng tạo xấu xí 

Là do nhiều phẫn nộ 

Nguyên nhân có uụ quyên 

Là không lòng ganh tụ 

Ítuụ quuềh là do 

Cái thới ra danh tụ 

Giàu có do bố thí 

Nhghèo do không cúng dường 

Sanh dờng họ cao quÚ 

Do kính người đáng kính 

Sanh dờng họ hạ liệt 

Do ngạo trạn kiêu căng 

Làm nisười có trí tuệ 

Do thường sân bậc trí 

Làm người tà neu đầu 

Là do không học hởi 

Thân cận các sa HÔI. “ 


Khổ thơ cuối: 
“Cụm rừng nào lá xác xơ câu 


Từ oực sâu niehe lời mời đã dậu 


49 


Ôi cát bụi phận nàu 

Vết tực nào xóa bỏ không ha.” 

“Cụm rừng nào lá xác xơ cây”. Tất cả chúng ta đang ngồi 
đây, năm mươi năm nữa tất cả đều phải lên đường hết. Quý 
vị có sợ chết không? “Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ 
chết”. Nếu người nào quán tưởng, thì người đó không sợ chết, 
giống như người đi trong đêm có cây gậy, không sợ rắn cắn. 
Nếu biết thực hành Chánh Pháp thì sẽ không sợ hãi mỗi khi 
bị bệnh, mỗi khi bị chết. Nếu vào bệnh viện trị bệnh, lành 
bệnh cũng tốt mà không lành bệnh thì cũng không sao. Bác 
sĩ có thể thông báo cho chúng ta là chúng ta bị bệnh ung thư 
gì đó chúng ta sẽ chết; nhưng mình cũng thông báo cho bác 
sĩ rằng, bác sỉ trước sau gì cũng chết. 


A.,JV 


“Từ oực sâu nehe lời trời đã dậu”. Từ tận cùng của khổ đau, 
từ vực sâu của vòng sanh, tử, luân hồi, chúng ta có duyên 
lành được mời dậy, đến đây để dự khoá tu Phật Thất, để nghe 
chánh pháp. Quý vị được Thượng toạ trụ trì mời về đây để 
tu, mà người tu thì được an lạc hạnh phúc: 


“Lênh đênh qua cửa Thần Phù, 

Khéo tụ thì nổi 0uụng tu thì chìm.” 

“Ôi cát bụi phận nàu ”. Cái thân phận của chúng ta là cát 
bụi. Người hành giả biết như vậy, chánh niệm như vậy, thì 
mới tẩy rửa được cái tham, sân của minh. 


“Vết trực nào xoá bỏ không hay”. Cái thân phận chúng ta 
giống như là vết mực, không phải là cát bụi, thì cũng chỉ là 
một vết mực thôi, và vết mực này cũng không còn nữa. 

Trên chùa chúng tôi có bà cụ chín mươi tuổi, trước đây bà 
rất giàu có, khi đến tuổi già thì con cháu gửi vô chùa ở để tu 
theo mấy thầy, kinh kệ sớm chiều. Khi bà từ trần, con cháu 
hoả táng còn tro cốt để trong một cái hũ. Sau bảy tuần thất 
cầu siêu thì con cháu đem hũ cốt ra rải biển Vũng Tàu, bây 


50 


giờ cũng không còn gì nữa; tìm một dấu vết nào, một hạt bụi 
nào của cụ cũng không còn nữa. “Ôi cát bụi phận nàu. Vếf trực 
nào xoá bỏ không hay” - cuối cùng không còn gì hết. 

Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta mất đi, người ta chôn 
chúng ta, người ta thiêu chúng ta, một trăm năm sau, hai 
trăm năm sau, ba trăm năm sau, năm trăm năm sau, chúng 
ta đâu còn gì nữa “Ôi cát bụi phận nàu. Vết tực nào xoá bỏ 
không ha”. 

Thưa quý vị, được sanh làm người là rất khó, chúng ta có 
duyên lành gặp Phật pháp, chúng ta được dự khoá tu, đặc 
biệt trong dịp này chúng ta được chiêm bái Phật ngọc xá lợi, 
tượng Phật ngọc bích hoà bình thế giới, đây là một điều vô 
cùng phước báu, một hạnh phúc mà chúng ta đang có trong 
tầm tay; mong quý vị hãy giữ nó đừng cho mất. 


“Dễ đâu có được thân người 

Không tu thì dọa, uạn đời khó lên 

Duyên mau gặp Pháp chơn truyền 

Cồờn lưu Tam Tạng, uuên nguyên thưở nào 

Đạo giải thoát, không phân nam nữ 

Cửa oô sanh, chẳng lựa giàu nghèo 

Lệ cùng tặn, tấu cùng tàu 

Muôn sông rồi cũng chảu uào đại dương.” 

Một lần nữa xin cám ơn Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng 
Pháp, chư tôn đức trong ban tổ chức khoá tu, cùng toàn thể 
đạo tràng Phật tử đã hoan hỉ trong bài thuyết pháp này. 


Cuối cùng xin kính chúc Thượng toạ trụ trì, chư tôn đức, 
cùng toàn thể quý vị được rồi dào sức khoẻ, thân tâm thường 
lạc, bồ đề tâm viên đắc! 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


kở 


51 


M. 
Cây gai nhọn 


Giảng tại khóa tụ Phật thất lần thứ 18 
Chùa Long Vân, neàu 31/07/2010 


Kính thưa toàn thể quý vị! 


Sáng hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2010, tức ngày 20 
tháng 6 Âm lịch năm Canh Dần, chúng tôi có hứa với quý vị 
sẽ giảng kinh trong bộ Kính Trung Bộ, nhưng khi đi trên xe, 
chúng tôi có đọc được một bài pháp ngắn của ngài Ajahn 
Chah, chúng tôi thấy bài pháp này rất hay, cho nên bài Kinh 
Trung Bộ xin hẹn kỳ sau. Hôm nay xin giảng bài mang tên là 
“Gni Nhọn “. 


Thưa quý vị, cái gai nhọn bình thường nằm xa xa, cách 
khoảng một gang tay, nếu mình không đụng tới nó thì mình 
không bị đau, không bị chảy máu. Nếu mình đụng tới nó thì 
mình bị đau, bị chảy máu. 


Trên trái đất này, trên cuộc đời này, cây có gai thì nhiều, 
gai góc thì bao la, nghĩa là nó không phải không có, đừng có 
nghỉ là nó không có, đó là sai lầm. 

Cây gai này không phải cây có gai bình thường ở trong tự 
nhiên, mà là cây gai người. Chẳng hạn gặp ai đó mình không 
thích họ thì mình nói: "Thấy gai mắt quá". Thấy người đó mà 
mình gai mắt! Như vậy mình gai chứ không phải người kia 
có gai. Nếu như người kia có gai mà mình đừng thấy gai mắt 


52 


thì mắt mình không có bị gai. Ý nghĩa của bài pháp là như 
vậy đó. 

Ngài Ajahn Chah dạy rất hay: “Tất cả sự uật chỉ là sự uật, 
đơn giản thế thôi, chúng chẳng sâu ra ñau khổ cho một ai cả, cũng 
giống như một câu sai nhọn.” 


Thứ nhất, bản thân cây gai nhọn là cây gai nhọn, nó không 
có hại mình, không có gây sự với mình. Minh tới đó, mình 
đưa tay vô thì mình chảy máu, chứ bản thân cây gai đó không 
có ý đồ nào gây sự với minh. 

"Cái gai nhọn có làm cho bạn đau khổ không?” 


Bản thân cây gai nhọn không cố tình làm cho mình đau 
khổ. Nếu người nào chửi mắng chúng ta thì họ là gai nhọn, 
nếu mình im lặng thì mình đẹp, họ xấu, "cái nết đánh chết cái 
đẹp" là vậy, nhờ họ mà người ta tôn vinh mình "lửa thử uàng, 
gian nan thử sức", nhờ họ mà người ta biết mình là vàng thiệt, 
nếu không có họ, người ta nghi ngờ không biết mình là vàng 
thiệt hay giả, nhờ họ nói nặng, nói nhẹ mình, chửi mắng 
mình, gây phiền toái cho mình mà mình được tôn vinh, được 
mọi người kính trọng về sự tu hành của mình. 


Cho nên, cây gai nhọn trở thành cái duyên, nó trở thành 
sự trợ duyên tích cực cho chúng ta. Nhờ cây gai nhọn đó mà 
mình khẳng định được chính mình, khẳng định được mình 
có tu, mình có từ, bị, hỷ, xả, mình có vô ngã vị tha, mình có 
sự khoan dung, lòng quảng đại. Lòng quảng đại mình có ở 
đâu, làm sao thấy? Sự khoan dung ở đâu, làm sao mà thấy? 
Bình thường thì không thấy được lòng khoan dung, nhưng 
nếu có ai nói nặng nói nhẹ mình, xúc phạm mình mà mình 
tha thứ cho họ thì lòng khoan dung xuất hiện. Cho nên, nhiều 
khi cần có cây gai nhọn. 


53 


Thứ hai, cây gai nhọn có mặt trong cuộc đời này, mình 
không thể phủ nhận được. 


"Ở đâu cũng có anh hùng, 
Ở đâu cũng có thằng khùng, con điên". 


Cây gai nhọn ở đâu cũng có, bắt buộc phải có. Lúc tôi 
giảng khoá bồi dưỡng trụ trì ở tỉnh Long An cho bốn trăm 
tăng, ni và sáu trăm Phật tử, tôi có nói rằng có nhiều vị trụ 
trì cứ nghĩ chùa mình toàn người tốt và muốn chùa mình toàn 
người tốt ở, nên giới thiệu chùa minh là chùa tốt, toàn người 
tốt. Vậy người xấu ở đâu? Ai cũng khoe chùa mình là số một 
La Mã (J) thì số mười (X) nằm ở đâu? Phải có số mười. Có 
umnber one và cũng có rumnber ten nữa. Nghĩa là cây gai nhọn 
phải có, người tốt có, người xấu có. Đó là nhận xét thứ hai. 


Thứ ba, nhiều lúc cây gai nhọn nó thành vật trang điểm 
cho chúng ta, giúp cho chúng ta. Có câu: 


“Ví phỏng cuộc đời bằng phẳng cả, 
Anh hùng hào kiệt có hơn ai 7” 


Nếu như cuộc đời này bằng phẳng hết thì không có anh 
hùng hào kiệt. Nếu như không có những người quậy phá 
chúng ta, gây cho chúng ta phiền não, thì chúng ta không 
biết mình tu tới đâu, chùa cũng không biết mình tu thế nào, 
im lặng, im lặng, cuối cùng mình không biết cái khả năng tu 
tập của mình đến đâu. Cho nên, nhiều lúc cũng cần cây gai 
nhọn. Bản thân chúng tôi cũng cần cây gai nhọn đó để chúng 
tôi biết được những người trong chùa ở như thế nào? 


Thứ tư, cây gai nhọn phải xuất hiện để mình thấy nó là cây 
gai nhọn, để mình tránh nó. 

Nếu trường hợp minh chơi thân với người đó, mình chưa 
thấy điểm nào mình bất mãn với họ nên mình tin tưởng tuyệt 
đối, bao nhiêu tiền bạc mình gửi cho người đó, cuối cùng họ 


54 


ôm hết, mình mất hết, vì khi gửi tiền cho họ mình không có 
làm giấy nên không có gì làm bằng chứng. Do đó, cây gai 
nhọn cũng cần xuất hiện để mình nhận thấy. 


Trong những điều nhận xét đó, có một điều chúng tôi 
muốn nhấn mạnh với quý vị câu gai nhọn có mặt, chắc chắn có 
mặt, không thể nào không có câu gai nhọn. Có lá mà không có 
sâu là chuyện lạ, lá có sâu là chuyện bình thường. Cây gai 
nhọn là chuyện bình thường. Trong bài pháp này ngài Ajahn 
Chah dạy mình cách để đừng bị gai nhọn đâm. 


"Nhưng nếu bạn đạp phải gai bạn sẽ ñau khổ". Cây gai nhọn 
chỉ là cây gai nhọn, nhưng nếu mình đạp nó thì mình đau 
khổ, đừng có đạp nó thôi. 


"Tại sao bạn ñau khổ? Tại ơì bạn đạp phải câu gai nhọn ". Như 
vậy, cái đau khổ này do mình tạo nên, chứ không phải do 
cây gai nhọn tạo nên. Tại mình đạp nó, mình đi không thấy 
nó, mình bất cẩn, mình không thận trọng, mình đạp nó thì 
chảy máu, mình đau khổ. Chẳng hạn mình gặp một người là 
cây gai nhọn, tức là người nhiều chuyện, nhiều phiền não, tại 
vì mình không học Phật pháp cho nên mình không hiểu, 
mình không thực hành đúng theo lời Phật dạy. 


Đức Phật dạy trong bài kinh “Nhất Thiết Lậu Hoặc” 
(Trung Bộ) có bảy phương pháp để diệt trừ phiển não, lậu 
hoặc, trong đó có hai phương pháp: 


- Có những lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ (chánh kiến 
đoạn trừ). 


- Có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ. 


“(Bhikkhaoe) nàu các tù kheo, (sabbäsaoa) tất cả lậu hoặc 
(pahñãtabbä) được trừ diệt (parioajjanã) là do tránh né. 


Cho nên bây giờ mình đi đường, mình gặp cây gai nhọn 
thì phải tránh nó ra, để không bị chảy máu. 


55 


Cây gai nhọn chắc chắn có. Ở trong chùa có những người 
này, người kia, những người đó được hình tượng hoá là cây 
gai nhọn, bây giờ họ là cây gai nhọn, mình tới mình đạp họ, 
thì mình chảy máu. Nếu họ là cây gai nhọn, mình né họ, 
mình đi chỗ khác, đừng đi ngang qua cây gai nhọn nữa, như 
trong kinh Đức Phật dạy "Có những phiển não phải do tránh né 
đoạn trừ". 


Chẳng hạn như voi dữ, bò dữ, thú dữ, rắn độc, người hung 
dữ, tất cả những thứ đó phải tránh né mới đoạn trừ được, nếu 
không sẽ bị cây gai nhọn đâm. 


Một câu nữa mà ngài Ajahn Chah dạy rất hay "Gai chỉ làm 
công 0iệc của gai". Cây gai làm công việc của gai, cây gai nó 
có công việc của nó, đừng có chê nó là “Tại sao lại xuất hiện 
làm chỉ mấu cái đồ gai nhọn”, "Tại sao trường hạ nàu lại có những 
người nhiều chuyện như 0uậu”, "Tại sao trong chúng này lại có 
những người có tính tình như uậu ?" 


"Gai chỉ làm công uiệc của saï". Nếu trong chúng, trong tập 
thể, có những người như vậy, phiền não như gai vậy, thì 
những người đó làm công việc của họ; đó là công việc nhân 
quả của họ, đó là công việc oan trái của họ, họ sanh ra trong 
kiếp này để mà giải quyết cái oan trái. Không phải tự nhiên 
họ sanh ra, đó là nghiệp dẫn họ đi, nhân quả dẫn họ đi, oan 
trái dẫn họ đi. 


Chăng hạn trong gia đình mình có chồng, có vợ, có con, 
v.V... " Tại sao tàu là con tao mà tàu như uậu?" là không được. 
Nó là cái gai, cái gai nó xuất hiện, nó sanh ra, để nó giải quyết 
oan trái với mình, trong tiền kiếp mắc nợ nó, mắc nợ người 
chồng đó, người vợ đó, người con đó, người cháu đó, người 
giúp việc đó. Có nhiều người giúp việc được người chủ tin 
tưởng, giao hết chìa khoá, cuối cùng họ lấy mấy chục cây 
vàng họ ôm đi luôn. Minh đâu có muốn chuyện đó, nhưng 


56 


mà cái nghiệp nó muốn chuyện đó, cái nhân quả nó muốn 
chuyện đó, chứ không phải mình muốn. Mình đâu có muốn 
mất mấy chục cây vàng dưới bàn tay của người giúp việc mà 
mình tin tưởng, mình đâu có muốn họ trở thành kẻ phản bội, 
mình đâu có muốn học trò trong chùa của mình nó quậy phá 
để làm mất uy tín chùa của mình, nhưng nó là cây gai, nó 
xuất hiện. Nếu mình biết thì mình tránh được, mình không 
biết thì mình sẽ bị chảy máu. Minh cũng không thể nào nói 
nó là cây gai, đừng có mặt ở đây. Nó vẫn có mặt và chắc chắn 
nó có mặt, vì nó đến với tư cách nhân quả - tội phước, luân 
hồi - tái sanh, nó đến với tư cách đó, chứ không phải đến với 
tư cách bình thường. Có cây gai oan trái với người đó nhiều 
đời nhiều kiếp, người đó vô đây nhập hạ, nó cũng vô đây 
nhập hạ để theo người đó, còn vị trụ trì hay người khác chỉ 
bị ảnh hưởng thôi, mục đích chính là nó đến để giải quyết 
nhân quả với người đó, nhưng một phần nó cộng nghiệp với 
mình nên mình bị ảnh hưởng. Đứa con mình, người chồng 
mình hoặc người vợ của mình xuất hiện trong ngôi nhà của 
mình với tư cách nghiệp báo - nhân quả, luân hồi - tái sanh 
chứ không phải đến với tư cách chồng, vợ, con cái, cho nên 
"Gai chỉ làm công uiệc của sai". Nếu mình biết được, mình 
tránh né, mình khéo léo, thì mình thoát được, mình giải được 
cái oan trái, cây gai trở nên vô nghĩa; còn nếu mình không 
khéo léo thì mình bị chảy máu. 

Muốn giải được oan trái, phải lấy giáo lý của Phật giáo, 
lấy lời dạy của Đức Phật. Chắng hạn, Đức Phật dạy: 

“Lấu tình thương chỉnh phục tâm sân. 

Lấu cái tốt chinh phục điều xấu. 

Lấu tâm bố thí thắng người san tham, bỏn sẻn. 

Lấu sự chân thật thắng sự iả rối.” 


Hoặc là: 


SXã 


“Hiận thù diệt hận thù 

Đời nàu không thể có 

Từ bi diệt hận thù, 

Là định luật thiên thu. 

Nếu có cây gai, quý vị dùng tay để bẻ nó thì chảy máu, 
nếu quý vị dùng kéo cắt cây gai đó thì không bị chảy máu. 
Cái tay mình đụng cái kéo không bị ảnh hưởng gì và cái kéo 
cắt cây gai thì không có ảnh hưởng tới mình, giống như người 
ta đi làm điện, người ta dùng cái kìm cách ly điện, cái kìm ở 
ngoài có bao nhựa, dù cho họ đụng vào điện thì họ cũng 
không bị giật. Cũng vậy, nếu như người đó là cây gai, họ oan 
trái với mình, nhưng mình dùng từ, bị, hỷ, xả, mình dùng 
chánh niệm trí tuệ, thì làm sao mình oan trái với họ được. Tại 
mình không có cái đó, họ là gai mình cũng gai nên thành ra 
chướng tai, gai mắt. Nếu họ là gai, mình là cái kéo thì đố mà 
gai nào dám đụng tới. Nếu họ là oan trái, họ là hận thù, mình 
là từ, bi, hỷ, xả thì làm sao mà mình oan trái với họ được. 


"Gai chỉ làm công uiệc của gai", cây gai chỉ làm chức năng 
của nó, nhiều khi chúng tôi thấy người ta đem gai xương 
rồng trưng ở phòng khách, hoặc trưng bông hồng có gai ở 
chỗ đẹp nhất trong nhà. 


Thưa quý vị, bông hồng đi đâu thì gai bông hồng ở đó, 
không thể tách cái gai ra khỏi bông hồng được. Cho nên, chấp 
nhận như vậy, chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. 

Chấp nhận cái gai của bông hồng mà không thể nói tôi lấy 
bông hồng thôi còn cái gai thì bỏ đi. Không được! Người ta 
bán bông hồng người ta bán luôn cành bông hồng, trên cành 
có gai. Bán cho tôi bông hồng, họ đưa luôn cái gai chứ làm 
sao chỉ tính tiền bông mà không tính tiền gai, cái gai phải có 
mặt, cai làm chức năng của gai. 


58 


Những người họ tu ở đây, kể cả xuất gia và cư sĩ, có người 
mình không vừa ý và nghi thầm "thấy sai mắt quá à, phải chỉ 
mà người nàu không nhập hạ ở đâu thì ha cho tình biết tấu ta". 
Nhưng, sự xuất hiện của người đó ở đây có chức năng quan 
trọng, họ có công việc của họ, công việc đó là "lửa thử uàng, 
gian nan thử sức", công việc đó là “cân bằng phương trình”. Nếu 
chùa này toàn là người tốt, không có người có gai, thì tự 
nhiên cái uy tín tăng vùn vụt, tất cả mọi người đổ về đây hết, 
chùa khác không có ai tới, một lon gạo cũng không có. Khi 
chỉ là một ngôi chùa làm sao gọi là Phật giáo được, phải có 
nhiều chùa. Tôi nói “cân bằng phương trình” là vậy đó. 

Cân bằng phương trình là phải có cái này, có cái kia, nên 
phải chấp nhận là có gai, chứ không thể nào không chấp 
nhận. G làm chức năng của gai, tôi nghĩ một chức năng của 
gai là cân bằng phương trình, nghĩa là nó cũng có thế này, có 
thế khác, trừ trường hợp Đức Phật, các vị Thánh Tăng, ở cõi 
Dục giới này, những người phàm phu này thì đương nhiên 
có gai rồi. 

Thái độ của tình đối uới sai như thế nào? Đó là điều quan 
trọng, đó là phần tu của mình, còn gai có mặt ngoài tầm kiểm 
soát, ngoài ý muốn của mình. Sự tồn tại khách quan của nó 
là nó phải có mặt, yếu tố chủ quan là suy nghi của mình, thái 
độ của mình, điều này quan trọng hơn. 


2 II 


"Gai làm công uiêc của gai, nó không làm hại ai cả”, câu này 
của Ngài khẳng định như vậy. Bản thân gai không làm hại 
ai, nó đứng im vậy thôi, ai mà rờ tới nó thì mới chảy máu, 
còn không rờ tới nó thì thôi, ai mà tới gặp người đó kiếm 
chuyện thì mới phiền não, còn nếu ở xa thì đâu có phiền não. 

"Chúng ta đau khổ là do lỗi của chúng ta. Vật chất, cảm giác, 
tri giác, phản ứng của tâm uà sự biết của tâm. Tất cả sự uật trên 
thế gian chỉ là sự uật đơn giản thế thôi. Chúng sao, chúng uậu, 


59 


chúng chẳng đụng chạm sì đến ta. Chỉ do ta tìm đến chúng mà 
thôi”. 


Do ta tìm đến chúng mà ta đau khổ. Gai chỉ là cái gai, 
mình tìm đến mình nắm nó, mình đụng vào nó thì mình bị 
chảy máu. Chẳng hạn như trong chùa mình có người phiền 
não, có người nhiều chuyện, nhưng mình đừng có tìm đến 
họ, gặp họ, thì mình đâu có phiền não. Vì mình đến gặp họ, 
mình tâm sự với họ, mình nói chuyện với họ, mình bàn luận 
với họ, thì mình mới phiền não. Như vậy, cái phiền não này, 
cái đau khổ này, do mình tự tìm đến. 


"Nếu đánh chúng thì chúng đánh lại ". Chẳng hạn như trong 
chùa mình có người quậy lắm, nhưng mình không tìm đến 
họ, không đánh họ, không nói xấu họ, không chửi họ, thì họ 
cũng im lặng với mình, nhưng khi mình đánh họ thì họ đánh 
lại. Nếu mình tu, mình ngồi thiển, mình niệm Phật, mình đi 
kinh hành thì những người đó họ không dám động tới mình. 
Họ đâu dám động đến người tu, gọi là "đức trọng quủ thần 
kinh", đức độ mình mà cao thì quỷ thần mới kinh sợ. Do mình 
nghĩ rằng họ hại mình nên mình mới đau khổ, nếu mình tu 
được, mình có sự tu hành, thì tôi nghỉ rằng người đó không 
đụng tới mình. Vì mình có phiền não, mình tìm đến họ, cho 
nên cái gai đó nó đâm mình. 

"Nếu cứ để chúng uên thì chúng chẳng làm phiền ai cả, chỉ có 
kẻ neu ngốc trới gâu ra phiền lu uới chúng". Đó, nếu mình biết 
nó là gai, rồi mình đến mình gây phiền luy với nó thì mỉnh 
bị ảnh hưởng. Nếu như mình để yên nó, để nó nằm một chỗ, 
thì mình không bị ảnh hưởng. Đó là nội dung Ngài Ajahn 
Chah dạy bài Gai Nhọn mà tôi lấy tựa đề ngày hôm nay làm 
bài pháp. Tôi nghĩ bài pháp này quý vị nghe xong mình áp 
dụng được, mình tu được. Minh chấp nhận. 


ó0 


Thứ nhất là tình chấp nhận câu gai, gai nhọn, vì mình không 
chấp nhận cũng không được, mình bắt buộc phải chấp nhận. 
Nó là một sự tồn tại thực tế mình không thể bỏ được, nó là 
một phần của cơ thể chúng ta, một phần trong người chúng 
ta. 


Chăng hạn như bây giờ trên người mình nó có một cái 
mụn nhọt, một cái bướu, hoặc là một cái mụn ghẻ, ví như 
trên tay chúng tôi bây giờ có một cái mụn nhọt nằm ở đây, 
nó ăn lan ra, bây giờ tôi lấy cái dao tôi chặt cái tay này bỏ đi 
để cho phần còn lại nó an ổn, hay là tôi phải băng bó cho nó, 
tôi săn sóc nó, mỗi ngày tôi phải quan tâm nó, tôi phải 
thương nó? 

Chỉ có người khùng mới lấy dao chặt tay bỏ đi khi trên tay 
có cái mụn nhọt. Chỉ có người khùng mới đuổi một người ở 
trong chùa khi mà người này có một lỗi lầm nào đó. Cho nên 
khi giảng khoá bồi dưỡng trụ trì, tôi nói rằng vị trụ trì phải 
biết nữa, chứ không thể giải quyết theo cách như quân đội 
được. Quân đội là quân đội, mà chùa là chùa. Chùa không 
thể giải quyết như quân đội được. 


Thưa quý vị, trong chùa của mình có cái nhân duyên, có 
cái tiền kiếp, có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Mình hiểu 
được điều đó, mình giải quyết theo tinh thần của Đức Phật. 
Nếu trường hợp mà ở trong chúng của mình, ở trong tập thể 
của mình có người giống như gai nhọn, giống như mụn ghẻ 
thì quý vị đối xử với mụn ghẻ trên người của mình như thế 
nào? Quan tâm tới nó, săn sóc nó, xức thuốc cho nó, mua 
thuốc uống, tốn tiền về nó, hay là quý vị làm theo ý của quý 
vị, dẹp hết? 


Nếu như có một cái gai nhọn hoặc có một oan trái mình 
với ai đó, thì mình phải cởi bỏ oan trái bằng cách chạy ra tiệm 
bánh mua một hộp bánh về tặng cho họ, cũng giống như mua 


61 


một chai thuốc về xức cho mụn ghẻ đó hết. Vị nào có oan trái 
với ai nhớ lời tôi hướng dẫn, chiều nay nhờ mấy người đi chợ 
mua hộ hộp bánh, minh ngại đối diện với họ thì gói vào tờ 
giấy ghi vài chữ 'em xin kính dâng chị, chị ăn một tiếng cho lấu 
thảo”. Chị nào khó tính nhất, vị sư cô nào mà khó tính nhất 
khi nhìn tờ giấy đó cũng hoan hỉ, nếu không hoan hỉ thì là 
quỷ sứ chứ tu hành gì nữa. Đó là sự thể hiện hối lỗi, gọi là 
'khiêm hạ, khiêm cung". Mình giận bạn bè với nhau mà mình 
làm được như vậy thì người ta sẽ ghi nhận sự tiến bộ của 
mình, và cái oan trái sẽ được cởi bỏ liền, gai nhọn cũng không 
còn nữa, toàn hoa hồng thôi chứ gai không có nữa. Nếu như 
mình không làm được điều đó, thì bông hồng này nó không 
có bông mà chỉ có gai. 

Khi mình chấp nhận được gai nhọn thì mình mới tha thứ 
được. Minh không chấp nhận sự tồn tại của gai nhọn, thì 
mình không tha thứ được. Minh là phàm phu mà sao không 
chấp nhận cái phàm phu của người ta? Khi mình chấp nhận 
cái phàm phu của họ, thì mình tha thứ được. Mà phàm tức là 
gai nhọn, cho nên mình chấp nhận cái phàm, mình chấp 
nhận cái gai nhọn, mình chấp nhận cái phàm phu, mình chấp 
nhận cái phiền não, mình chấp nhận cái tật đố, cái ganh tị, 
cái bỏn xẻn, cái khó chịu của họ. 

Trong các loại tâm sở thì có bốn loại tâm sở là sân, tật, lận, 
hối. Sân là sân hận, tật là ganh tị, lận là bỏn xẻn, hối là hối 
tiếc. Minh chấp nhận cái sân, tật, lận, hối, như là những gai 
nhọn có mặt trong cuộc đời, đó là những phiền não có mặt 
trong cuộc đời. Minh không thể thắc mắc tại sao sư cô mà 
tâm còn nhỏ mọn quá hay là bỏn xẻn quá. Đừng nghỉ vậy! 
Tại mình ghép cái chữ sự cô vào, sư thẩu vào, nên mình bị kẹt 
cái chữ đó, nên mình không chấp nhận, còn mình nghi đây 
là người phàm, thì mình chấp nhận được. Hãy đánh giá 
đúng! Ở trên truyền hình có chương trình hấu chọn giá đúng, 


62 


ở đây chúng tôi muốn nói là hãu đánh giá đúng sự uật, thí dụ 
đây là chén sành thì nói chén sành, không thể chén sành mà 
mình gọi là chén kiểu được. Cũng vậy, đây là người phàm 
thì đánh giá đây là người phàm, còn nếu mình nói đây là 
người giải thoát hay đây là bậc thánh thi không được. Nếu 
nói đây là hoà thượng, đây là thượng toa, đây là ni trưởng, 
v.v...; đó là danh từ tục đế, danh từ chế định, nhưng nói đây 
là người phàm, đó là chân đế, hãy đánh giá đúng là như vậy. 
Khi mình thấy đây là người phàm thì chấp nhận được, còn 
nếu đây là hoà thượng đây là ni trưởng, tại sao hoà thượng 
mà tâm còn bỏn xẻn vậy? Tại sao ni trưởng mà tâm còn bỏn 
xẻn vậy? Tại sao thượng toạ mà tâm còn bỏn xẻn vậy? Tại sao 
ni sư mà tâm còn bỏn xẻn vậy? Tại sao đại đức mà tâm còn 
bỏn xẻn vậy? Tại sao sư cô mà tâm còn bỏn xẻn vậy? Minh 
kẹt vào những chữ hoà thượng, ni trưởng, thượng toa, ni sư, 
đại đức, sư cô, mình kẹt vào những từ đó. Còn nếu mình thấy 
đây là người phàm thì người phàm người ta phải có cái đó, 
người phàm mà, nếu họ là thánh thì họ có cái đó là chuyện 
lạ. Nếu đây là thánh tăng, thánh ni, A la hán mà họ còn cái 
phiền não đó, còn cái tham, sân, si, đó mới là chuyện lạ đời. 
Còn đây là người phàm thì là chuyện bình thường. 


Chúng tôi có nói câu "Trong ta cũng có anh hùng. Trong ta 
cũng có lúc khùng lúc điên" là vậy. Có lúc thì mình tốt, mỉnh 
thiện, có lúc mình cũng bất thiện, có lúc mình cũng dễ duôi, 
có lúc mình cũng phiền não, mình là người phàm, mình là 
gai nhọn. 

Cho nên, khi mình hiểu bài pháp này mình sẽ chấp nhận 
được, chúng tôi muốn hướng dẫn cho quý vị thái độ chấp 
nhận. Linh hồn của bài pháp này là chấp nhận gai nhọn. Nếu 
trong chùa này, trong mùa an cư này, quý vị gặp những 
trường hợp nào mà nó mai mái giống như gai nhọn thì nhớ, 
hãy niệm đó là gai nhọn. 


63 


Bây giờ một người mà họ gây phiền não với mỉnh, họ nói 
lời vô ích, nói đâm thọc, mắng nhiếc, độc ác, họ nói xấu mình, 
thậm chí họ nguyền rủa mình, thi lúc đó mình quán đó là gai 
nhọn. Minh không đụng nó thì mình không bị chảy máu, còn 
nếu mình đụng nó, thì mình bị chảy máu. Một thái độ nữa 
đối với gai nhọn là tam thập lục kế di đào 0i thượng. Nếu quý 
vị là gai nhọn chúa thì đến gặp gai nhọn con, còn mình không 
phải gai nhọn, mình là da thịt, mình đâu có đụng tới gai nhọn 
được, cho nên mình phải rút ra khỏi gai nhọn. Khi người đó 
là gai nhọn rồi, mình phải chấp nhận gai nhọn, khi chấp nhận 
gai nhọn rồi, mình phải lùi ngay, chắp tay "Mô Phật! xin chào 
Sai nhọn!”, còn nếu mà quý vị chạy tới thì chảy máu ráng chịu, 
đau khổ ráng chịu. 


Ở đây gặp sư cô nào mà phiền não mặt hằm hầm như thịt 
bằm nếu cháo; "Mô Phật! xin chào sai nhọn ". Gặp một vị nào 
đang nóng, sân si, phiển não, thì mình phải niệm gai nhọn, 
sai nhọn, sai nhọn. Khi thấy gai nhọn thì mình không thể nói 
sư cô øì trà nóng nảu uậy? Nói như vậy là không được. Nói câu 
đó là mình không hiểu gai nhọn, không hiểu phàm phu. T 
hành øì mà sân sĩ uậu ? Mình sẽ nói câu đó, khi mình nói câu 
đó thì mình không hiểu gì hết. Khôn cũng chết, dại cũng 
chết, biết thì sống là vậy. Minh biết thì mình sẽ sống. Khi 
mình thấy gai nhọn, tự nhiên mình làm sao? Minh đâu có 
ghét chi vì bản thân nó là gai nhọn rồi, cho nên mình không 
có ghét. Nếu mình sân s¡ lại, mình phiền não lại, thì gai nhọn 
gặp gai nhọn. 


Từ đây về sau, nếu quý vị gặp gai nhọn thì thái độ sao? 
Thì chạy lẹ. Chạy nhưng mà mình thương nó, chứ mình 
không ghét nó. Bông hồng có gai nhọn. Bông hồng đó là bông 
hồng thực vật, bông hồng động vật gai nhọn nó nhọn hơn 
nữa, bông hồng người cái gai nó còn nhọn hơn nữa, nó đâm 
tới đâu là đau tới đó. Một lời nói của một người phiền não nó 


64 


làm cho chúng ta đau khổ cả tuần, cả tháng, gai có nhọn 
không? Minh đụng vào một cái gai nhọn nó chảy máu chút 
xíu là hết, chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau là mình thấy 
bình thường lại, mà gặp một người họ nói mình một câu, câu 
đó họ xúc phạm mình, họ nói nặng nói nhẹ mình, một tháng 
mình chưa hết đau trong lòng. Nhưng mình tới gần làm chỉ 
cho họ đâm? Tới gần làm ch¡i cho cho họ nói? Biết họ là gai 
nhọn rồi tới gần làm chỉ? Có nhiều người vì không biết gai 
nhọn nên mới tới gần, biết gai nhọn rồi không dám tới gần. 
Nếu quý vị thấy hai người mà một người đang là gai nhọn, 
người kia tới thì người thứ ba nói sao? Gai nhọn cặp sai nhọn! 
Xin chia buồn! 


Khi mình biết gai nhọn rồi, mình không dám tới. Đừng có 
dùng suy nghĩ của mình, cũng đừng có dùng quyền lực của 
mình để mà dẹp cây gai nhọn, vì không phải muốn đẹp là 
được, cây gai nhọn đó tự nó dẹp chứ mình dẹp không được. 
Phiền não của người nào, người đó tự dẹp, tự giải quyết, chứ 
mình không giải quyết được. 


Có một lần chúng tôi có xem một câu chuyện ở trên truyền 
hình, tôi nghe một người trong câu chuyện nói một câu, câu 
thành ngữ, tục ngữ thôi, nghe xong tôi ngộ, họ nói rằng "Mỗi 
câu mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Nhiều khi mình thấy chùa đó 
có những chuyện gì đó, hoặc là chùa đó có nhiều gai nhọn, 
nhiều phiền não, thì mình nhớ câu đó, tự nhiên mình chấp 
nhận, nỗi câu mỗi hoa, trỗi chùa mỗi cảnh. Cây nào thì hoa đó, 
cây bông hồng ra hoa hồng mà cây bông cúc ra hoa cúc, 
không thể đòi cây bông hồng nó ra bông cúc được, mỗi cây 
mỗi hoa; làm sao mà cây cúc ra bông hồng được, làm sao mà 
cây hồng ra bông cúc được, không có. Mỗi nhà mỗi cảnh ngộ, 
mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mỗi chùa mỗi cảnh ngộ, mỗi chùa 
mỗi hoàn cảnh. Không thể bắt chùa người ta giống như chùa 
mình được, không thể bắt người khác giống như mình được. 


65 


Một người đầy oan trái mình không thể bắt họ bớt oan trái 
giống như mình được. 


Bây giờ minh từ trên thiên giới mới xuống sanh làm người, 
vào tu trong chùa này ba tháng an cư kiết hạ, một người từ 
địa ngục cũng sanh lên làm người, vô đây nhập hạ, một 
người từ kiếp người mới qua, chăng hạn người đó theo đạo 
Bà la môn, cũng sanh làm người, cũng có nhân duyên tu theo 
Phật giáo. Một người tiền kiếp có thể họ là đạo Thiên Chúa, 
nhưng họ có cảm tình với Phật giáo, họ đi học thiền, kiếp này 
sanh lên làm người, họ theo Phật giáo, nhưng cái gốc của họ 
vẫn là Thiên Chúa trong tiền kiếp. Hoặc là một người theo 
đạo Bà la môn trong tiền kiếp, rồi họ sanh làm người theo 
Phật giáo, thì những suy nghĩ, những niềm tin của họ trong 
tiền kiếp vẫn còn ít nhiều, cho nên nhiều khi niềm tin về Phật 
như một vị thần linh, hay niềm tin về Phật như một vị ban 
phước, tha tội của người đó vẫn còn mặc dù họ theo Phật, mà 
Phật tử thì không nên tin chuyện đó, nhưng mà người đó tin 
như vậy nên người đó chuyên cầu nguyện thôi. 

Tôi thấy có nhiều vị sư thây, Phật tử ít ngồi thiền, ít niệm 
Phật, mà chỉ chuyên cầu nguyện; cho nên, mỗi câu mỗi hoa 
mỗi nhà mỗi cảnh là vậy, đó là cái gien đi truyền, đó là cái 
nghiệp, cái chủng tử, hay là cái nghiệp tiền kiếp của họ. 
Trong bài Kinh Trung Bộ Đức Phật Ngài dạy: 

“(Bhikkhaoe) Nàu các tù kheo (cetanaaham kamunnam 
oadaamni) ta nói chính tác ú là nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp 
là thừa tự, nshiệp là quyến thuộc. “ 

Trong kinh, Đức Phật Ngài dạy rõ ràng như vậy, kiếp 
trước của mình nghiệp gì, kiếp này mình phải thừa kế nó, nó 
là quyến thuộc của mỉnh, nên mình cũng đừng áp đặt bắt 
người khác phải suy nghỉ giống mình, vì cái nghiệp của họ 


66 


khác mình; dẫn đến những suy nghỉ, những việc làm, những 
hành động của họ khác mình. 

Bây giờ tôi có một ông đệ tử, tôi dặn ông đệ tử này khi đi 
đâu ít nói là tốt nhất, nhất là có những 0j lớn thì ông không niên 
nói. Ông đệ tử này cũng đạ, cơn xin nehe, con xin sám hối, con 
nehe. Nhưng khi đụng chuyện ông nói mình cản không nổi, 
cản không kịp. Cái nghiệp của họ như vậy, mình muốn họ 
làm theo ý mình không được thì mình phiền não, nhưng mà 
cái nghiệp của họ như vậy. Bây giờ cách duy nhất là gì? Đuổi 
ông này ra khỏi chùa chẳng hạn, mình đuổi khỏi chùa này 
thì ông qua chùa khác ông ở, sang chùa khác ông vẫn nói, 
chứ không phải mình đuổi ông đi thì ông làm thỉnh không 
nói nữa. Tôi nói cái đó để quý vị hiểu thêm. 

Câu chuyện này tôi kể rồi, tôi kể lại để minh hoạ bài pháp. 
Câu chuyện là có một vị trụ trì có mười chú tiểu, trong đó có 
một chú tiểu có tật ăn trộm cắp vặt. Nói chung đồ trong chùa 
thỉnh thoảng mất, nhưng chưa bắt quả tang ai. Chín chú tiểu 
kia nghi chú tiểu này rồi, nên nói với sư phụ là “5 phụ ơi, 
ông chú tiểu nàu không có căn tụ đâu, sư phụ cho uề đi, đừng cho 
ở đâu nữa, mang tiếng, ảnh hưởng.” Ông thầy nói “Chưa, phải 
nói có sách, tách có chứng, quan toà muốn xét ai phải có chứng 
cứ, chứ giờ mới nghe mà trình đuổi người ta là không được.” Chín 
ông chú tiểu kia đuối lý, vì muốn buộc tội ai thì phải có 
chứng cứ đàng hoàng chứ, quan tòa phán xét tội người khác 
mà không có chứng cứ sao được. Chín ông này bắt đầu lên 
kế hoạch để bắt tại trận chú tiểu này, thì đúng là bắt đúng, 
bắt tại trận ông này ăn trộm vặt đồ trong chùa. Chín ông chú 
tiểu này mới dẫn chú tiểu kia lên bái kiến sư phụ, quỳ xuống 
đàng hoàng “ Bạch sư phụ, bâu giờ chuyện đã rõ ràng rồi, xin sư 
phụ giải quuết, một là sư phụ phải đuổi chú nàu đi, chín đứa con ở 
lại chùa nàu tu dưới sự dắt dẫn của sư phụ, còn nếu như sự phụ 
không đuổi chú nàu, thì chín tụi con đi.” Áp lực mạnh vậy đó. 


67 


Bây giờ nếu quý vị là sư phụ, quý vị giải quyết làm sao? Ông 
thầy nói “Chín đứa cơn đứa nào cũng tốt, ở chùa nào cũng được, 
chùa nào các con ởngười ta cũng chấp nhận hết, 0ì các com là người 
tốt. Còn cái thằng nàu đâu có chùa nào cho nó ở đâu? Nếu mà 
thầu đuổi nó đi thì nó biết ở đâu? Nên thôi chín con đi đi, để cho 
chú nàu ở đây.” Ông sư phụ này lạ phải không? Có lạt Nhưng 
mình lại thấy quý ông ấy. 

Có thể có nhiều vị nói tôi bảo vệ ông sư phụ này nó không 
đúng. Nhưng tôi nói cho quý vị nghe: 

Thời xưa trong thời Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là người hại 
Đức Phật, làm cho Đức Phật chảy máu, chia rẽ Tăng già. Đức 
Phật trước đó cho Đề Bà Đạt Đa tu, Ngài có biết rằng trong 
tương lai Đề Bà Đạt Đa sẽ làm hại Phật pháp không? Biết! 
Ngài biết nhưng tại sao Ngài cho tu? Quý vị suy nghỉ đi! Tôi 
nói câu chuyện này để cho quý vị suy nghi. Nếu nói rằng 
Đức Phật Ngài biết, nhưng Ngài vẫn cho tu, như vậy Ngài từ 
bi và có trí tuệ. Còn nói rằng Ngài không biết, Ngài không 
biết chuyện sau này Đề Bà Đạt Đa là người hại Phật pháp, 
làm cho Đức Phật chảy máu, chia rẽ Tăng già, nếu nói Ngài 
không biết thì làm sao gọi là Phật được? Tại sao gọi là bậc 
Toàn Giác, Toàn Giác là Sabbaffin, Sabbaffiuỏ là bậc Toàn 
Giác, Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Đức Phật có trí tuệ và Đức Phật cũng có từ bi. Ngài không 
sợ khi Đề Bà Đạt Đa vô tu làm giảm uy tín của Ngài. Đức 
Phật cho Đề Bà Đạt Đa tu là Đức Phật gián tiếp (theo người đời 
hiểu, theo chúng ta hiểu) làm hại Phật pháp. Đức Phật vẫn biết 
cho Đề Bà Đạt Đa tu một thời gian thì Đề Bà Đạt Đa sẽ tạo ác 
nghiệp như vậy. Nhưng Đức Phật nói, nếu không cho Đề Bà 
Đạt Đa tu thì sau này Đề Bà Đạt Đa không có cơ hội để mà 
gặp được Phật pháp. Đề Bà Đạt Đa tu một thời gian tinh tấn, 
siêng năng, rồi sau này mới dễ duôi, chứ không phải vô tu là 
đễ duôi liền. Nhờ có sự tinh tấn siêng năng mà Để Bà Đạt Đa 


68 


có tin nhân quả, nghiệp báo. Nhờ cái nhân duyên đó mà sau 
này Đề Bà Đạt Đa sau khi trả hết quả địa ngục, sanh lên làm 
người, xuất gia, cuối cùng cũng trở thành vị Phật Độc Giác 
gọi là Bích Chi Phật. 


Quý vị thấy không? Đúng là trong chùa có gai đó, Đề Bà 
Đạt Đa là cái gai. Người mà hại Đức Phật, người mà làm cho 
Phật pháp suy tàn, người mà góp phần làm cho Đức Phật mất 
uy tín, nhưng mà Đức Phật đâu cần uy tín nên Ngài không 
sợ mất uy tín. Chúng ta cần uy tín, chúng ta sợ mất uy tín. 
Nếu chúng ta không cần uy tín, chúng ta sẽ không sợ mất uy 
tín. Có uy tín đâu mà mất, mình cần mới sợ, không cần đâu 
có sợ. Mình cần tiền mình mới sợ không có tiền, mình không 
cần tiền, mình đâu có sợ không có tiền. Mình cần danh thì 
mới sợ mất danh, mình không cần danh thì không sợ mất 
danh. 


Người tu cần cái gì? Cần trí tuệ, cần từ bi, cần hỷ xả, cần 
sự khoan dung, cần lòng quảng đại, vô ngã, vị tha, cần sự bác 
ái, chứ đâu cần uy tín. 

Bởi vì từ, bi, hỷ, xả, chánh niệm, trí tuệ có mặt thì nghiệp 
thiện có mặt, nghiệp lành có mặt. Còn uy tín có mặt, thanh 
danh có mặt, chưa chắc là nghiệp lành có mặt. 


Nếu mình tạo một ngôi chùa to lớn, đẹp đẽ, nhưng hàng 
ngày mình làm việc đó bằng tâm phiền não, thì nghiệp lành 
không có, nghiệp phiền não không à, như vậy mình cần chùa 
chứ không cần nghiệp, trong khi đó người tu cần nghiệp 
trắng chứ không cần chùa đẹp. 


Quý vị cần nghiệp hay cần chùa? Chùa thì để lại mà 
nghiệp thì mang đi, đúng không? 


Quý vị cần uy tín hay cần nghiệp lành? Cần nghiệp lành! 
Ủy tín thì để lại, nghiệp lành thì mang đi. 


69 


Cái thân này là không có, vậy thì cái uy tín, cái thanh danh 
dựa vào đâu để mà nó có, để mà nó tồn tại? Cái tôi này không 
có, thì cái uy tín dựa vào cái nào để mà tồn tại? 

Nếu có ai đó, họ gây cho mình chuyện gì đó, thì hỷ xả đi, 
đâu có tôi ta gì đâu mà sợ, mà ngại. Nhưng nếu mà minh 
khởi lên cái tâm phiền não thì cái nghiệp mình có. Nghiệp 
phiền não là có, nếu có chuyện gì đó nó gây cho mình phiền 
não, mỉnh khởi lên tâm phiền não, thì mình có nghiệp phiền 
não. 


“Đã mane lấu nehiệp uào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa.” 


Chúng ta tu trong ba tháng hạ này, chúng ta cần nghiệp 
lành, chúng ta cần nghiệp thiện, chúng ta cần nghiệp trắng, 
chứ chúng ta không cần uy tín, chúng ta không cần thanh 
danh. 


Nếu nghiệp lành có, thì uy tín tự nhiên có, nghiệp lành có, 
thì tiếng thơm có, thanh danh có. Nếu mình tạo được nghiệp 
thiện, nghiệp lành, thì tự nhiên quý vị sẽ được người ta quý 
trọng. Còn mình coi cái nghiệp không quan trọng, mình 
quan trọng cái uy tín, mình quan trọng cái thanh danh, rồi 
mình bằng mọi cách để mình tạo thanh danh thì cái đó là 
không có. 

Khi mình gặp cái gai nhọn thì mình phải đối xử như thế 
nào để cái nghiệp của mình nó trắng, nghiệp của mình nó 
thiện, nghiệp của mình nó lành, để mình được an lạc trong 
đời này, đời sau. 

Thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã thuyết xong bài pháp 
này, khoảng một tiếng rưỡi, bài pháp mang tên là “Gai nhọn “. 
Bài pháp này chúng tôi nghi sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều 
trong mùa an cư kiết hạ. Gần một tháng nữa thì quý vị sẽ kết 


⁄0 


thúc mùa an cư, nhờ những bài pháp của các vị Thiền Sư mà 
chúng tôi trích giảng ở đây, sẽ giúp cho quý vị được đời sống 
an lạc, tu tập trong ba tháng. 


Cầu chúc chư Thiên hằng gia hộ cho quý vị được nhiều sự 
an lành, tiến hoá trên con đường Phật đạo 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


kở 


Z1 


-4- 
Tại sao tôi phải tư? 


Giảng tại khóa tụ Phật Thất lần thứ 19, 
Chùa Pháp Thường ,ngàu 21/04/2012 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính bạch chư tôn đức. 
Kính thưa toàn thể chư Phật tử. 


Sáng hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 Âm lịch năm Nhâm 
Thìn, tức ngày 21 tháng 04 năm 2012, tại chùa Pháp Thường, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, có khoá tu lần thứ 19 cho 
các Phật tử. Chúng tôi được Hòa thượng trụ trì yêu cầu đến 
đây để sinh hoạt cùng đạo tràng Phật tử chúng ta, và có một 
bài pháp thoại để gửi đến toàn thể quý vị, với thời gian 
khoảng sáu mươi phút. 

Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay 
mang tên là “Ti sao tôi phải tu”. Bài pháp này được dựa vào 
một bài kinh ở trong kinh tạng Pali, bài kinh mang tên 
RaHhapala là bài kinh số 82 trong số 152 bài kinh của Trung 
Bộ mà Đức Phật đã dạy. 


Nội dung bài kinh đề cập đến một chàng thanh niên sau 
khi nghe Đức Phật thuyết pháp đã phát tâm đi tu, nhưng cha 
mẹ không đồng ý vì chàng trai này là con một. Tuy nhiên, 
chàng trai tuyệt thực và nói rằng nếu cha mẹ không cho mình 
đi tu thì sẽ nhịn ăn đến chết. Vì sợ con chết nên người cha, 
người mẹ đồng ý cho con đi tu, nhưng trong lòng không vui. 


⁄2 


Sau một thời gian, chàng thanh niên Ratthapala đắc đạo, 
đắc quả, rồi xin về thăm nhà. Khi mang bình bát đến trước 
nhà của cha mẹ mình khất thực, lúc bấy giờ người cha không 
nhận ra người con cho nên mới xua đuổi người con vì trong 
lòng còn oán hận do những người tu này, do những người 
xuất gia này đã làm cho con ông bỏ nhà đi tu. Tỳ kheo 
Ratthapala mang bình bát rời khỏi căn nhà, đúng lúc cô gái 
giúp việc trong gia đình mang một tô cháo cũ từ hôm qua đi 
đổ. Vị Tỳ kheo nói: "Cô nang cháo đi đổ, thau uì cô đổ xuống hố, 
bâu giờ cô hãu đổ uào bình bát của tôi.". Cô gái đổ tô cháo cũ 
vào bình bát của nhà sư. Trong lúc cho cháo vào bình bát, cô 
nhận ra đây là cậu chủ của mình nên cô vào nhà báo cho 
người cha rằng vị Tỳ kheo chính là cậu chủ. Người cha ra hỏi 
tại sao về nhà lại không vào? Tại sao không nói? Rồi người 
cha mời người con hôm sau đến để gia đình ông cúng dường. 


Thưa quý vị, người cha suy nghĩ làm thế nào để cho người 
con hoàn tục, nên ông chất đầy vàng bạc, của cải ở giữa nhà 
để hấp dẫn người con, đồng thời ông cũng báo tin cho những 
người vợ cũ của vị Tỳ kheo này tập trung về ngôi nhà của 
mình, bởi vì trước khi đi tu, người thanh niên này cũng đã có 
vợ rất trẻ, đẹp. 


Khi nhà sư đến khất thực, người cha đem vàng bạc ra và 
nói: "Đâu là tài sản cha dành cho cơn, bâu giờ con phải bảo uệ gìn 
giữ n6”, rồi mấy người vợ cũ từ trong buồng chạy ra, nói 
những lời thân thiện, thương tiếc, để cho người chồng cũ của 
mình là vị Tỳ kheo hiện nay thay đổi suy nghĩ và trở về gia 
đình. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không làm lay 
chuyển được một vị Tỳ kheo đã đắc được đạo, quả. Vị Tỷ 
kheo nói: “Nếu gia đình có làm phước thức ăn thì mang ra đâu, 
nến không bần tăng sẽ rời khỏi nhà". Nghe vậy, người cha cùng 
gia quyến mang thức ăn ra cúng dường cho vị Tỳ kheo. 


Z3 


Sau khi thọ thực xong, vị Tỳ kheo đi về một ngôi vườn của 
nhà vua và nghỉ trưa ở đó. Nghe tin có Tỳ kheo Ratthapala 
đến khu vườn của mình nhà vua liền tới thăm và hỏi: 

- “Trẫm thấy những người đi tu đa phần là nghèo, không 
có cơm ăn, áo mặc mới phải đi tu, còn trưởng lão là gia đình 
giàu có, sang trọng, fai sao ẩi t? 


Trẫm thấy những người đi tu thường già yếu, nghỉ rằng 
cái già, cái chết, nó sẽ đến, cho nên phải đi tu để tạo công 
đức, phước báu. Tại sao nhà sư chưa già, mà lại ä¡ £? 

Thường trẫm thấy, những người đi tu đa số là thiếu ăn, 
thiếu mặc, nên vào chùa ở để nương tựa cửa chùa, để mà 
sống qua ngày, để được sự làm phước cúng dường của bá 
tánh. Tại sao ngài lại ẩ¡ £w? 


Rồi trẫm thấy thỉnh thoảng có người bệnh, khi bị bệnh rồi 
họ sợ, nên họ mới đi tu để ở chùa được ngày nào hay ngày 
đó. Tại sao nhà sư lại đi fu trong khi nhà sư còn trai trẻ, 
mạnh khỏe, giàu có, sang trọng?” 


Vị sư trả lời fại sao ngài đi tu, và đó là mở đầu của bài 
pháp, là duyên khởi tại sao có đề tài "Tại sao tôi phải tu?" 
Phần sau sẽ trình bày cho quý vị thấy nội dung chính của bài 
thuyết pháp "Tại sao phải ẩi tu?" 


Thưa quý vị, câu trả lời của Tỳ kheo Ratthapala được viết 
lại thành bài thơ mười ba khổ, mỗi khổ là bốn câu, tổng cộng 
là năm mươi hai câu. Thầy sẽ giảng cho quý vị năm mươi hai 
câu này. 

Năm mươi hai câu mà giảng trong sáu chục phút, phần 
giới thiệu duyên khởi đã hết mười phút rồi, còn lại là năm 
chục phút, như vậy mỗi câu không tới một phút, cho nên quý 
vị phải tập trung cao độ mới nghe hết năm mươi hai câu này. 


Bốn câu đầu: 


⁄4 


“Tôi đã thấu biết bao người giầu có 
Chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam 
Vẫn mải tmê theo của cải bạc 0uàng 
Vẫn khao khát chạu dài theo dục lạc.” 


Tại sao tôi phải tu? Ông vua nói sư là người giầu có, sang 
trợng, tại sao phải tu, nhà sư này đã trả lời như vậy. 

"Tôi đã thấu biết bao người giàu có". Đây là hiện tượng, hiện 
tượng là người giàu có, nhưng "Chưa bao giờ từ bỏ tính tham 
lam", càng giàu càng tham, càng giàu càng tham. Nếu quý vị 
nói rằng, thôi bây giờ tôi không đến chùa Pháp Thường dự 
khoá tu, tôi ở ngoài tôi lo làm ăn, khi nào có nhiều tiền rồi tôi 
mới tu. Tuy nhiên, khi mỉinh làm được càng nhiều tiền thì 
lòng tham của mình càng tăng trưởng lên, mình không dừng 
lại được, và sẽ không tu được. Không phải làm có tiền nhiều 
sẽ hết tham, mà càng có nhiều thì càng tham nhiều, đừng 
nghĩ rằng mình làm thật nhiều tiền mình sẽ bớt tham, không 
có. 

"Vẫn khao khát chạu dài theo dục lạc". Chẳng hạn mình đeo 
đuổi theo ngũ trần dục lạc (sắc, thính, hương, oị, xúc, pháp), 
giống như mình uống nước biển mặn, thì càng uống càng 
khát, càng uống càng khát, nên càng có càng tham. Có mới 
tham, không có lấy gì mà tham. Bản thân tôi cũng vậy, tôi có 
cái này, tôi muốn cái khác, người khác cũng vậy. Cho nên 
mình phải dừng lại để mà tu. 

lại sao tôi phải tu? Bởi vì lòng tham không đáy, lòng 
tham không dừng lại, và tôi dừng lại thì tôi tu. Tôi tu tức là 
tôi chặn lòng tham lại. Nếu tôi không tu mà tôi chạy theo của 
cải, bạc vàng thì lòng tham của tôi không dừng lại được. 


Tự là gi? Tu là để từ bỏ lòng tham. Nếu không dừng lại 
được thì không từ bỏ được lòng tham. Cho nên quý vị là 
những người dừng lại, bởi vì mỉnh thấy lòng tham không 


5 


dừng lại nên mình phải chủ động dừng lại, để tìm sự thanh 
thản, sự an lạc. Không phải chỉ riêng mình, mà tất cả mọi 
người trên thế gian đều nằm trên quỹ đạo như vậy, trong 
vòng xoáy như vậy; cho nên quyết định của quý vị là quyết 
định đúng đắn, quyết định “mình dừng lại”. 


Thà mình nghèo mà không tham còn hơn giàu mà tham. 
Thí dụ quý vị giàu mà lòng tham nó liên tục, liên tục, còn 
nghèo mà lòng tham không có nên không đau khổ. Mình 
nghèo mà không đau khổ là mình giàu. Người ta giàu mà 
đau khổ thành ra nghèo. 


Hạnh phúc là mẫu số chung, tất cả mọi người đều đi tìm 
hạnh phúc, nhưng: “Tôi đã thấu biết bao người giàu có. Chưa bao 
giờ từ bỏ tính tham lam.” Tham nhiều thì khổ nhiều. Trong 
kinh đức Phật Ngài dạy: 


“Tanhaa jayati soko 
Tanhaya jayati bhayam. 
Tanhaa 0ippammuttassa 
Natthi soko kuto bhayam. 


Tham ái sanh lo âu 

Tham ái sanh sâu khổ 

Người không còn tham ái 

Không cờn lo âu, không còn sầu khổ. “ 

Quý vị nhớ câu này "Có đức mặc sức trà ăn", có đức là giàu, 
thất đức là nghèo. Người giàu mà thất đức thì người đó là 
người nghèo, còn người nghèo mà có đức thì người đó giàu. 
Tôi cần hạnh phúc, cần sự an lạc, chứ tôi không cần tiền, có 
tiền mà không an lạc tôi không cần. 


Sự giàu, nghèo không phải mình muốn mà được, "Muôn 
sự tại nhân, thành sự tại nghiệp". "Giàu có do bố thí. Nghèo do 
không cúng dường". Trong tiền kiếp nếu mình có bố thí thì kiếp 


⁄6 


này mình giàu. Trong tiền kiếp nếu mình không bố thí thì 
kiếp này mình nghèo. Giàu hay nghèo do nghiệp báo nhân 
quả quyết định, còn hạnh phúc hay đau khổ mình muốn là 
SẼ CÓ. 

Quý vị muốn có hạnh phúc thì đến đây tu một khóa tu 
bảy ngày. Hạnh phúc vì không có gì phải lo. Giường của 
chùa, đất của chùa, chén dĩa cũng của chùa, nếu nó có bể thì 
mình không đau khổ. Cái chén của mình bể thì mình đau 
khổ, cái giường của mình gãy thì mình đau khổ, cái giường 
của chùa gãy mình không đau khổ. Của người ta mắc mớ gì 
mình phải đau khổ. Minh xài điện, mình không đau khổ vì 
không phải trả tiền điện, có ông thầy trụ trì ông trả rồi. Hạnh 
phúc là vậy đó. Quý vị đang có hạnh phúc mà nhiều khi 
không biết, hãy giữ lấy nó đừng cho nó mất. 

Cho nên bốn câu đầu đề cập đến lòng tham. Lòng tham 
không có giới hạn nên những người trong thế gian này chịu 
sự chi phối của nó. Chúng ta là những người vượt ra ngoài 
nó, không bị nó chi phối là chúng ta được hạnh phúc. 


Bốn câu tiếp theo: 


“Tôi đã thấu biết bao là uua chúa 

Chưa bao giờ an phận uới giang san 

Dù biên cương giáp bốn biển ngút neàn 

Vẫn muốn nữa, muốn biên thuù rộng trở.” 

Nói chuyện vua chúa, hay nói chuyện biên thuỳ, chuyện 
quốc gia thì rộng quá nên thầy nói chuyện đơn giản là cái 
chùa. Thầy nói kinh nghiệm của thầy: Cái chùa của mình 
càng rộng, càng lớn thì cái lòng tham của mình càng nhiều, 
cái đau khổ của miình càng nhiều hơn nữa. 


Thí dụ như thế này, chùa chính của thầy rất rộng, tới 30 
hecta tức 300.000 m2. Nó rộng như vậy thì cái lòng tham của 


⁄Z 


thầy cũng rộng 300.000 m2. Mình thấy đất này là của mình, 
vì mình là trụ trì mà, đất này của mình! Thầy cho trồng tre 
tầm vông xung quanh chùa để lấy măng và tạo cảnh đẹp cho 
chùa. Do chùa quá rộng nên tre măng cách xa chỗ thầy ở. Vào 
mùa mưa, mùa măng, mấy người hàng xóm họ tới, họ cắt 
măng đi, thế là thây bắt đầu đau khổ: "Tại sao lấy măng tre 
của tôi?" Nếu như măng tre đó nằm ngoài đất của thầy, 
người ta có ăn trộm, ăn cắp thì thầy đâu có đau khổ; nó nằm 
trên đất của mình nên mình mới đau khổ. Tham là khổ vậy 
đó. Có thì mới tham, mà có tham thì dẫn đến đau khổ. Có 
chồng phải giữ chồng, có vợ phải giữ vợ, có tiền phải giữ tiền, 
có chùa phải giữ chùa, có đệ tử phải giữ đệ tử. Bây giờ thầy 
có đệ tử gọi thầy bằng sư phụ, mà chùa thầy không cúng, cứ 
đi cúng chùa Pháp Thường thì thầy có khổ không? 


Nếu nghĩ đó là đệ tử của mình, mình cho họ quy y, mình 
dạy họ Phật pháp, mà bây giờ họ không giúp đỡ cho mình, 
họ đi giúp đỡ chùa khác, cái tâm của mình phiền não đau 
khổ. Nếu nghi đó không phải là của mình, thì mình sẽ không 
đau khổ. Khi hiểu được rồi, mình phải chúc mừng họ vì họ 
đi cúng chùa khác nhiều khi phước của họ nhiều hơn. Khi họ 
cúng chùa minh họ bị ràng buộc thầy trò, nhưng khi cúng 
chùa khác tâm của họ trong sạch hơn, vô tư hơn, khách quan 
hơn. Còn sư phụ của tôi, tôi mới cúng, chùa tôi quy y, tôi mới 
cúng, chùa khác tôi không cúng, thì cái tâm đó là tâm phân 
biệt, làm sao phước nhiều? Trong kinh Đức Phật Ngài dạy: 

“Cơn tôi, tài sản tôi 

Nghĩ quấy người ngu khổ 

Thân ta còn không có 

Cơn đâu, tài sản đâu 7” 


Ai nghỉ đây là con của mình, đây là chồng của mình, đây 
là vợ của mình, đây là chùa của mình, đây là đệ tử của mình, 


⁄8 


thì người đó sẽ đau khổ; vì thật sự những người đó khi mỉnh 
nhắm mắt xuôi tay thì họ cũng không giúp được gì cho mình. 


“Một khi thần chết hiện uề 

Nào ai có thể chở che cho mình, 

Vợ con dẫu có chí tình 

Ngâm neùi chỉ biết làm thỉnh đứng nhìn. ” 

Cho nên, khi cái tâm của mình tham về tài sản, về của cải, 
về đất đai, về biên thuỳ, biên giới, thì nó đau khổ dữ lắm. 
Mỗi người có một cái duyên, chẳng hạn như thầy, tự nhiên 
cái duyên đưa đẩy thầy về thiển viện Phước Sơn, đồi Lá 
Giang. Chùa thầy đông lắm, khoảng ba trăm người ở thường 
xuyên. Nếu thầy dính mắc vô cái chùa thầy khổ lắm. Bữa nay 
người này lên méc chuyện này, bữa sau người kia lên méc 
chuyện khác, có người chạy lên gọi: 


- Sư cả Ơi sư cả. 
- Làm sao? 


- Sư cả phải la cái người đó, người đó làm cái chuyện đó 
mất uy tín của sư cả, mất uy tín của chùa hết. 


Thầy nói sao biết không? 
- Có uy tín đâu mà mất? 


Nếu thầy nghe xong mà nghỉ: trời ơi, mấy người nàu hại 
mình, mấu người nàu làm giảm uụ tín của trình, mấu người nà 
làm hư bột, hư đường hết, làm mất uụ tín, người ta không ai cúng 
kiếng sì hếf, thì lúc đó mình phiền não, mình phiền não thì 
mình khổ, vậy thì phiền não làm chỉ. 

Rồi họ nói “làm như uậu mà sự cả không la, không rầu, không 
mắng, không nhiế họ đểhọ làm mất uụ tín nọ kia”; thì thầy nói 
“bâu giờ có uụ tín để người ta tang cúng nhiều, tình ăn mình 
mắc nợ cho chết hả ?” 


9 


Thà mình không có uy tín, người ta không cúng, mình 
khỏi mắc nợ, còn nếu mình cố tạo uy tín, người ta tin mình, 
người ta đến cúng dường cho mình, mà mình không làm 
tròn, cuối cùng mình mắc nợ, kiếp sau trả đến chết luôn. Quý 
vị có ai nợ ngân hàng không? Một tháng trả bao nhiêu? Một 
năm trả bao nhiêu? Mười năm trả bao nhiêu? Một trăm năm 
trả bao nhiêu? Một ngàn năm trả bao nhiêu? Nếu mắc nợ 
người ta tới một ngàn năm sau mới trả thì phải trả lãi nhiều 
lắm; tức là phải hai chục kiếp hoặc mười lăm kiếp phải trả, 
mình đi trong luân hồi nên cái nợ còn đó chưa trả thì kiếp 
sau trả tiếp thôi. Tại sao có nhiều người cho người ta mượn 
tiền mà người ta không trả. Kiếp trước mình mượn người ta, 
kiếp này người ta mượn lại, như vậy đó. Cho nên, người ta 
mượn người ta không trả, đòi cũng không được, nên thôi 
cúng cho họ, xong vô chùa Pháp Thường ăn chực cơm chùa 
cho khoẻ, khỏi mất công đòi chi cho mệt, kiện tụng tới lưi 
khổ dữ lắm. Tại sao tôi phải tu là như vậy đó. 

Cái nghiệp báo nhân quả thì mình không tự giải thích để 
mà hiểu được, giải thích không nổi, hiểu không nổi, gọi là 
quả của nghiệp bất khả tư nehì - acinteya; là không nên suy 
nghĩ, không suy nghỉ tới được. Thầy chỉ bật mí chút đỉnh vậy 
thôi, quý vị lo niệm Phật, lo tu là khoẻ. Sáng tập thể dục rồi 
niệm Phật lấy tinh thần, trưa ăn cơm cho nhiều, chiều lại tụng 
kinh niệm Phật, cho khoẻ; số qua ngàu chờ qua đời, vậy thôi 
- sống qua nieàu, chờ uô hòm, vậy đó. 


Minh nghỉ sống qua neà, chờ qua đời nó khoẻ liên. Mình 
nghĩ sống qua neàu, chờ uô hờm nó cũng khỏe liền. Còn mình 
nghĩ sống để sau này mình làm cái gì to lớn, có uy tín, mọi 
người quý ngưỡng mình, v.v..., thì cái đó mệt lắm. 


Bốn câu tiếp theo: 


“Người thế gian từ bần dân, uua chúa 


Ø0 


Trước tử thần tâm uẫn còn tham 
Tiế công danh, tiế sự nghiệp chưa thành 
Nhưng phải bỏ, ta buông xuôi, nhắm mắt.” 


Trước khi chết tâm vẫn còn tham. Quý vị biết không? Lúc 
đó thầy làm trên chùa của thầy, thầy mướn một cái xe cẩu, 
cái xe cuốc đất để trồng cây, để làm cái hồ nước cho chùa. 
Chùa thầy có hai cái hồ đẹp lắm, rồi có giếng tràn (thầu quảng 
cáo chút xíu để mời quú 0j lên thăm quan), có thác nước, có rừng 
nguyên sinh, nói chung có đủ thứ. Khi nào có dịp quý vị lên 
thăm chùa, nhưng nhớ khi gặp thầy thi nói là con có tu ở chùa 
Pháp Thường, sư đến thuyết pháp thì thầy sẽ miễn phí toàn 
bộ cho, còn có thể cho tiền xe về nữa. 


Hồi xưa thầy có suy nghĩ như thế này: Minh đi mở đạo, đi 
tiếp xúc người này người kia, đi thuyết pháp giảng kinh để 
có tiền xây dựng, tu bổ chùa chiền của mình hay làm công 
việc Phật sự. Bây giờ thì thầy nghi ngược lại là phải bỏ tiền 
ra mở đạo, cho nên quý vị lên chùa thầy tham quan còn có 
tiền mang về nữa. Cũng như đạo Tin Lành người ta bỏ tiền 
ra mở đạo, cho nên một trăm năm đạo Tin Lành xuất hiện thì 
tín đồ Tin Lành tăng trưởng rất nhanh. Quý vị cũng vậy, quý 
vị có con cái thì bỏ tiền ra mở đạo cho con cái của mình. Bây 
giờ quý vị đòi mở đạo mà trong nhà quý vị, quý vị mở không 
được, thì mở cho ai? Nhiều khi quý vị mở đủ chỗ hết, nhưng 
trong nhà mở không nổi. Quý vị phải mở đạo trong nhà 
mình, chồng mình cũng biết đạo, vợ mình cũng biết đạo, con 
mình cũng biết đạo, cháu nội, cháu ngoại mình cũng biết đạo 
mới được. Có nhiều cách để mình mở đạo và đây là một cách 
mà thầy chỉ cho quý vị. Bây giờ quý vị dụ mấy con cháu mình 
thì quý vị nói, “eiờ nàu chùa nàu có niệm Phật, chùa nàu có sám 
hối, các cơn theo cha, theo mẹ lên chùa nàu sám hối tụng kinh, 
thắp nhans lạu Phật cho có phước.” Nhiều khi nó dùng dằng 
không đi, nhưng mình cho nó năm chục ngàn, một trăm 


61 


ngàn, năm trăm ngàn, một triệu đồng coi nó có đi không? 
Cho năm chục ngàn nó chưa đi, cho một triệu là nó đi lẹ à, 
bỏ tiền ra mở đạo là như vậy. 


Ví dụ mình nói có chùa đó họ tổ chức sám hối, họ tổ chức 
tu một ngày chủ nhật, mình bao một chiếc xe mười lăm chỗ, 
hai chục chỗ, ba chục chỗ øgì đó, ai đi mình cho không, thậm 
chí còn mua bánh bao cho họ ăn nữa, thì tự nhiên họ vưi, họ 
đi. Biết đâu họ đi vô đó, họ nghe, họ mê, mà bản thân họ có 
phước, họ có phước vật, phước đức, phước trí. Phước vật là 
cái phước về vật chất, phước đức là cái tu, phước trí là trí tuệ. 
Nhiều khi mình không có cái phước vật, mình chỉ có phước 
đức và phước trí, nhưng người đó họ lại có cái phước về vật 
chất; phước đức họ thua mình, phước trí họ thua mình, 
nhưng phước vật họ hơn mỉình do cái người đó kiếp trước họ 
có bố thí, cho nên kiếp này sanh lên họ giàu có, sang trọng, 
hoặc là họ chưa giàu, nhưng sau đó họ giàu; mà nếu họ có 
niềm tin với Phật pháp rồi, khi họ giàu có thì họ trợ duyên 
được cho mình. Cho nên mỗi người chúng ta là một thành 
viên để mà phát triển Phật pháp, Đạo pháp. 


Trở lại chuyện thầy chưa kể xong. Lúc đó thầy mướn cái 
xe cuốc để cuốc đất, thầy tiếc cái cây xà cừ nhỏ bị ngã ngay 
sát với đuôi của cái xe cuốc đó, thầy mới khom người xuống 
dựng cây xà cừ đó lên, khi thầy đứng lên cái đuôi xe nó đụng 
vào đầu thầy cái rẩm, lúc đó thì chăng biết trời trăng gì hết, 
tự nhiên người nó thay đổi nghi chắc mình chết, rồi nghĩ 
trong bụng: "Chà, mình chết rồi cái chùa nàu sẽ ra sao?' Đó, 
“Trước tử thẩn tâm uẫn còn tham”, mặc đù là tu từ nhỏ tới lớn 
mà vẫn còn tham, còn quý vị mới tu đây, chắc tham còn nặng 
hơn thầy. 


Trước khi chết: "Chà! Không biết cái ông chổng của trình có 
cưới 0ợ bé không?”. Sợ như vậy đó, còn tham ông chồng. Trước 
khi chết vẫn còn nghĩ ông chồng của mình ông có đi bước 


Ø2 


nữa không? Ông có cưới bà nào không? Rồi tiền mình làm ra 
bà đó có lấy xài không? Minh nghĩ vậy đó, chết không lo chết 
mà lo chuyện kia, quý vị thấy không? Tác hại như vậy “Trước 
tử thần tâm uẫn còn tham ". 


Khi thầy bị như vậy, mấy người trong chùa chở thầy đến 
bệnh viện chụp citi, cũng may là chưa nứt cái não, nếu mà nó 
nứt thì là chết rồi, hoặc là bị ói vì nó đập vào đầu mà. Nhưng 
có một điều tác hại là sau khi thầy bị cái đó nó đập vào đầu, 
tâm của thầy nó mau nóng nảy lắm. 

Ở trong chùa cũng thấy thầy lạ, vì trước đây thầy kiểm chế 
được cơn giận của mình, nhưng sau khi bị cái đó rồi thì nó 
thay đổi chút xíu. Nhưng cũng may nó chỉ đổi chừng một 
hoặc hai phần trăm thôi, chứ nó đổi vài chục phần trăm thì 
chết rồi. Cho nên: 


“Trước tử thần tâm uẫn còn tham 

Tiế công danh, tiế sự nghiệp chưa thành 
Nhưng phải bỏ, ta buông xuôi, nhắm mắt. 
Quanh người chết bao người than, kẻ khóc 
Hối người thân sao uội bỏ ra đi 

Trong áo quan người nằm đó im lìm 

Lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. ” 


Bản thân bốn câu này cũng dễ hiểu rồi, nhưng thầy có cái 
này kể cho quý vị nghe. 


Thầy có cái phước là lâu lâu thầy thấy minh chết, thầy tặng 
cái phước này cho quý vị. Khi thấy mình chết như vậy, thì cái 
vía của mình biết là mình đang chết, mình nằm một chỗ. Khi 
mình nằm một chỗ như vậy thì thấy người trong chùa của 
mình đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, nói chuyện này kia, có nhiều 
người nói chuyện lớn tiếng, có nhiều người cự lộn với nhau, 
có nhiều người thấy rác mà không quét, không chịu hốt. 


83 


Khi thầy nằm đó, thầy nói “ấi hối rác đi, nhưng cái vía của 
mình đang chết nên đâu có nói được. Khi thầy nằm đó, thầy 
thấy hai người lời qua tiếng lại lớn chuyện với nhau; thầy nói 
“im lặng äi, lo đi tụ hành đi”, nhưng cái vía của thầy đâu nó nói 
được nữa. Thầy thấy đống rác, thầy tính đứng dậy đi hốt, 
nhưng cái vía nó chết rồi làm sao hốt được. 


"Trơng áo quan neười nằm đó im lìm", bất động rồi không cử 
động được, muốn cũng không được. Bây giờ mình còn khoẻ, 
mình còn nói được, mình ham nói; khi mình chết, mình đâu 
có nói được, cho nên tập im lặng cho nó quen, tập đừng sai 
khiến người khác cho nó quen; nếu không, khi mình nằm đó 
mình nói họ không chịu nghe, thì mình tức dữ lắm. Ở chùa 
nguyên đống rác mà không ai chịu hốt, chẳng hạn như vậy, 
mình còn sống mình nói thì người ta hốt, nếu mình là trụ trì, 
nếu mình là chủ nhà, nhưng mình chết rồi, mỉnh nói người 
ta đâu có nghe, cho nên rác vẫn cứ rác, người ta vẫn cứ nói 
chuyện, người ta vẫn cứ cãi lộn, mà mình chết rồi mình đâu 
có nói được; ngày đó không còn xa nữa đâu. “long áo quan 
neười nằm đó im lìm. Lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi.” 


Tại sao tôi phải tu? Đó! Tương lai huy hoàng của tôi là 
vậy đó, cho nên tôi phải tu. 


Tương lai của tôi là gì? "Trong áo quan người nằm đó im lìm. 
Lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi". Tương lai của tôi là vậy 
đó, chứ không phải tương lai của tôi là tôi xây căn nhà năm 
tầng, bảy tầng, hay là tôi có một tài sản lớn, hay tôi có chức 
vụ cao, mà tương lai của tôi là một người nằm trong quan tài, 
và quan tài sẽ được đưa đến lò hoả táng; đó là tương lai của 
mình. Ông Tỳ kheo này, ông sư này, ông trả lời cho nhà vua 
như vậy. Thế gian là vô thường, thế gian là vô hội, vô chủ, 
thế gian là vô sở hữu, và thế gian bị cái lòng tham chi phối, 
bị cái lòng khao khát chi phối. 


Ø4 


“em theo øì trên trình tnanh uải liệm 

Còn lại chỉ bia mộ khắc đôi hàng 

Dù muốn 0ê trở lại cõi trần ian 

Nưưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực.. 

“Đem theo gì trên mình tranh oải liệm “. Cuối cùng mình chỉ 
còn manh vải liệm thôi, chăng hạn như thầy là trụ trì chùa 
của thầy, sau khi thầy chết, thầy muốn về ở lại chùa này đâu 
có được, khó lắm. Nếu muốn 0ề trở lại cối trẩn gian, nhưng mà 
không được, nên phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Nghiệp lực 
của mình thế nào, thì nó dẫn mình đi tới đó. 

“Ta i uới nghiệp của ta 

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự trình 

Theo ta như bóng theo hình 

Ta tạo quả báo phân trình kiết tường.” 

“Ta ẩi uới nghiệp của ta”, mình muốn trở lại cái chùa mình 
xây dựng lên, cả đời công sức. Cái nhà này, cả đời mình làm 
lên; v.v...; mình muốn sanh lại vào cái nhà này, ở lại cái nhà 
này lần nữa, đâu có được, ai cho? Khi thầy chết, thầy tiếc ngôi 
chùa này, thì thầy sanh lại làm chim chóc, làm thằn lằn, làm 
sâu, làm bọ, v.v..., trên cành cây, trên cái đui mè, kèo cột của 
chùa mà thôi, chứ không thể sanh lại làm trụ trì ngôi chùa 
này được, vì nó không phải của mình, vô sở hữu. Cho nên, 
bây giờ mình nghĩ nó là của mình thì mình đau khổ, nhưng 
trong tương lai thực sự nó không phải của mình, nên thôi tập 
nghĩ từ từ “nó không phải là của mình”. Đọc theo thầy câu 
này: 


Netam rmmama - Cái nàu không phải của tôi 

Nesoharnasrmi - Cúi nàu không phải là tôi 

Nesomeattä ti - Cái nàu không phải linh hồn tự nsã của tôi. 

Minh thường xuyên quán tưởng 0ô sở hữu, vô sở hữu là 
không phải của mình “cái nàu không phải của tôi”, cho nên: 


Ø5 


“Dù muốn uềtrở lại cối trần gian 

Nhưng phải chịu tái sanh theo nehiệp lực. 

Minh muốn trở lại với người chồng của mình, người vợ 
của mình, người con của mình, đệ tử của mình, ngôi nhà đó, 
ngôi chùa đó, cũng không được; mình phải đi theo cái nghiệp 
của mình. “Ta đi uới nghiệp của ta. Dầu cho tốt xấu tạo ra tự 
trình. “ 

Khi mình hiểu như vậy, tự nhiên cái tâm của mình nó xả 
ra, mình không đau khổ nữa, mình hỷ xả được, mình tha thứ 
được, mình không quan trọng nữa. 


Mục đích những lời dạy của Đức Phật là chuyển mê khai 
neộ, lụ khổ đắc lạc. Là chuyển mê thành ngộ, xa lìa đau khổ và 
thành tựu được sự an lạc. Nếu quý vị nghe những bài pháp 
nào, những lời dạy nào mà đưa đến sự an lạc, và bỏ đi sự đau 
khổ thi đó là chánh Pháp, còn nghe những lời nào mà sân sĩ, 
phiền não, tham ái, dục vọng, thì đó là tà pháp, không phải 
chánh pháp, không phải Phật Pháp. 


“Kẻ cờn sống đans tranh giành thừa kế 

Người chết nàu chỉ có nghiệp đem theo 

Khi ra äi tau trắng chẳng mang sì 

Bỏ cơn cái, bạn đời cùng của cải. “ 

"Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế" là câu hay nhất trong 
bốn câu trên. Trong khi mình dính mắc ngôi chùa, mình nghĩ 
đây là chùa của mình, mình làm nhiều cách để xây dựng ngôi 
chùa, để phát triển bờ cõi, phát triển đất đai; nhưng khi mình 
chết thì những người tiếp theo họ đang tranh giành ngôi chùa 
đó, họ đang tranh giành ngôi nhà của mình, họ đang tranh 
giành người chồng của mình, họ đang tranh giành người vợ 
của mình, họ đang tranh giành tài sản của mình. Cho nên: 


“Kẻ cờn sống đans tranh giành thừa kế 


Ø6 


Người chết nàu chỉ có nghiệp tang theo.” 


Tất cả những tài sản mỉnh tạo ra, chùa chiền hay là nhà 
cửa do mình tạo ra, khi mình chết thì người khác tranh giành 
thừa kế; trong khi đó nghiệp mình phải mang. Ví dụ bây giờ 
quý vị làm ra thật nhiều tiền bằng tà nghiệp, bằng tà mạng, 
như mua mười bán hai mươi (là tà mạng, tà nghiệp vì mình 
phải nói láo), trộm cắp, tham nhũng, v.v..., để tạo ra một số 
tiền lớn thật lớn cho gia đình. Nhưng khi mình chết thì tà 
nghiệp do mình tạo mình phải mang, còn người sống thì 
người ta đang tranh giành quyền thừa kế tài sản mà mình để 
lại. Câu này thấm thía dữ lắm: 


“Kẻ cờn sống đans tranh giành thừa kế 
Người chết nàu chỉ có nghiệp đem theo.” 


Ví dụ, thầy tạo cái chùa của thầy cho hoành tráng bằng 
nhiều cách khác nhau, bằng phiền não, bằng đau khổ. Gặp ai 
thầy cũng nói cho thầy năm triệu, mười triệu để thầy xây 
chùa. Khi gặp người quen, thầy hy vọng người đó sẽ cúng 
cho một số tiền, nhưng thầy với họ không có duyên, mặc dù 
họ có thể cúng cho ngôi chùa khác cả tỷ bạc, nhưng họ chỉ 
cúng cho chùa của thầy chừng năm, bảy triệu, thấy dễ giận 
không? 

Họ quen với thầy mấy chục năm rồi, họ đi chùa khác cúng 
cả tỷ thì không sao, chùa thầy đang xây, thầy vận động họ, 
kêu gọi họ mà họ chỉ cúng chùa tối đa năm, mười triệu, nếu 
thầy không hiểu Phật pháp thì thầy đau khổ lắm, thầy sẽ 
giận, sẽ buồn. Khi thầy hiểu rồi, thầy không giận, không 
buồn, tại vì cái duyên, 'ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép cúng ". 

Có duyên người ta mới cúng, vô duyên làm sao người ta 
cúng. Tại sao người này quen thân với mình họ chỉ cúng cho 
mình có năm triệu, mười triệu, trong khi họ không quen thân 
với ông thầy đó mà lại cúng cho ông một tỷ? Tại vì tiền kiếp 


8Z 


ông thầy chùa kia gieo duyên với người đó, còn mình mặc 
dù có duyên tiếp độ cho họ trong kiếp này, nhưng kiếp trước 
mình không gieo duyên, nên kiếp này không thể nhờ họ 
được. Khi thầy hiểu rồi thầy thấy hoan hỉ, không buồn, 
không phiền mà còn chúc mừng cho ông thầy đó, cho ngôi 
chùa đó. Nếu mình không hiểu thì mình buồn dữ lắm, mình 
sẽ đau khổ dữ lắm. 


Thêm nữa, bây giờ mình muốn làm cái chùa cho nhanh, 
cho hoành tráng để làm gì? Để sau này người thừa kế người 
ta tranh giành nhau hay sao? Phước Nhự Lai tới ta ai nấu 
hưởng, chùa chiên là của chung, ai có duyên có phước thì tới 
mà cúng, mà làm, không ép được, không nên ép. Quý vị đi 
vận động Phật tử làm phước cúng dường thì nhớ lời nói của 
thầy ngày hôm nay, đừng để người ta thiếu sự hoan hỉ. 
Người ta phát tâm thì được, không nên ép họ, tuy nhiên cũng 
gợi ý, nhưng gợi ý rồi thấy không xong thì thôi, rút lui có trật 
tự, không nên ép, ép quá người ta sợ, người ta không đi nữa, 
gặp mặt bảo cúng, gặp mặt lấy sổ ra “chị bao nhiêu, nói tôi ghi 
öô“. Đừng có sợ là người ta không cúng chùa mình không 
sống nổi, đừng sợ cái đó. Làm cái gì mà mình hoan hỉ, người 
khác hoan hỉ thì hãy làm, nhưng mình hoan hỉ người khác 
không hoan hỉ thì đừng có làm. Làm cái gì mà người ta hoan 
hỉ nhưng mình không hoan hỉ cũng đừng có làm. Cái gì mà 
người ta không hoan hỉ, mình cũng không hoan hỉ thì càng 
không làm. 

“Bách niên, đại thọ tiền nào tua nổi 

Biển neọc, rừng uàng sao tránh nổi già trua 

Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ uô thường 

Ngắn ngủi lắm người ơi nên ghỉ nhớ. 

Người mà sống một trăm năm khó lắm, không dễ đâu. 
Vậy nên có câu: 


Ø8 


“Sáu tươi tính năm, 
Bảu mươi tính tháng, 
Tám tươi tính nsàu, 
Chín rơi tính giờ, 

Một trăm thì khỏi tính. “ 


"Biển ngọc rừng uàng sao tránh nổi già mua". Quý vị làm ra 


rất nhiều tiền, cả đống tiền, nhưng làm sao chạy khỏi cái già 
nua, bởi vì: 


“Già lụm cụm mắt lờ tai điếc, 

Thời trắng niên oanh liệt còn đâu. 

Có ai kêu thử ông bà 

Rằng không oán giận cũng là không 0ui.” 


Một khi già nua tới thì nhiều tiền cũng chịu thua, không 


thể làm gì được. 


“Đưa xác chết, người đi đông đúc 

Kẻ thân nhân uất ức khóc than 

Hinh hài ba khúc rã tan 

Thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. 


Khi mình chết đi thì tiền không còn giá trị gì, trong khi 
tiền có mà phước không có. 

Có tiền không bảo đảm nhưng có phước thì sẽ bảo đảm 
hơn. Phước có thì tiền sẽ có, mà phước thì chuyển từ kiếp này 
sang kiếp khác được, còn tiền từ kiếp này chuyển sang kiếp 
khác không được. Cho nên phải tạo phước báu. 

“Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết 

Phút lâm chung tâm bình thản an nhiên 

Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuuên 

Nên phút cuối tâm luôn đầu sợ hãi. 


89 


Người quán sự chết thì chết rất an lạc, giống như người đi 
trong đêm có cây gậy, cây đèn pin sẽ không sợ rắn cắn, người 
nào quán sự chết người đó sẽ không sợ chết khi cái chết đến. 


Quán sự chết không phải để chết, mà quán sự chết để 
sống, sống khoẻ, sống an lạc. Vì mình nói mình sắp chết rồi 
mình đâu có lo gì nữa. Khi không lo thì nó khoẻ, mà lo thì nó 
mệt. 

“Trí tuệ quú hơn tiển tài của cải 

Trí tuệ giúp người đạt đạo uô sanh 

Kẻ sỉ mê biết bao kiếp đạt thành 

Trôi nổi mãi trong luân hổi 0ô tận.” 

“Trí tuệ quú hơn tiên tài của cải”, thầy xin chúc mừng quý 
vị vì quý vị dự khoá tu bảy ngày này là quý vị đã đầu tư được 
trí tuệ, tu tập được trí tuệ, phát triển được trí tuệ. Trí tuệ có 
ba là frí oăn là trí do nghe, frí tr là trí do suy nghĩ và frí fu 
là trí do tu tập; quý vị có đầy đủ ba trí này. Bảy ngày quý vị 
nghe được bảy bài thuyết pháp là trí văn. Trí tư là mình suy 
nghĩ trên những điều mà mình nghe. Chẳng hạn hôm nay 
thầy giảng bài pháp này là quý vị có trí văn, đồng thời quý 
vị suy nghĩ những điều thầy nói ra đây là quý vị có trí tư, và 
quý vị tu tập theo là có trí tu. Bây giờ quý vị thấy cuộc đời nó 
vô thường, nó vô ngã, nó đau khổ, nó vô sở hữu, nó vô hội, 
vô chủ, thì mình lo tu, mà tu thì mình có trí tuệ. 

“Ai sống một trăm năm, 

Không thấu pháp sanh diệt 

Không bằng sống một ngà, 

Thấu rõ pháp diệt sanh.” 

Trí tuệ là thấy được sanh diệt, thấy được vô thường, thấy 
đau khổ. Thầy giảng bài này là mặt lý thuyết, quý vị thấy 
được vô thường, đau khổ về mặt lý thuyết, quý vị phải tu, 
quý vị nhìn lại mình quý vị thấy được cái tâm nó thay đổi, 


90 


nó vô thường, thân nó vô thường, pháp nó vô thường, v.v..., 
thì quý vị có trí tu là trí tuệ phát sanh do tu tập. 

“Từ bào thai người sanh uềcõối khác 

Tiếp tục hành trình đi mãi không thôi 

Cồờn 0ô tỉnh nghiệp quả trói thân tình 

Hết sinh tử tái sanh uòng luấn quẩn. ” 

Nếu minh còn tham, sân, si, mình còn phiền não, thì mình 
cứ tiếp tục luẩn quấn trong vòng sanh tử luân hồi. 


“Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử 

Nghiệp chúng sinh, hiệp nhân quả 0ô tính 

Để đời sau nehiệp cũ bước theo mình 

Trổ quả dữ, khổ người sâu nghiệp ác.” 

Ở đây nói cái nghiệp, giống như người ăn trộm, ăn cướp 
thì bị luật pháp phân xử. Người tạo nghiệp đen thì kết quả 
đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp có trắng có đen 
thì kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng 
thì kết quả không đen không trắng. Tạo nghiệp rồi thì mình 
phải chịu quả, nghiệp báo nhân quả. Tạo nhân rồi thì mình bị 
quả, mà tạo nghiệp rồi thì nghiệp nó báo. Mà nghiệp ở đâu? 


“Đã mane lấu nshiệp uào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.” 


Cái nghiệp nằm ở trong người mình, thân nghiệp là cái 
thân mình cử động, chắp tay lên lạy Phật là thân nghiệp 
thiện, mà lấy tay đánh người khác là thân nghiệp bất thiện. 
Lời nói mình nói ra để niệm Phật, hay đọc kinh, hay đọc pháp 
thì đó là khẩu nghiệp thiện. Nhưng lời nói mình nói ra mà: 

“Lời nới không là dao 

Sno cắt lòng đau nhới, 

Lời nói không là khói 

Sao mắt thấu ca cau, 


91 


Lời nói không là mâu 

Sno đưa ta xa mãi... ` 

thì lời nói đó là khẩu nghiệp bất thiện. Nếu mình suy nghỉ 
hướng về những điều lành, suy nghi giúp đỡ người, suy nghĩ 
không tham dục, suy nghi không sân hận, suy nghĩ không 
oan trái thì đó là ý nghiệp thiện; ngược lại là ý nghiệp bất 
thiện. Nghiệp nằm ở ba cái đó thân, khẩu, ý. 


“Dục lạc ngũ trần 0ị neọt ngon thơm neát 
Làm động lòng, làm xao xuuến tâm can 
Thấu hiểm nu trons 0ị ngọt ẩn tầng 
Làm ẩm sĩ, tôi sống đời thanh thản.” 


Trong câu nói của nhà sư này, vị ngọt ngũ trần là sốc, 
thính, hương, 0Ị, xúc, pháp làm động lòng cái tâm của mình và 
nó hiểm nguy vô cùng. Người ta có thể hơn thua, người ta có 
thể chém giết, người ta có thể mất mạng vị cái dục lạc ngũ 
trần. 

"Làm ẩn sĩ, tôi sống đời thanh thản". 

Thưa quý vị, hôm nay trong khoá tu này, quý vị đến đây 
là ẩn sĩ rồi. Bỏ hết chồng, vợ, con cái, công việc, nhà cửa, 
quý vị đến đây làm người ẩn sĩ, không tiếp xúc bên ngoài 
để sống đời thanh thản. Quý vị thấy việc mình dự khoá tu 
so với thời gian bảy ngày mình ở nhà, thời gian nào mình 
thanh thản hơn? Cho nên "Lm ẩn sĩ, tôi sống đời thanh thản". 


Quý vị là những người, những Phật tử, chưa xuất gia, chưa 
từ bỏ gia đình, nhưng quý vị là những người xuất gia gieo 
duyên trong thời gian bảy ngày, mặc dù chưa cạo tóc, nhưng 
quý vị đã tập làm người xuất gia. Xuất gia là gì? Xuất là ra; 
ia là nhà; xuất gia là ra khỏi nhà, nhà thế gian, và xuất gia là 
ra khỏi ngôi nhà tham, sân, si. Như vậy, trong bảy ngày này 
quý vị là người xuất gia. 


92 


Hồi nhỏ thầy xin gia đình đi tu nhưng gia đình không cho. 
Thầy mê xuất gia lắm, lúc nhỏ đi học ở trường của chùa, nghe 
mấy ông sư kể chuyện địa ngục, chuyện cõi chư thiên, 
chuyện cõi trời, chuyện tiền thân Đức Phật là mê lắm. Trước 
năm 1975 thầy học trường Bồ Đề có giờ giáo lý Phật giáo. 
Trường Bồ Đề vừa có các thầy, vừa có các sư dạy, khi thầy 
học lớp một, hai, ba, nghe các vị sư dạy về Phật giáo thấy mê 
lắm, muốn đi tu nên xin cha mẹ thì cha mẹ không cho đi tu. 
Thầy mê tu quá, tối thầy về nhà lấy cái màn đắp lên, quấn 
như cái y cà sa, đi tới, đi lui, giống như mình là ông sư vậy 
đó. Cho nên thầy đề nghị quý vị khi dự khoá tu mặc áo tràng 
thì về nhà cũng mặc áo tràng. Nếu vị nào còn tóc, thì thỉnh 
cái mũ len để dấu tóc vào trong, kéo xuống giống như mấy 
người nghệ sĩ hát cải lương trên ti vi. Khi nào ông chồng có 
nói gì thì chắp tay “Mô Phật , người tu mà. 


Quý vị thấy nghệ sĩ cải lương trên tỉ vi đó, mấy vị ni cô 
hát cải lương, mấy ông thầy hát cải lương thì họ đi chầm 
chậm, nói chầm chậm, làm chầm chậm, vì họ đang diễn 
tuồng, quý vị cũng tập như vậy đó. Sau khóa tu này về nhà 
ông chồng có la cái gì đó thì “Mô Phật”, nhớ mình là người 
tu "làm ẩn sĩ, tôi sống đời thanh thảm". 

Bốn câu cuối cùng: 

“Kiếp người mong tranh như nhánh câu đầu trái 

Gió rung cành, trái xanh, chín rụng rơi. “ 


Đừng tưởng trái chín mới rụng mà trái xanh không rụng, 
đừng tưởng như vậy. Câu này nói rằng “kiế? người tong manh 
như nhánh câu đầu trái”, cả trái xanh và cả trái chín, “gió rung 
cành trái xanh, trái chín rụng rơi”. Khi vô thường tới, khi tử 
thần tới, thì tóc đen cũng rụng mà tóc bạc cũng rụng, chứ 
không phải tóc bạc mới rụng mà tóc đen không rụng. Vì thế, 
người tóc đen cũng nên chuẩn bị tư thế là nó sẽ rụng. Rụng 


93 


tức là chết, chứ không phải rụng tóc. Người tóc bạc cũng 
rụng, tức là cũng chết. 


“Kiếp người mong tranh như nhánh câu đầu trái 

Gió rung cành, trái xanh, chín rụng rơi.” 

Vì lý do đó mà tôi phải tu, không biết là gió lúc nào, rụng 
lúc nào, tôi chết lúc nào, nên tôi phải tích cực tôi tu, tỉnh tấn 
tu, f⁄ nau kẻo trễ là như vậy. 

“Bởi hiểu thế tôi phát tâm niệm Phật 

Dự khoá tu, 0ui đạo, sống thanh bầh. ” 

Quý vị vô đây dự khoá tu, quý vị phải sống thanh bần 
chứ, đâu có như ăn tiệc nhà hàng được. Vô đây ở mỗi người 
cái giường, tấm đệm, cái chiếu vậy thôi, chứ làm sao cho vừa 
ý mình được, có muốn cũng không được, cho nên: 

“Bởi hiểu thế tôi phát tâm niệm Phật. 

Dự khoá tụ 0ui đạo sống thanh bẩn.” 

Thầy đã giảng cho quý vị một bài pháp, dựa theo bài câu 
trả lời của trưởng lão Ratthapala và được chuyển thành một 
bài thơ, bài kệ rất hay. Thầy đem ra trình bày cho quý vị với 
đề tài là “Tại sao tôi phải tu?“. Câu chúc cho quý vị được 
nhiều sự an lành, tỉnh tấn trên con đường tu Phật. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


kở 


94 


R2 
Giận hờn vu vơ 


Giảng tại khóa tu Một Ngàu An Lạc lần thứ 47, 
Tu uiện Tường Vân, neàu 09/11/2014 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính bạch chư tôn đức. 
Kính thưa toàn thể quý Phật tử. 


Sáng hôm nay, chủ nhật ngày 17 tháng 9 Âm lịch nhuận, 
năm Giáp Ngọ, tức ngày 9 tháng 11 năm 2014, tại chùa Tường 
Vân, huyện Bình Chánh, theo thông lệ hàng tháng có tổ chức 
khoá tu một ngày, chúng tôi được Thượng toạ trụ trì cùng 
ban tổ chức yêu cầu đến đây để chia sẻ những lời dạy của 
Đức Phật cho các Phật tử, nhất là các Phật tử phương xa đã 
dành thời gian quý báu, sức khoẻ, tiền bạc, để về đây cùng 
tu học với các bạn đạo tại ngôi chùa được xây dựng làm trung 
tâm hoằng pháp của Phật giáo. 


Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay 
chúng tôi phân vân nên chọn từ nào cho thích hợp với tên đề 
tài. Tên đề tài thứ nhất là “Giận hờn trách móc, và tên đề tài 
thứ hai là “Giận hờn 0u 0ơ”. Khi chúng tôi ngồi đây, chúng tôi 
suy nghĩ là chọn đề tài “giận hờn uu oơ” hay hơn, vì chữ 0u 0ơ 
này có ý nghĩa triết lý rất cao. Trước đây thì cũng ngại không 
dám chọn cái tên “sân hờn ơu 0ơ', vì chữ øu 0ơ là từ người ta 
nói để vui, để hoan hỉ, nhưng khi nghe đại đức dẫn chương 
trình giới thiệu thì tự nhiên chúng tôi nghĩ dùng cái tên “giận 


95 


hơn 0u 0d” sẽ hay hơn, nếu quý vị đồng ý chúng tôi sẽ thuyết 
bài pháp “Giận hờn vu vơ”. 

Thưa quý vị, giận là gì? Một định nghĩa được trình bày mà 
chúng tôi thấy rất tâm đắc, hôm nay xin gửi tới quý vị: “Giận 
là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình”. 
Như vậy thì đúng là giận hờn ơu øơ, tại vì lỗi lâm của người 
khác không phải của mình mà tự nhiên mình mang về cho 
mình, mình trừng phạt mình, nên giận hờn này gọi là giận 
hờn ơu uơ. Chữ ơøu 0ơ có nhiều nghĩa, trong quá trình thuyết 
pháp sáng hôm nay chúng tôi sẽ phân tích tại sao gọi là giận 
hờn 0u 0ơ? 

Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, chúng tôi xin hỏi 
quý vị từ nhỏ tới bâu siờ quú 0ị giận bao nhiêu lần rồi ? 

Có vị nói là giận nhiều quá không nhớ, như vậy chúng ta đã 
nhiều lần tự trừng phạt mình, tự đem lỗi lầm của người khác 
trừng phạt mình. 

Khi mình giận ai đó, mình đau khổ hay người ta đau khổ? 

Minh đau khổ là giận hờn ơu ơi 

Phải chi mình giận người ta mà mình hạnh phúc và người 
ta đau khổ thì minh giận, còn mình giận người ta mà mình 
đau khổ, người ta không đau khổ, thậm chí người ta hạnh 
phúc, như vậy là giận hờn 0u 0ơ. 

Một câu hỏi nữa là quý vị giận ai? Người thân hay người 
lạ? 

Giận người thân là giận hờn ơu 0ơ, vì người mình giận là 
người con của mình, người chồng của mình, người vợ của 
mình, là anh em của mình, là cha mẹ mình, chứ phải chỉ 
người xa lạ. Người ở đâu mình giận thì cũng có thể chấp nhận 
được, nhưng người mình giận là người thân của mình, từng 
cưu mang mình, từng đẻ mình ra, từng nuôi dưỡng mình, 


96 


từng lo lắng cho mình khi mình bệnh hoạn, mà bây giờ mình 
giận họ, như vậy là giận hờn 0u 0ơ. 


“Đừng trách mẹ, đừng trách cha, 

Đừng trách người ta sao tha lòng đổi dạ, 

Mừng trách cuộc đời không đú rộng bao la 
Mừng trách gió trùa xa 

Mừng trách lá nơi nàu sao cứ hoài rớt 0ội, 

Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi 
Mà hấu tự trách mình không äu thứ tha. “ 


Nếu minh trách minh thì không gọi là giận hờn 0u uơ, nếu 
mình giận người khác thì gọi là giận hờn 0u 0ơ. 


“Đừng trách mẹ, đừng trách cha”. Mình giận ai? Giận cha 
mẹ mình, trong khi đó: 


“Mane thân 0ào cõi Ta Bà, 
ƠI cha, nehĩa mẹ bao la neút ngàn. ” 


Ơn nghĩa đối với cha mẹ chúng ta, chúng ta chưa trả hết, 
người cha, người mẹ là người sanh mình ra, nuôi dưỡng 
mình, nhưng mình giận. Có vị nào giận cha mẹ của người 
hàng xóm không? Minh giận cha mẹ ruột của mình mà thôi, 
cha mẹ ghẻ cũng không rảnh để mà giận, cha mẹ người ta 
mình giận làm chi. Mình giận cha mẹ của mình, gọi là giận 
hờn 0u 0Ơ. 


Kính thưa quý vị, như vậy giận hờn trách móc là đem lại ñau 
khổ cho mình. Đức Phật dạy, người nào giận hờn trách móc 
thì người đó là người chết chứ không phải người sống, vì 
phiền não sanh ra trong tâm người nào thì người đó là người đang 
chết chứ không phải là người đang sống. 


“Appamado amatapadarn 
Pamado mmaccuno padar 
Apparnattä na r1yanfi 


97 


Ye pamattä athñ matä. 


Chuuên cần chánh niệm là con đường bất diệt 
Phóng dật đưa đến diệt 0ons, 

Người chánh niệm không chết, 

Kẻ phóng dật phiên não cũng như chết.” 


Nhưng Đức Phật cũng dạy: rrếu người chết biết mình chết thì 
người đó là người sống. Người điên biết mình điên, thì người 
đó là tỉnh. Người có lỗi lâm, người có giận hờn biết mình giận 
hờn thì người đó hết giận hờn. 

Người xưa có nói: “khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là 
số”, mình biết mình giận hờn ơu 0ơ là mình sống, còn mình 
giận mà không biết mình giận là mình chết. 

Thưa quý vị, mình thấy mình già, mình thấy mình bệnh, 
mình thấy mình chết, thì mình sẽ sống. Người già tưởng 
mình trẻ thì người đó thực sự già. Người già thấy minh già 
thì người đó trẻ. Nên, muốn trẻ thì mỗi ngày phải niệm “Tôi 
già rồi, tôi già rổi, tôi già rồi”. Khi bệnh đến “Tôi bệnh rồi, tôi 
bệnh rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi” tự nhiên giận hờn 0u oơ không 
còn nữa. Minh già rồi, mình bệnh rồi, mình sắp chết rồi còn 
giận hờn 0u øơ làm chi. Người ta có nói nặng, nói nhẹ mình, 
người ta có rầy rà mình, người ta có xuyên tạc mình, người 
ta nói xấu mình, cũng không quan trọng nữa, cái quan trọng 
đối với mình là già, bệnh và chết. Khi mình nghĩ mình bệnh, 
mình già, mình chết thì mình sống và mình không còn giận 
hờn 0u 0uơ nữa. 

Mỗi ngày chúng ta già, từng giây già, từng phút già, từng 
ngày già, trong kinh gọi là từng sáf-a già; ba sát-na là sanh, 
trụ, diệt. 

Cái sanh, cái già, cái đau, cái chết, mỗi người chúng ta đều 
sở hữu bốn cái này, đây là bốn tài sản mà đa phần không ai 


968 


muốn, nhất là tài sản già, bệnh và chết, khi nghi tới đó chúng 
ta không giận hờn ơu oơ nữa. Đức Phật nói: 

Jati pỉi dukkha - Sanh là khổ; 

Jara pỉ dukkha - Già là khổ; 

Vụadhi pỉ dukkham — Bệnh là khổ; 

Maranam pi dukkham - Chết là khổ 

“Nhiâu lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí tái sinh 

Nhiêu lần lặp äi lặp lại, sanh rồi đến tử 

Nhiêu lần lặp äi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mổ. ” 


Không phải một lần người ta khiêng quan tài, mà nhiều 
lần, nhiều lần, chúng ta được kiêng quan tài của mình. Suy 
nghi về điều này, tự nhiên giận hờn 0u 0uơ của mình không còn 
nữa. Mình có sanh, lão, bệnh, tử, bạn mình cũng có sanh, lão, 
bệnh, tử, người nhà của mình cũng có sanh, lão, bệnh, tử, 
người quen của mình cũng có sanh, lão, bệnh, tử. Tất cả 
chúng ta đều chịu sự thống khổ về sanh, lão, bệnh, tử. Chúng 
ta thông cảm nhau, thương nhau không hết, giận hờn 0u 0uơ 
làm chi. Tất cả chúng ta đều phải chịu áp lực của sanh, già, 
đau, chết, người nào thấy được sanh, già, đau, chết, thì người 
đó giải thoát phiền não. 

Thưa quý vị, tu hành để thành Phật hay là tu hành để giải 
thoát. Giải thoát cái gì? Giái thoát cái tham, sân, sỉ, giải thoát 
cái giận hờn 0u 00. 

Quý vị đi chùa nhiều, dự khoá tu nhiều, nhưng về nhà vẫn 
giận, vẫn hờn, vẫn trách móc, thì quý vị chưa giải thoát được 
ngay trong kiếp sống này. Phải giải thoát từng phần, từng 
phần, để giải thoát toàn phần. Ngày hôm nay bao nhiêu lần 
mình giận hờn 0u 0ơ, bao nhiêu lần mình giải thoát, mình cộng 
lại. Ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy, mình cộng lại 
thì mình sẽ được giải thoát hoàn toàn. Muốn vậy, phải có lộ 
trình, có phương pháp, có kỹ thuật. Một trong những 


99 


phương pháp đó là phải nhìn cái sanh, già, đau, chết, nhìn 
cái tâm của mình. “ Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống”. 
Vừa rồi quý vị nói quý vị biết từ nhỏ tới lớn giận nhiều lần 
rồi, mình biết mình giận thì mình sẽ hết giận, còn nếu mình 
không biết mình giận thì sẽ không bao giờ hết giận được. 

Trong Kinh Tăng Chi (AneuHfara Nikàya), pháp Ba Chị, 
Đức Phật Ngài dạy có ba pháp để dẫn dắt chúng sanh tái 
sanh vào khổ cảnh: súc sanh, ngạ quỷ, a tu la, địa ngục; đó 
là tham lam, sân hận, si mê. Người nào tham lam, người nào 
sân hận, người nào si mê thì người đó sẽ sa vào khổ cảnh, vào 
bốn đường ác đạo. Tại sao tôi không giận hờn ơu øơ? Vì, nếu 
tôi giận hờn 0u 0ơ thứ nhất là ngay trong kiếp sống này tôi sẽ 
đau khổ, thứ hai khi tôi chết tôi sẽ sa vào khổ cảnh, người 
nào giận hờn øu øơ thì đời sau mặt mày xấu xí lắm, dung nhan 
không phải là mùa hạ mà là mùa đông. 

“Người tướng tạo xinh đẹp, 

Do không hận không sân 

Người tướng tạo xấu xí, 

Là do nhiều phẫn nộ.” 


“Đừng trách mẹ, đừng trách cha”. Nếu người nào trong tâm 
còn trách mẹ, trách cha hãy tự hỏi tại sao mình lại trách mẹ, 
trách cha? Vì mình nghĩ cha mẹ chia gia tài cho mình ít hơn 
chia cho người anh, người em của mình, v.v... Không phải 
cha mẹ muốn chia cho mình ít, mà cái nghiệp nó bảo rằng 
cha mẹ phải chia cho mình ít hơn: 

“Đã mane lấu nshiệp uào thân 

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa 

Cơn đừng trách mẹ hờn cha 

Trách cho duyên nghiệp sanh ra đời nàu. “ 

Cái duyên nghiệp mình không có, trong tiền kiếp mình 
không biết bố thí, cho nên kiếp này mình được sanh ra, mặc 


100 


dù cha mẹ mình giàu có, nhưng tài sản nó không đến tay 
mình, mà đến một người khác. Người anh mình, người em 
mình, trong tiền kiếp bố thí rất nhiều, cho nên kiếp này sanh 
ra có cái quả trắng vì trong tiển kiếp có nghiệp trắng. Còn 
mình tiền kiếp không có nghiệp trắng, toàn nghiệp đen, nên 
sanh ra mình bị quả đen. Vì vậy, mình không trách cha mẹ, 
tại sao cha mẹ chia cho mình ít hơn, mà lại chia cho người 
anh, người em mình nhiều hơn, mà phải trách cái nghiệp của 
mình. 


“Giàu có do bố thí 
Nghèo do không cúng dường. “ 


“Đừng trách người ta sao thaự lòng đổi dạ”. Mình trách người 
ta thay lòng đổi dạ, nhưng mình phải hiểu vì sao người ta 
thay lòng đổi dạ? Thầy xin hỏi nhỏ quý vị là quý vị đã thay 
lòng đổi dạ bao nhiêu lần rồi? Tại sao mình được quyền có 
thay lòng đổi dạ, trong khi đó mình không cho phép bất cứ 
người nào được thay lòng đổi dạ với minh. Vậy thì không 
công bằng! 


Hồi xưa quý vị thương chồng nhiều hơn, bây giờ đổi dạ 
rồi, thương ít hơn rồi, giờ thương chùa nhiều hơn, tự nhiên 
là mình có cái thay lòng đổi dạ rồi đó. Cho nên, mình phải 
thông cảm, mình có thay lòng đổi dạ, người ta cũng thay lòng 
đổi dạ. Minh với họ bà con, người quen không phải người lạ, 
thông cảm được. 


“Đừng trách người ta sao thaự lòng đổi dạ”. Nhờ người ta 
thay lòng đổi dạ mà quý vị mới đi chùa dễ hơn, cho nên phải 
cám ơn cái ông chồng phản bội của mình. Nhờ ông mà mỉnh 
khoẻ, mặc áo tràng hoài cũng không sao. 

“Đi dới Bụt tặc áo cà sa, 

Đi uới tra tặc áo giấu, 

Đi uới chồng mặc áo đầm, 


101 


Đi uới thầu mặc áo tràng. 

Quý vị ngày xưa mặc áo đầm, giờ thay lòng đổi dạ chuyển 
sang mặc áo tràng. Vậy, tại sao phải buồn? Phải mừng, tự 
chúc mừng mình và chúc mừng người khác. Chúc mừng 
người khác vì họ đã có chân trời mới để họ tới. Chúc mừng 
mình vì mình có chân trời riêng của mình, chân trời của mình 
là chân trời giải thoát, nên phải chúc mừng mình. 

Quý vị biết thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddhattha), muốn bỏ cung 
vàng điện ngọc, bỏ Da Du Đà La (Yasodharä) và La Hầu La 
(Rahula) rất khó khăn, khó khăn trăm bề. Cái cảnh lúc Ngài 
đi từ giã người vợ và người con mới sanh khó khăn vô cùng, 
những người đó họ không phản bội Thái tử, nhưng Ngài bắt 
buộc phải ra đi, từ bỏ mà đi. Bây giờ thay vì mình phải bỏ họ 
để mình đi, thì họ bỏ mình sẵn rồi, mình phải cảm ơn họ. 
Chiều nay về mua một món quà thật to, thật lớn, tặng cho 
người thay lòng đổi dạ đó. 


“Đừng trách người ta sao thaụ lòng đổi dạ”. Đừng có trách, 
không nên trách. Mình trách người ta mình khổ thì mình 
trách làm chi? Mình có trách hay không trách thì cái duyên 
nghiệp đã quyết định thay lòng đổi dạ rồi. Thực sự người 
chồng, người vợ của mình họ không muốn thay lòng đổi dạ 
đâu, nhưng vì duyên nghiệp luân hồi, duyên nghiệp tiền 
kiếp, cho nên đến giai đoạn đó họ bắt buộc phải thay lòng 
đổi dạ. 


Ví dụ, trong tiền kiếp mình gặp người chồng đó, người vợ 
đó, người thân đó, hai người thương nhau hẹn kiếp sau gặp 
lại; thì gặp lại. Nhưng kiếp trước nữa ông chồng của mình, 
người vợ của mình, cũng gặp một người khác và cũng hẹn 
kiếp sau gặp lại. Mà lâu lâu cũng xảy ra trùng kiếp chứ, cho 
nên nửa đường của mình gãy gánh, ông phải chia sẻ ra. 


102 


Ở chùa thầy cũng vậy, thầy có đệ tử nuôi nấng từ nhỏ đến 
lớn, mười lăm năm sau nó đội nón ra đi, dễ giận không? Lúc 
đầu chưa quen ai, nó vô chùa thầy ở, nó tu, nó học hành, 
quen biết chùa này, chùa kia, rồi nó bị ông trụ trì của chùa kế 
bên dụ dỗ nên qua chùa kia ở. Nó tới xin thầy ba lần: “Thưa 
sự phụ cho con đi, con truốn qua chùa bên kia con ở, đểcơn có tiển 
cơn ấi học ”„ nhiều lý do. Thầy thương nên bảo nó “Thôi con ở 
đâu tu hành uới thầu đi.”. Lần thứ nhì nó xin, lần thứ ba nó lại 
lên xin nữa, thầy không cho đi, lần thứ tư nó đội nón ra đi. 
Theo luật xin ba lần không cho đi thì lần thứ tư cũng có thể 
đi được. Nếu thầy là một người bình thường thầy buồn lắm, 
nhưng nếu thầy biết tu thầy mừng lắm, mày đi sớm chừng 
nào tốt chừng nấy, bởi vì sao “ép đầu ép mỡ ai nỡ ép đệ tử” hết 
duyên rồi thì phải tiễn vong sớm chừng nào tốt chừng ấy. 

Người ta nói thầu pháp nào âm bính đó, ở giai đoạn một, 
mình nói nó nghe, giai đoạn hai mình nói nó hết nghe rồi nên 
nó đi chỗ khác thì tốt cho mình hơn. 


Hồi xưa quý vị quen ai đó, người chồng của mình, người 
vợ của mình, lúc mới quen quý vị nói gì người ta nghe nấy, 
cái đầu nó mềm lắm, về sau cái đầu nó cứng ngắc, nói không 
nghe. Tới giai đoạn này thì phải tiễn vong sớm ngày nào tốt 
ngày đấy. Nếu vị nào có phước báu tiền kiếp thì rước vong 
mới về. 


“Đừng trách người ta sao thau lòng đổi dạ”. Nhờ người ta 
thay lòng đổi dạ mình mới có được một cái vong mới. Hoặc 
là nhờ người ta thay lòng đổi dạ mà mình mới tự do muốn tu 
đâu thì tu, ở chùa nào cũng được, nếu không mình muốn đi 
chùa này, chùa kia, khó khăn lắm. Có nhiều người chồng, 
người vợ, người ta không cho đi, người ta muốn mình ở nhà 
nấu cơm cho người ta ăn, người ta không muốn mình nấu 
cơm cho mấy ông thầy chùa ăn. Có nhiều người khó chịu 
lắm, vợ của người ta, chồng của người ta, vào chùa làm công 


105 


quả nấu cơm cho mấy thầy chùa ăn là người ta mặt hằm hằm 
giống thịt bằm nấu cháo. Đi chùa về mà thấy ông chồng hằm 
hằm như thịt bằm nấu cháo cũng mệt chứ, còn đi chùa về thấy 
có một mình mình thì khoẻ re. Trong kinh Đức Phật Ngài 
dạy: 


“Một mình ta sống khoẻ ru 
Tội chỉ chung uới kẻ gu bạn đàn. 


“Một trình ta sống khoẻ ru”. Thây xin chúc mừng những 
người đang sống một mình khoẻ ru. Người ta nổi nóng người 
ta đi, đừng có giận mà phải mừng, bởi vì “một mình ta sống 
khoẻ ru”. Hơn nữa, trước sau gì chúng ta cũng phải đi một 
mình, cho nên chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ra đi một mình. 


“Một mình ta sống khoẻ ru 

Tội chỉ chung uới kẻ neu bạn đàn. 

Xu điều ác, sống rảnh rang, 

Rừng sâu uoi sống thênh thang một trình. ” 


Xu điều ác, xa phiển não, sống rảnh rang. Nếu mình sống gần 
điều ác, gần điều bất thiện thì mình mệt, mình đau khổ, đau 
khổ đời này, đau khổ đời sau. Có những cái mình tưởng là 
đau khổ nhưng thực sự nó là hạnh phúc, có những cái mỉnh 
tưởng hạnh phúc nhưng thực ra nó là đau khổ. 


Phật giáo hay lắm, nhiều món ăn lắm, món nào cũng 
ngon, cũng dễ thương hết. Phật giáo như là những món ăn 
được bày ra trên một cái bàn, vị nào muốn món nào ăn món 
đó. Món ăn của thầy là gì? Mặc áo cà sa, cạo đầu mỗi tháng, 
và thầy thấy hạnh phúc, đi một minh - hạnh phúc. Món ăn 
của người khác đi hai người là hạnh phúc. Cho nên, mình 
biết được, mình tu được, mình biết Phật pháp thì cái nào 
cũng hạnh phúc hết. Có chồng được chồng thương, chồng 
mến; có vợ được vợ thương, vợ mến; có con được con hiếu 
thảo; sống trong ánh hào quang của chư Phật đó cũng là 


104 


hạnh phúc. Nhưng không có chồng, không có vợ, không có 
con cũng là hạnh phúc, đừng nghĩ mình hẩm hiu hay nghĩ 
mình bạc phước, vì phước báu có hai loại: một loại phước báu 
øô lậu và một loại phước báu hữu lậu. Phước báu hữu lậu là 
phước báu có tài sản, có nhà cửa, có danh vọng, có quyền lực, 
có chồng, có vợ, có con. Phước báu 0ô lậu là không có gì hết 
“một trình ta sống khoẻ ru”. Nếu có phước báu hữu lậu cũng 
tốt, nếu không thì có phước báu vô lậu; mà vô lậu thù thắng 
hơn, đặc biệt hơn, cho nên: 


“Đừng trách mẹ, đừng trách cha, 

Đừng trách người ta sao tha lòng đổi dạ. ” 

Bây giờ quý vị nghe câu này khoẻ rồi phải không? Có ai 
thay lòng, đổi dạ thì kệ họ, tu cái pháp môn Mackeno — Mặc 
kệ nó. Nó có thay lòng đổi dạ mặc kệ nó! Kechano, nó có thay 
lòng đối dạ, kệ cha nó! 


Người tu mình hay chỗ đó, hạnh phúc lắm. Cho nên quý 
vị theo được Phật pháp thầy mừng lắm, thầy xin chúc mừng 
quý vị! Quý vị mặc cái áo tràng này thầy cũng chúc mừng 
nữa. Thầy cũng tự chúc mừng mình được mặc áo cà sa. Năm 
nay đúng bốn mươi năm thầy mặc áo cà sa này. Nếu người 
đời làm lễ kỷ niệm bốn mươi năm xuất giá, thì thầy cũng xuất 
gia bốn mươi năm. Thầy đi chùa từ nhỏ, cạo đầu thì lâu rồi, 
nhưng được đắp áo cà sa, mang bình bát đi khất thực thì 
chính xác bốn mươi năm. Thầy xuất gia, thọ giới từ năm 1974 
đến nay 2014 là đúng bốn mươi năm. Mấy ông bạn cùng đi 
tu một lượt với thầy, khoảng chục người nửa đường gãy 
gánh, giờ lâu lâu các ông ấy dẫn cháu nội, cháu ngoại, vô 
thăm thầy, xin thầy cho mấy đứa cháu quy y. Quý vị biết hồi 
những năm 1972, 1973, 1974 họ đi tu nhiều lắm, vì hồi đó 
chiến tranh, đa số người ta vô chùa tu để tránh bom đạn, trốn 
đi lính, đến năm 1975 thì đến 99% hoàn tục. 


105 


“Đừng trách mẹ, đừng trách cha, 
Đừng trách người ta sao tha lòng đổi dạ. ” 


Cái tâm của mình lúc này, lúc khác, nó cũng không chính 
chuyên lắm đâu, lúc mình thương người này, lúc lại ghét 
người kia. Cái tâm của mình thay đổi liên tục. Cái tâm của 
người khác cũng thay đổi như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài 
dạy: 


“Sắc uẩn là oô thường 

Thọ uẩn là oô thường 

Tưởng uẩn là uô thường 

Hành uẩn là uô thường 

Thức uẩn là uô thường. ” 

Thức uẩn là cái tâm. Hành uẩn là nó liên quan đến tình cảm, 
cái thiện và cái ác. Sắc uẩn là sắc pháp này. Hồi mới đi tu, 
thầy đẹp dữ lắm, thầy mang bình bát đi khất thực, mấy cô 
sắp hàng để dòm cái mặt thầy đó, bây giờ họ chạy làng hết 
rồi, bây giờ là dung nhan mùa đông, còn hồi đó là dung nhan 
mùa xuân. 


Cái vô thường nó thay đổi liên tục, bốn mươi năm mà thấy 
một trời một vực. Khi nào quý vị lên chùa, thầy cho xem cái 
hình thầy cách đây bốn mươi năm đẹp cực kỳ luôn. 


Bây giờ thì xin báo tin cho quý vị là sắp lên đường rồi, thầy 
lên bàn mổ một lần ở bệnh viện Chợ Rẫy nằm hết mười lăm 
ngày. Trước khi lên bàn mổ thầy nghi chắc 50/50 rồi, một ăn, 
một thua rồi, một là mổ xong là sống, hai là mổ ra là chết, 
nhưng mà may sao vẫn sống. Năm nay bệnh một lần nữa, cái 
men gan nó tăng lên gấp mười lần, nhìn đồ ăn là ói, không 
ăn được, không uống được, nó tấn công thầy khoảng mười 
ngày như vậy, thầy nghĩ chắc sắp lên đường rồi, cho nên sự 
lên đường nó nhanh lắm, Đức Phật dạy niệm sự chết là như 
vậy. Niệm sự chết là “Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết”. 


106 


Đọc theo thây: “Maramam phaoissati rme - Má rá năng phá 
oít sa trí — Tôi sẽ chết”. Nếu chúng ta tu cái pháp môn “Tôi sẽ 
chết” thì tự nhiên cái giận hờn øu oơ sẽ không còn nữa, chắc 
chắn vậy Minh sắp chết rồi, người ta cũng sắp chết rồi còn 
giận hờn chi nữa. 

Cho nên, khi nào quý vị giận ai đó, nhớ lời thầy, “?ôi sẽ 
chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chếf”. Giận ông chồng của mình, giận 
người vợ của mình, “ông chổng phản bội tôi sẽ chết”, thì sẽ hết 
giận ngay. 


Muốn điều trị bệnh phải có thuốc, còn nếu không là không 
được. Quý vị đang bị bệnh huyết áp cao phải uống thuốc hạ 
huyết áp, bệnh đau bụng phải uống thuốc đau bụng, bệnh 
nhức đầu phải uống thuốc nhức đầu Panadol chẳng hạn, 
bệnh đau bao tử phải uống thuốc đau bao tử, bệnh tham, sân, 
sỉ, cũng phải uống thuốc để trị. Bài pháp này thầy muốn nói 
là một pháp thuốc trị nhiều pháp, trong đó có một pháp, một 
viên thuốc trị là “iêm sự chếf”, mà người nào niệm sự chết 
người đó sẽ sống lâu, người nào không niệm sự chết người 
đó chết sớm. 

Khi niệm sự chết “Tôi sẽ chết”, tự nhiên mình thấy là mình 
không giận hờn trách móc nữa, ăn ngon ngủ ngon, mà nếu 
người nào ăn ngon ngủ ngon thì người đó sống lâu. Còn 
người nào giận hờn øu 0ơ thì người đó chết sớm, vì người đó 
giận nên ăn không được, tức nên ngủ không được. Cái vong 
nó đi rồi mà còn tức là sao? Giận hờn ơu 0ơ là vậy đó. Người 
ta đã đội nón ra đi rồi còn đâu nữa mà giận? Cái thân người 
ta đang ở đây, nhưng cái tâm người ta đã rời khỏi mình rồi, 
mình giận là giận hờn 0u 0ơ rồi, nó không còn là của mình nữa 
thì giận làm chi cho mệt. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy: 

Sabbe sankhara anicca Tỉ - Các pháp hữu 0i là 0ô thường 

Sabbe sankhara dukkha tỉ - Các pháp hữu ơi là ñau khổ 


107 


Sabbe dhanữna anatta †¡ - Cúc pháp là uô ngã 

Vô ngã là gì? Vô thường và khổ quý vị biết rồi. Vô thường là 
thay đổi: hoa nở lại tàn, trăng tròn rồi khuyết, hợp rồi tan, 
gần rồi ly biệt, v.v..., quý vị hiểu rồi. 2z khổ quý vị cũng 
biết rồi, nhưng öô ngã là khó. Cúc pháp là uô neã - Sabbe 
dhamtmma anatta ti. Vô nsã là gì? 


Netatn tmrama - Cúi nàu không phải của tôi 

Nesoharnasrmi - Cúi nàu không phải là tôi 

Na meso attä tỉ - Cái nàu không phải linh hồn tự ngã của tôi. 

Vô reã là cái này không phải của mình, chính bản thân 
mình cũng không phải là của mình. Trong kinh Đức Phật 
Ngài dạy: 


“Puttaa matthi dhanammatthi iti baalo 0ihafifnati 
Attaa hi attano natthi kuto puttaa kuto dhana 
Cơn cái ta có, sự nghiệp ta có, đó là tối lo âu của hạng cuồng 


HKH¿i 


SỈ. 

Người nào suy nghĩ đây là con tôi, tài sản tôi, đó là suy 
nghĩ của người si mê. Đúng ra họ không phải là của họ, con 
cái nào là của họ, sự nghiệp nào là của họ? Vô ngã là gì? 


Netatn tmmrama - Cúi nàu không phải của tôi 

Nesoharnasrmi - Cúi nàu không phải là tôi 

Na meso attä tỉ - Cái nàu không phải linh hồn tự ngã của tôi. 

Vô là không, øeã là tôi là của tôi, oô gã là không phải tôi 
mà cũng không phải của tôi. Cho nên, Nefam rmmarna - Cối nàu 
không phải của tôi. 

Cấi nàu mình tự hiểu là: chổng này không phải của tôi, 0ợ 
này không phải của tôi, con này không phải của tôi, chùa nàu 
không phải của tôi, đệ ñ này không phải của tôi, sư phụ nàu 
không phải của tôi. Cho nên, đệ tử mình đội nón ra đi là 
chuyện bình thường, nó ở lại với mình mới là chuyện lạ. Ông 


108 


chồng mình ông bỏ mình đi là chuyện bình thường, vì ông 
không phải của mình, ông ở lại với mình mới là chuyện lạ. 
Vô rieã là vậy, nó hay ở chỗ đó. 

Như vậy, giận hờn øu 0ơ là gì? Giận hờn 0u öơ là giận hờn 
cái không phải của mình. V⁄ øơ là cái không phải là của mình 
thì mình giận làm chi. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, sau khi chết 
đi mình đi đâu? Ông chồng mình đi đâu? Vợ mình đi đâu? 
Con mình đi đâu? Sư phụ mình đi đâu? Học trò mình đi đâu? 
Sau khi chết những người này đi chung một chỗ hay khác 
chỗ? Khác chỗ thì bây giờ chia tay từ từ là vừa. 

Nếu sau khi chết mà tất cả đi đến một chỗ thì ráng mà giữ, 
chịu đấm ăn xôi. Còn sau khi chết mỗi người mỗi ngả, người 
thì lên làm chư thiên, người thì qua làm người, người thì sanh 
làm ngạ quỷ, người thì xuống a tu la, người đi vào địa ngục. 
Bây giờ mình cố chấp là của mình, mình oan trái với họ thì 
khi họ chết họ đi đâu mình theo đó. 


“Sư rằng phúc họa đạo trời 

Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra 

Có trời tà cũng có ta 

Tụ là cội phúc, tình là dâu oan. “ 

Họ phản bội mình, họ mang cái nghiệp đen, nên khi chết 
họ sẽ bị đọa mà mình muốn theo họ nên họ bị đọa mình cũng 
bị đọa theo. Cho nên thôi! 

“Mường anh, anh đi, anh đi 

Lường em, em äi, em äi 

Tình nnehia đôi ta có thế thôi. ” 

Nếu quý vị ràng buộc níu kéo, mà người đó không đủ tiêu 
chuẩn để sanh làm chư thiên, không đủ tiêu chuẩn để sanh 
làm người, họ bị đoạ, thì chúng ta là người đòi nợ họ phải đi 
theo họ. Cho nên hãy giải thoát cho họ đi, giải thoát cho họ 


109 


là giải thoát cho mình. Từ sáng đến giờ quý vị niệm Phật, 
mục đích của mình chết mình theo Phật chứ không phải theo 
ông chồng phản bội này, người vợ phản bội này nên giận hờn 
ơu oơ làm chỉ. Hễ giận hờn ơu 0ơ là phải theo, vậy nên: 


Đừng trách mẹ, đừng trách cha, 
Đừng trách người ta sao tha lòng đổi dạ, 
Mừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. ” 


Minh trách cuộc đời này là không đúng, mình nghi cuộc 
đời này sao không giúp đỡ cho mình, không dung chứa 
mình, không bao la để ôm ấp mình vào lòng, mình trách cuộc 
đời vậy đó. Nhưng mà quý vị có biết cuộc đời này là gì 
không? Đời là bể khổ! Như vậy, Đừng trách cuộc đời không đủ 
rộng bao la“ khuyên mình đừng trách cuộc đời này, cuộc đời 
là đau khổ, là vô thường, vô ngã. Tam giới như hoả trạch, 
tam giới như lò lửa, mình chấp nhận cuộc đời này là mỉnh 
chấp nhận đau khổ, không trách móc ai cả. Giận hờn trách 
móc là phiền não, còn cuộc đời nó là cuộc đời. 

Bây giờ mình trồng một cái cây, cái cây này có nhiều sâu 
ăn lá, mình trồng cái cây đương nhiên phải có lá, mà có lá thì 
phải có sâu. Tại sao có sâu? Vì mình trồng cái cây này lên. 
Tại sao mình đau khổ? Tại vì mình cưới chồng mình, mình 
cưới vợ mình, mình sanh con mình, tại vì mình kết nạp đệ tử 
vào làm đệ tử của mình, mình nhận người đó làm sư phụ của 
mình thì mình sẽ đau khổ. Có ai hỏi quý vị là đệ tử của ai? 
Trả lời đệ tử của Tam Bảo, đệ tử của Phật cho khoẻ. Người 
nào quy y với thầy, thầy đều nói như vậy, chứ không nói đệ 
tử của thầy. Nhiều khi hoan hỉ với nhau thì còn hoan hỉ, sau 
này có những éo le, những tắc rối, những trục trặc kỹ thuật, 
thì nó phiền não, nên cứ đệ tử của Phật là khoẻ, không ai dám 
trách móc Phật hết. Người ta có thể trách móc sư phụ của 
người ta, chứ người ta không trách móc Đức Phật được. Mà 
khi quý vị quy y Phật, quý vị nói: 


110 


Buddham saranatn gacchami - Con xin quụ Phật 
Dhanu=natn saranatn sacchãmỉi - Cơn xin quụ Pháp 
Sanghatn saratIa0 gacchãmi - Con xin quU Tăng 


Cơn xin quụ ụ Phật, cơn xin quụ Pháp, cơn xin quụ Tăng. 


Cho nên quý vị là đệ tử của Tam Bảo. Các Phật tử mà thầy 
có duyên hướng dẫn thầy đều nói như vậy, đừng có dính mắc 
vào một ông sư phụ, đừng dính mắc vào một ông thầy, rồi 
nhiều khi phiển não khởi lên. Ở ngoài đời cũng vậy, đừng có 
dính mắc vào một cái nhân duyên khi gặp nhau. Người 
chồng mình, người vợ mình, người con mình, cha mẹ mình, 
chỉ có nhân duyên với mình ở kiếp này, kiếp sau lại thay đổi 
rồi. Trong kiếp này nó cũng sẽ thay đổi, khi mình suy nghĩ 
như vậy thì mình sẽ không đau khổ, cái tâm mình an lạc, 
đương nhiên, mình cũng sẽ không giận hờn øu 0ơ nữa, không 
trách móc nữa. 


“Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la 

Mừng trách gió tra xa 

Mừng trách lá nơi nàu sao cứ hoài rớt Uội. “ 

“Đừng trách gió trùa xa“ là gì? Tức là mình đến nơi nào đó 
ở, đến Việt Nam chẳng hạn, ở miền Bắc hoặc ở miền Nam, 
đương nhiên cái khí hậu tới mùa nào thì gió mùa đó, nhưng 
khi gió đến mà minh trách móc là không được, vì đó là uy 
lực của thiên nhiên; khi mình trách móc là mình sai, không 
đúng. 


Trước đây thầy đi học ở Ấn Độ tám năm, quý vị biết ở 
Delhi miền Bắc Ấn Độ lạnh lắm, thầy nhớ tháng mười hai 
thầy đi theo phái đoàn đến khánh thành chùa Việt Nam xây 
gần sông Hằng ở Ấn Độ, tháng đó lạnh không chịu nổi, có 
khi chỉ còn một độ. Năm 1996 thầy đi từ Delhi xuống đền Taj 
Mahal, sương mù dày đặc, cách nhau chừng hai mét không 
thấy đường. Thầy đang ở Việt Nam, ở Sài Gòn không có tỉnh 


111 


trạng lạnh như vậy, khi qua bên đó, thầy lạnh muốn chết đi 
được, mặc năm lớp áo mà vẫn còn lạnh, chịu không nổi. Tới 
mùa thi lạnh mà mình phải học bài, học bằng tiếng Anh, 
tiếng Phạn, học ngày, học đêm, học ngấu, học nghiến, để làm 
bài cho đủ điểm, nếu không rớt, phải ở lại mất công tốn tiền, 
mà ở lại nó lạnh nữa. Cho nên vừa lạnh vừa học bài vậy đó, 
mà mình trách móc, trách móc. Tại sao mình trách móc? Tại 
mình qua đó mình ở, có ai bắt mình qua đó ở đâu? Mà tại sao 
mình qua đó ở? Tại mình muốn có bằng tiến sỉ, cho nên mình 
qua đó mình học, chứ có ai bắt mình đi học đâu, mình trách 
móc làm chi. Cho nên không cần trách móc nữa, mà phải 
trách cái thân mình. Tại sao? Tại tôi muốn cái học vị đó, tôi 
muốn cái bằng tiến sỉ đó, để mọi người kính trọng tôi, tôi cần 
sự kính trọng, tôi cần cái danh vọng thi tôi phải chấp nhận 
chứ sao, trách móc ai nữa. 


Có nhiều vị lên gặp thầy nói khổ quá thầu ơi chồng con nó 
rầu cơn, nó đánh con, 0ợcon nó la, con khổ quá, trách móc, trách 
móc, v.v... Thầy hỏi thế hồi xưa cưới họ về làm chi vậy? Cưới 
chồng về phải cưới luôn cái phiền não về, sao cưới chồng mà 
không chịu cưới phiền não? Vì vậy, sau này ai cưới chồng, 
cưới vợ nhớ thay cái bảng “lễ cưới chồng, lễ cưới oợ” bằng cái 
bảng “lễ cưới phiển não, lễ cưới nghiệp chướng”. Tôi cần cái 
người chồng thì tôi phải bị người chồng đánh. Giờ không 
trách móc nữa, một là chấp nhận, hai là dứt khoát, thế thôi. 
Mà chấp nhận thì hay hơn, dứt khoát thì không được, khó 
dứt khoát lắm, cái tâm phàm của mình khó dứt khoát lắm. 
Bây giờ thầy bảo quý vị chiều nay về nhà dứt khoát với người 
chồng, người vợ của mình, quý vị có dứt khoát được không? 
Không! Vậy thì phải chấp nhận. Thầy sẽ cung cấp quý vị cách 
để chấp nhận, phương pháp để chấp nhận. 


“Đừng trách, dừng buồn, đừng thở than, 
Mừng hờn, dừng giận, đừng ieð ngàng.“ 


112 


Hồi xưa mình cưới ông chồng về, cưới bà vợ về, mình thấy 
hạnh phúc quá, bây giờ sao mình ngỡ ngàng quá. “Đừng sỡ 
ngàng”. Hồi xưa mình nghĩ mình hạnh phúc khi cưới ông 
chồng về, bây giờ xuất hiện phiền não, xuất hiện tham, sân, 
si, cũng đừng có ngỡ ngàng. Lúc ban đầu của mình, mình 
không nhận thức được điều đó, cho nên mình mới ngỡ 
ngàng, còn bây giờ mình nhận thức được rồi, mình không 
ngỡ ngàng. 


“Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than”. 


Lúc mà thầy qua bên Ấn Độ học, trách, buồn, thở than làm 
chi? Không muốn ở thì mua vé mà về, ở đó tám năm làm gì 
cho mệt. 


Trước khi thầy đi học, người thầy ngon lành, ít có bệnh, 
mặt mày đẹp dữ lắm. Tám năm học xong, về giống như ông 
già tám mươi tuổi, đủ thứ bệnh, nhờ cái phước đi thuyết 
pháp cho nên được ở lại, chứ không là mệt lắm. Có nhiều vị 
học xong về là chết luôn, thầy có mấy người bạn học chung 
khoá, học xong về là chết luôn. 

Ấn Độ lạnh, đồ ăn không ăn nổi, toàn cà ri rất khó ăn. 
Minh nghèo mình ở trong ký túc xá, họ nấu đồ ăn mình ăn 
không nổi. Đồ ăn của họ không đở, họ ăn thì họ thấy ngon, 
nhưng mình ăn không hợp khẩu vị nên thấy dở. Cũng giống 
như họ sang Việt Nam, họ ăn đồ ăn của mình họ thấy đở, còn 
mình ăn thì thấy ngon, chứ không phải mình chê đồ ăn của 
họ đở. 


Cho nên “Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than”. Mà mình 
trách, mình buồn, thì mình khổ. Mình khổ thì mình trách làm 
chi, buồn làm chỉ? 

“Đừng hờn, đừng siận, đừng neỡ ngàng” chữ nieỡ ieàng này 
hay lắm, nñeỡ mreàng là có những cái bất ngờ. Có nhiều vị lâu 


113 


lâu đến chùa tu mấy ngày, thấy cái gì cũng đẹp, nhưng ở 
chùa rồi thấy phiền não, ngỡ ngàng luôn, nên nhiều người 
bất mãn bỏ chùa, bỏ đạo, thấy tội nghiệp họ ghê, vì suy nghỉ 
ban đầu của họ, họ tưởng tưởng vậy nhưng rồi thực tế nó 
khác. Ở chùa thầy có tới ba trăm người, nhiều vị tưởng ở chùa 
này ngon, chùa ở trên đổi Lá Giang, chùa đông người, chùa 
rộng ba chục hecta lận, ở tận những ba trăm người, ngày nào 
cũng có gây lộn, cho nên thầy ra chỉ tiêu mỗi ngày gây lộn 
năm lần. Những người tu đó là ai? Họ là những người bình 
thường ở ngoài đời, là những người phàm mà là phàm nặng 
vía vô tu chứ có phải thánh thần đến tu đâu, mà thánh thần 
rồi tu chi nữa. Có sáu hạng người tu, người trốn nợ vô tu 
cũng có, mà lúc họ tu miình đâu có biết họ trốn nợ, tu thời 
gian mới té ra họ trốn nợ, mượn tiền người ta mất khả năng 
chỉ trả, chạy vô chùa để ở. 


Khi họ vô chùa đi đứng trang nghiêm đễ thương lắm, thấy 
ngỡ bậc chân tu, nhưng mà đùng cái biết họ trốn nợ, lỡ cho 
họ tu rồi, giờ đuổi không dễ, nhất lú, nhì lì, tam ì, tứ ẩu. Cho 
nên họ ở lì mình cũng chịu thua. 


Có nhiều người ở ngoài đời họ đau khổ nhiều rồi, họ dằn 
vặt, họ uẩn khúc nhiều, họ vô chùa cái tính khí của họ vẫn 
còn, chứ không phải tu bữa trước bữa sau là họ giải thoát đâu. 
Cho nên, các vị thiển sư ở Miến Điện, Thái Lan, nhất là ở 
Myanmar (Miến Điện) họ bảo chùa là cái bệnh viện để trị 
bệnh, cái chùa nào mà người ta vô đông, chữa bệnh nhiều, 
thì cái chùa đó có uy tín. Bệnh viện nào mà bệnh nhân đông, 
thi bệnh viện đó có uy tín, bệnh viện nào mà không có bệnh 
nhân, thì bệnh viện đó sạt nghiệp. Cái chùa nào người ta tu, 
người ta bớt được phiền não thì chùa đó có uy tín. 


Có nhiều vị rầy thầy “sao thầu nhận nhiều người uô tu 0uậu, 
người ta quậu thì chết.” Thây trả lời thế này: “Chùa nhiều người, 


114 


phiển não nhiều, chùa ít người, ít phiển não, chùa không có người, 
không có phiền não.” 

Muốn chọn cái chùa không phiền não dễ ợt à, xây cái chùa 
đóng cửa để đấy, lâu lâu mở cửa một lần là xong. Nếu như 
chùa không tổ chức khoá tu thì phiền não ít, chùa tổ chức 
khoá tu thì đủ thứ phiền não. Cơm thiếu, cơm đủ, cơm chay, 
cơm mặn, rồi tính khí mỗi người mỗi ý, chín người mười ý, 
mỗi câu mỗi hoa tmỗi nhà mỗi cảnh, họ đến chùa tu, họ mang 
cái tiển khiên tật của họ từ kiếp trước, rồi kiếp này nữa. Hôm 
qua mới bị chồng đánh mệt quá, hôm nay đến đây tu, nên cái 
gien hôm qua nó di truyền tới hôm nay, sự bực bội sự khó 
chịu vẫn còn đó, nên thấy mặt ai cũng ghét, cũng khó chịu. 


Có những người từ dưới địa ngục mới lên, họ mới được tái 
sanh làm người, mặt lúc nào cũng hầm giống như quỷ sứ. Có 
những người từ chư thiên xuống, rồi cũng nhập vô đây dự 
khoá tu, đi đứng nhẹ nhàng giống như tiên trên trời mới rớt 
xuống vậy. Còn có người từ ngạ quỷ mới sanh ra, sa là đói, 
quỷ là người chết rồi, những người đó trong tiền kiếp đói lắm, 
nên thấy đồ ăn là ăn lẹ lắm, khi mình ngồi chung với họ mình 
mới ăn có một muỗng họ đã làm tới năm muỗng rồi, thông 
cảm, nên đừng có giận hờn 0u 0ơ. 


Thông cảm cho họ, vì họ từ ngạ quỷ mới lên, từ chư thiên 
mới xuống, từ địa ngục mới qua, từ cõi người mới tới, những 
người này gặp nhau trong một ngôi nhà mười người, mà 
mười người này có nguồn gốc tái sanh khác nhau; có người 
sân nhiều, có người tham nhiều, có người oan trái nhiều, có 
người đi đứng nhẹ nhàng, có người đi đứng nặng nề: Thông 
cảm! Không muốn giận hờn 0u 0ơ thì phải hiểu Phật pháp: 


“Đừng trách, dừng buồn, đừng thở than 
Mừng hờn, đừng giận, đừng neỡ ngàng 
Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, 


115 


Oán hận làm chỉ chuyện bẽ bàng. 


Như vậy chuyện oan trái là có, chuyện bẽ bàng là có. 
Chuyện đời mà, đời là C'esf La Vïe, cuộc đời là bể khổ, cuộc 
đời là lò lửa, cho nên trong cuộc đời này nó xảy ra chuyện 
ngỡ ngàng, chuyện ngang trái và chuyện bẽ bàng; nhưng cái 
thái độ của mình đối với cuộc đời nó quan trọng hơn. Cuộc 
đời là cuộc đời nhưng cái thái độ của mình đối với cuộc đời 
nó quan trọng hơn. Chính cái thái độ của mình đối với cuộc 
đời chứng minh trình độ tu chứng của mình, trình độ tu tập 
của mình đến đâu. Thầy rất mừng là quý vị hàng tháng 
không những tu chùa này mà còn tu chùa khác, chùa khác 
nữa, tự nhiên nó huân tập, nó rèn luyện, tiểu hành động 
thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiêu tính cách 
thành số phận, gọi là kiến tha lâu đầy tổ, có công mài sắt có 
ngày nên kim; hoặc là đi trong đêm sương rơi vào áo, để lâu 
thì ướt lạnh. 


Con người mình cũng vậy, mỗi ngày quý vị tích luỹ một 
chút thiện lành, thì tự nhiên cái điều thiện lành này nó sẽ hoá 
giải tất cả, nó sẽ giúp mình. Cũng giống như một giọt nước 
rơi xuống cái bình, từng giọt, từng giọt rơi xuống, thì đến một 
lúc nào đó nó sẽ đầy cái bình. 

“Chớ khinh thiện nhỏ không hành 

Nằng không kết quả như mình ước mơ 

Nước kia từng giọt nhỏ hờ 

Bình kia tràn chảu đâu neờ hôm nau 

Trí nhân đức hạnh tròn đầu 

Cũng do tạo trữ lâu neàu mà niên. “ 

Một ngày chưa đủ, phải nhiều ngày. Một khoá tu, một lần 
chưa đủ, phải nhiều lần. Một chùa chưa đủ, phải nhiều chùa. 
Cứ chùa nào có khoá tu thì mình tới đó mình tu, giờ quý vị 
rảnh rỗi rồi, không bận rộn chuyện vợ chồng, con cái thì tự 


116 


nhiên minh tu được. Đi xuất gia luôn thì khó, nhưng mà tu 
như vậy là chấp nhận được. 


“Nhẹ nhàng chấp nhận chuuện ngan trái 
Oán hận làm chi chuyện bẽ bàng. 
Sự đời sóng gió chuyện thường thôi. “ 


Sự đời sóng gió là chuyện thường, cuộc đời mà không có 
sóng gió mới là chuyện lạ. Ở trong nhà, chồng vợ, con cái, 
không sóng gió mới là chuyện lạ còn có sóng gió là chuyện 
bình thường. Mình chấp nhận được thì mình giải thoát, mình 
không chấp nhận được thì mình đau khổ. Chạy trốn nó 
không được đâu, phải đối diện với nó. 

“Sự đời sóng gió chuuện thường thôi, 

Phật pháp ít nhiều đã hiểu rổi. ” 

Quý vị đã hiểu Phật pháp chưa? Hồi trước mình nhìn, 
mình sân si lắm, oan trái lắm, bây giờ mình là con của Phật, 
là đệ tử của Phật, phải bắt chước Phật, bởi vì cha nào con đấu, 
thầu nào trò nấu. Cha của mình là Đức Phật nhìn cuộc đời này 
với cái nhìn từ, bi, hỷ, xả; mình là con Phật, mình cũng nhìn 
cuộc đời này như vậy thì mình mới hạnh phúc được. Nếu 
mình nhìn cuộc đời với cái nhìn oan trái, cái nhìn oan nghiệt 
thì mình sẽ đau khổ thôi. 

Có một bà, bà thương chồng quá đi, bà cũng sáu mươi 
mấy rồi, bà thương chồng hi sinh cả cuộc đời cho chồng, cuối 
cùng bà phát hiện ra một bất ngờ là người chồng có một 
người vợ khác. Bất ngờ thứ nhất là ông chồng có một người 
khác, bất ngờ thứ hai là có một người con lớn rồi, thế là người 
này bị bệnh luôn. Thầy đến, thầy giải thích, thầy giảng đạo 
xong, bà khoẻ lại, nếu không là chết luôn, cho nên: 


“Đời ta gương 0ð lại lành, 
Câu khô, câu lại đầm cành nở hoa. “ 


117 


Minh đau khổ nhiều rồi, giống như cái cây nó khô héo rồi, 
bây giờ gặp Phật Pháp giống như cây nó tươi lại. 

“Trời còn để có hôm na 

Tnn sương đầu nsõ uén mâu giữa trời 

Hoa tàn rồi lại thêm tươi 

Trăng tàn rồi lại hơn trười rằm xưa.” 


Trăng tàn rồi, nhưng nó lại sáng lại. Phật Pháp rất nhiệm 
mầu và huyền diệu. Người có duyên lành rất lớn mới gặp 
được Phật Pháp, vì thế phải gìn giữ Phật Pháp. 


“Sanh làm nieười là khó, 

Được làm người sống lâu là khó, 
Lược niehe Pháp là khó, 

Lược gặp Phật ở đời là khó.” 


Chúng ta được sanh làm người; chúng ta được được sống 
lâu; chúng ta được nghe Pháp, chúng ta được gặp Phật ở đời; 
đó là điều hạnh phúc. Nếu có ai đến gặp thầy, họ nói rằng 
một là ông bỏ Phật Pháp, hai là tôi bắn ông chết, thì thầy chấp 
nhận chịu chết chứ không bỏ Phật Pháp. Phật Pháp giúp cho 
mình thoát khỏi đau khổ, đang chết mà sống lại, tuỳ theo mỗi 
người chúng ta thưởng thức được, hưởng thụ được Phật 
Pháp. 


Phật Pháp giống như món ăn, như là sữa, như thức ăn, 
người nào biết ăn người đó sẽ khoẻ, Phật Pháp phục vụ 
chúng ta, chứ không phải chúng ta phục vụ cho Phật Pháp. 


Những lời dạy của Đức Phật giúp chúng ta được hạnh 
phúc, được giải thoát, được an lạc, chứ không phải chúng ta 
đi nô lệ cho một ngôi chùa nào đó, nô lệ ông thầy nào đó, nô 
lệ Đức Phật, hay chúng ta nô lệ Phật Pháp, không phải. Chính 
Phật Pháp giúp chúng ta, nghĩ như vậy chúng ta mới tích cực 
hơn. Quý vị biết tích cực hơn đến với khoá tu, để quý vị được 


118 


hạnh phúc, được an lạc, chứ không phải quý vị đến khoá tu 
để ngôi chùa được an lạc, không phải! Ngôi chùa không có 
cảm giác, xi măng, gạch, cát, ngói, không có cảm giác, mà 
chính bản thân mỗi người chúng ta có cảm giác hạnh phúc. 


“Sự đời sóng gió chuuện thường thôi 

Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi 

Chứa chấp trong lòng chỉ đểkhổ 

Xã đi quá khứ uiệc xa xôi. “ 

Chứa chấp trong lòng khổ dữ lắm, xả đi, bỏ đi. Quá khứ 
là chuyện qua rồi, chết rồi, chôn đi; chôn rồi thì đừng có đào 
mồ lên lại nữa. Những cái phiền não, những cái oan trái nó 
sanh ra, nó chết rồi, mà khi chết thì phải chôn, mà chôn rồi 
đừng có quật mồ lên, để yên đó, ý nghĩa là vậy. 


“Kém phước hết duyên uậu đó mà 

Tạo thêm duyên phước đừng lo xa. ” 

Nếu vị nào cảm giác là mình thiếu duyên, thiếu phước nên 
gặp những éo le, những nghịch cảnh như vậy thì không lo, 
hãy “tạo thêm duyên phước đừng lo xa “. Hôm nay quý vị tạo rất 
nhiều phước nên không phải lo gì nữa, phước báu đầy mình 
rồi, không phải lo gì hết, chỉ lo tạo thêm phước báu thôi, còn 
những cái khác không cần lo gì nữa. 

“Đâu ai rảnh rỗi ban 0à giáng 

Nghiệp quả chính trình nên nhận ra.“ 

Minh hiểu cái nhân quả là do mỉình tạo ra. Nghiệp là thai 
tạng, nhiệp là thừa tự, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là phân biệt 
chúng sinh. Nghiệp là của mình, đi đâu, ở đâu cũng mang kè 
kè cái nghiệp đi theo. Vì vậy, mỗi người phải tạo nghiệp 
trắng đừng tạo nghiệp đen. Những khoá tu như thế này là 
chúng ta tạo được nghiệp trắng, nghiệp lành không những 
trong ngày hôm nay mà ngày mai, ngày mốt, luôn luôn giữ 


119 


được cái tâm an lạc, luôn luôn giữ được cái tâm không phiền 
não, đặc biệt là giữ được cái tâm không giận hờn 0u 0ơ, không 
giận hờn trách móc. 

“Đủ duyên, đủ phước, äu tài tình 

1ủ đúc, đủ từ, đủ trí tỉnh 

Tự tại thân nhiên chấp nhận hết 

Khổ ñau hạnh phúc tự nơi tình.” 


Minh sanh trong cuộc đời mình chấp nhận hết. Cái khổ 
đau hay cái hạnh phúc là do mình quyết định chứ không phải 
người khác quyết định. 


“Đừng trách mẹ, đừng trách cha 

Đừng trách người ta sao thaụ lòng đổi dạ, 

Mừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la 

Mừng trách gió tra xa 

Mừng trách lá nơi nàu sao cứ hoài rớt 0ội, 

Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. ” 

“Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi”. Chồng 
mình, vợ mình, con mình, sư phụ mình, học trò mình, đệ tử 
mình, tất cả những người này là người phàm hết, cho nên họ 
được phép lầm lỗi. Có con người là có lỗi lầm, có lá là phải 
có sâu, bây giờ mình càng tìm lỗi lầm của họ, mình càng 
phiển não, mà đã là con người thì có lầm lỗi, cho nên: 


“Đừng trách những con người đã tmột thời lầm lỗi, 
Mà hấu tự trách mình không äu thứ tha. “ 


Nếu trách thì trách chính bản thân mình không đủ tâm từ, 
tâm bị, tâm hỷ, tâm xả, để có thể tha thứ cho tất cả mọi người. 
Có con người là có lỗi lầm, chắc chắn là như vậy. Tam giới là 
hỏa ngục, tam giới bao gồm đục giới, sắc giới, uô sắc giới, đặc 
biệt mình đang sống trong môi trường dục giới, cõi này là cõi 
dục, là cõi tham sân si, là cõi lửa đang cháy. 


120 


“Lửa tham shê lắm ai ơi, 

Hận sân cũng uậu, đốt người đốt ta. ” 

Cõi này là cõi sân si, là cõi phiển não, cho nên chúng ta 
hiểu được, chúng ta chấp nhận được, thì chúng ta mới giải 
thoát được. 

Kính thưa toàn thể quý vị 

Thời thuyết pháp của chúng tôi đến đây cũng là hết giờ, 
chúng tôi xin được kết thúc bài thuyết pháp ở đây. Bài thuyết 
pháp mang tên là “Giận hờn ơu øơ”. Khi nghe xong bài pháp 
này, quý vị hiểu thế nào là giận hờn ơøu ơ rồi; mình giận 
không đúng chỗ, thứ nhất cơn giận nổi lên là sai rồi, thứ hai 
đối tượng mình giận không đúng, nên øuw øơ là vậy. Những 
người mình giận là người nhà của mình, người chồng của 
mình, người vợ của mình, cha mẹ của minh, thầy tổ của 
mình, anh em của mình, đệ tử của mình, v.v...; đó là những 
người thân của mình. Mình giận họ là giận hờn ơu 0ơ. Sâu xa 
hơn nữa, Đức Phật đã dạy không có gì là của mình, 0ô thường, 
khổ, uô ngã, cho nên mình giận hờn là không đúng. 


Linh hồn của bài pháp này là để mong cho toàn thể chúng 
ta nhìn được cái tâm phiền não của mình, nhìn được cái tâm 
sân si của mình, để giải thoát được sân si. Ngài thiển sư 
Ajahn Chah Ngài dạy: “Nếu có người sâu cho mình phiển não, 
đừng nhìn người sâu cho mình phiển não, mà phải nhìn cái tâm 
phiển não của mình.” 

Nhìn được cái tâm của mình thì mình mới hết phiền não, 
hết giận hờn 0u uơ. Khi nào quý vị khởi lên cái tâm phiền não, 
cái tâm giận hờn, thì một cái pháp môn niệm tâm gọi là 
Cittãnupassi đó là nhìn cái tâm của mình. Trong kinh Tứ 
Niệm Xứ, Đức Phật Ngài dạy: 


“Sadosam 0ñ cittam - Khi tâm có sân, 


121 


Sadosamụ cittan'†i pajanäti - uị ấu biết rằng tâm có sân 
Vitadosamn oa cittatn - Khi tâm không sân 
Vitadosamna cittan†i pajãnäti - uị ấu biết rằng tâm không 


^ ⁄ 


sân. 

Khi nào tâm sân hận khởi lên, vị ấy biết nhìn cái tâm sân 
hận đó. Khi cái tâm không sân hận khởi lên, vị ấy biết cái tâm 
không sân hận khởi lên. Muốn diệt trừ được cái giận hờn 0u 
øơ này có nhiều cách khác nhau mà trong bài pháp đã trình 
bày; ý cuối cùng là phải nhìn cái tâm giận hờn trách móc đó. 

Thời giảng pháp xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, xin 
chú nguyện, thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư 
Thiên, hằng gia hộ đến cho Thượng toạ trụ trì, chư tôn đức 
tại chùa Tường Vân, cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến 
được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết 
tường, như ý. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


kở 


122 


-6- 
Mặc kệ nó - Mackeno 


Giảng trons tòa Vụ Lan báo hiếu, 
Chùa Xá Lợi, neàu 26/08/2015 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính thưa toàn thể quý vị 


Tối hôm nay ngày 13 tháng 7 Âm lịch năm Ất Mùi, tức 
ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại chùa Xá Lợi, Quận 3, theo lịch 
trình thuyết giảng của tuần pháp hội nhân mùa Vu Lan báo 
hiếu, chúng tôi được Thượng toa trụ trì, cùng ban tổ chức yêu 
cầu đến đây để có bài pháp thoại đến toàn thể chư Phật tử. 


Theo ý kiến của Thượng toạ trụ trì là muốn nhân mùa Vu 
Lan để các Phật tử đến nghe Pháp hiểu thêm về những lời 
dạy của Đức Phật. Trong mùa này thì thuyết giảng cũng khá 
nhiều, nên không nhất thiết phải thuyết về Vu Lan. Mục đích 
là mượn lễ Vu Lan để thuyết pháp cho Phật tử nghe, để hiểu, 
để biết, để tu. Tu được tức là báo hiếu được, mình trả ơn cha 
mẹ bằng sự tu hành của mình. 


Người cha, người mẹ nào cũng muốn cho con được đầy 
đủ, được sung sướng, được hạnh phúc. Muốn được điều này 
không phải cha mẹ ban cho mình được, không phải trời Phật 
ban cho mình được, mà tự mình quyết định mình có được 
hay không. Do đó, bài pháp hôm nay chúng tôi nói đến một 
pháp môn tu, pháp môn tu này chúng tôi xin được nói bằng 


123 


một từ, mà từ này cũng là từ nói tắt, để tài bài pháp mang tên 
là “Mackeno”. 

Mackeno đọc theo kiểu ngoại quốc là mắc-kê-nô. Mackeno 
được giải thích là Mặc kệ nó. Như vậy, đề tài bài pháp mang 
tên là " Mặc kệ nó”. 


Thưa quý vị, mặc kệ nó là sự từ bỏ, sự từ bỏ của Đức Phật 
là sự từ bỏ vi đại, cho nên các học giả phương Tây người ta 
gọi sự từ bỏ đó là “the ereat renuniciation - sự từ bỏ ơï đại”. Nếu 
Ngài không mặc kệ nó thì Ngài không đi tu được. Trước khi 
tu Ngài có công chúa Da Du Đà La (Yasodhara), Ngài có La 
Hầu La (Rãhula) mới sanh, Ngài có vua Tịnh Phạn, Ngài có 
bà dì mẫu là Mahaprajapati Gotami, nhưng Ngài cũng phải 
tu pháp môn là znặc kệ nó. Nếu Ngài tội nghiệp, Ngài thương 
tình, Ngài không bỏ nổi, Ngài không đành ra đi để bỏ công 
chúa Da Du Đà La là người thương Ngài hết mực, bỏ La Hầu 
La là đứa con mới sanh, không mặc kệ nó thì làm sao Ngài 
thành Phật được. Theo người đời, đó là sự từ bỏ dã man, 
nhưng theo Phật giáo, theo các nhà nghiên cứu Phật học, theo 
những người tu hành thì đây là sự từ bỏ 0ï đại. 

Nói vậy không có nghĩa là tối nay quý vị về làm đơn l¡ đị 
từ bỏ ông chồng của mình, bà vợ của mình, nhưng mà mình 
phải hiểu là mình từ bỏ thì mình mới tu được, mình từ bỏ từ 
trong cái tâm của mình mới là quan trọng, chứ không phải 
mình làm tờ giấy xin l¡ dị là quan trọng, mà mỉình phải bỏ 
trong tâm. 


Chúng ta phải bỏ từ từ, bỏ từng phần, từng phần, cuối 
cùng chúng ta mới có thể bỏ toàn phần một cách bình an 
được. Nếu bây giờ chúng ta không bỏ từng phần, thì khi 
chúng ta chết chúng ta không thể bỏ toàn phần được, cho dù 
mình không từ bỏ người ta thì trước sau người ta cũng từ bỏ 
mình. 


124 


“Một khi thần chết hiện uề 

Nào ai có thể chở che cho mình, 

Vợ cơn dẫu có chí tình 

Ngâm neùi chỉ biết làm thỉnh đứng nhìn. ” 


Người đó dù họ thương mình đến cỡ nào đi nữa, khi mình 
chết thì họ cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không có khả năng 
làm gì khác hơn. Do đó, mình bỏ thì mới tu được, không bỏ 
thì không tu được "1 là cội phúc, tình là dâu oan”, "Khéo tu thì 
nổi, uụng tu thì chìm”. Tu thì mới có phước, có đức, mà có đức 
mặc súc trà ăn. Tu phải đi đầu. 

Thầy vô chùa từ nhỏ, chính thức mặc y cà sa tính đến nay 
là bốn mươi mốt năm. Khi thầy học lớp bảy thì thầy bỏ cha 
của mình đi, bỏ mẹ của mình đi, bỏ người anh, người chị, 
người em mà đi. Chị của thầy khi thấy thầy cạo đầu, mặc y 
cà sa thì khóc, bà sợ thầy ở chùa khổ, "Cơn 0ua thì lại làm 0ua, 
cơn sãi ở chùa lại quét lá đa". Người chị thương người em, thấy 
người em đi tu thì khóc ròng, nếu người em này mà luyến 
tiếc người chị, thì không bỏ được, do đó phải bỏ. Bà chị khóc 
một hồi rồi cũng hết khóc, hôm sau bà cũng cười binh 
thường, có phải bà khóc cả đời đâu. Nếu có thì bà khóc cho 
con của bà, cho chồng của bà, còn người em thì đâu có gì 
quan trọng. Những người quen, người thân, thấy thầy đi tu 
họ cũng khóc, bạn bè cũng khóc, mặc dù lúc đó còn nhỏ; 
nhưng rồi nó cũng quên, cho nên: 


“Thương trình tu tập là khôn 

Thương tình phóng đãng tự chôn lấy mình. ” 

Ai mà có hứa thương quý vị thì quý vị chỉ ghi nhận, còn 
đặt trọn niềm tin vào họ thi không bảo đảm được, bởi vì: 

“Hoa đẹp, hoa thơm, hoa 0ẫn tàn 

Tình nặng, tình sâu, tình uẫn tan 

Rượu đắng, rượu cau, rượu uẫn hết 


125 


Người hứa, người thề neười oẫn quên.” 

Có một anh, anh hứa với chị đó khi hai người bắt đầu quen 
nhau là "anh sẽ chở em hết cuộc đời nàu ", nhưng khi cưới xong, 
anh chở đâu được một tháng là hết chở luôn. "Người hứa, 
người thể. người uẫn quên”, "Hoa đẹp, hoa thơm, hoa uẫn tàn, 
"Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn, " Trăng tròn rồi khuuết”, " Bèo hợp 
rồi tan, "Người gẩn lụ biệt, v.v...; đó là quy luật. Hứa là hứa, 
thể là thể, nhưng quên vẫn quên. Nếu mình tin vào lời hứa 
đó là mình hiểu sai, chứ không phải người hứa sai. Bời vì lúc 
đó họ thấy như vậy, họ hoan hỉ như vậy, họ vưi như vậy nên 
họ hứa như vậy thôi. Cho nên, ai hứa ai thể với mình thì mình 
vẫn tu pháp mackeno - mặc kệ nó; nó hứa sao mặc kệ nó. 


“Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuuết 
Tuuết rơi, tuụết phủ, tuuết lại tan 

Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn 

Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan. 


“Người đẹp, người xấu, rồi cũng hết”. Người đẹp rồi cũng hết 
đẹp, người xấu rồi cũng hết xấu, cho nên vị nào xấu yên tâm 
mà xấu, rồi cũng hết xấu. 


“Người giàu, người nghèo, rổi cũng chết”. Cho nên vị nào 
nghèo thì yên tâm mà nghèo, rồi cũng hết nghèo. 


Nếu mình không yên tâm được thì mình sẽ đau khổ. Yên 
tâm trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái môi trường của 
mình, trong cái điều kiện của mình, trong cái phước báu của 
mình, trong cái nghiệp duyên của mình, thì mình sẽ được 
hạnh phúc an lạc. 

Thưa quý vị, khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta 
sẽ an lạc, muốn vậy phải tu cái pháp gọi là rackeno - tặc kệ 
nó. Có những điều chúng ta không nên quan trọng hóa, vì 
khi quan trọng hoá vấn đề thì sẽ mệt, còn khi thấy nó bình 


126 


thường, không quan trọng thì sẽ khoẻ. Sinh tử là đại sự, sinh 
tử mới là quan trọng, còn tất cả các việc khác không quan 
trọng. Ngày hôm nay quý vị quên hết đi, chỉ cần nhớ?nackeno 
là đủ, mmặc kệ nó là xong. Tối nay về nằm ngủ, nhớ chuyện gì 
đó, ngủ không được, thì nhớ bài pháp này, mặc kệ nó rồi ngủ. 


Lời dạy này cũng là lời dạy của Ngài Thiền sư Ajahn Chah, 
Ngài là một Thiền sư nổi tiếng ở Thái Lan cũng như các nước 
Phật giáo trên thế giới. Chúng tôi lấy ý tưởng từ bài pháp của 
Ngài là “Mặc kệ nó” để giảng tối hôm nay. Chúng tôi nói có 
sách, mách có chứng chứ không nói theo ý riêng của mình. 
Ngài Ajahn Chah được xem là Thiển sư đắc đạo của Thái 
Lan. Ngài ở trong rừng rất nhiều năm, và Ngài dạy nhiều 
pháp môn trong đó có một pháp môn là mặc kệ nó. Các hành 
giả, thiển sinh, các đệ tử của Ngài hành trì theo lời dạy của 
Ngài Thiền sư Ajahn Chah hưởng rất nhiều lợi lạc. Hôm nay 
chúng ta cũng là người hưởng một ít lá trong một rừng cây 
giá trị của Ngài Thiền sư Ajahn Chah. 


Thưa quý vị, chúng tôi xin được vào nội dung chính của 
bài thuyết pháp. Chúng tôi đã giải thích linh hồn của bài 
pháp mặc kệ nó tức là từ bỏ, người nào có sự từ bỏ thì người 
đó sẽ hạnh phúc, người nào không từ bỏ thì người đó đau 
khổ. Những người họ thương minh, minh còn phải từ bỏ 
giống như Đức Phật, huống hồ những người phản bội mình 
tại sao mình không từ bỏ họ. 


“Yêu thương quá có khi thành dau đớn 
Bởi tình đời như nắng sớm sương tan 
Trong hội ngộ đã ôm sâu chia biệt 

No người dưng, sao lệ nhỏ hai hàng 7” 


Người đó xa lạ rồi tình cờ mình quen họ, để rồi cả cuộc 
đời mình khóc vì họ. Người này không phải cha mình, không 
phải mẹ minh, họ chỉ là người dưng mình kết hợp với họ, 


127 


mình đau khổ vì họ, mình oan trái với họ, mình thù hận họ, 
như vậy mình sai. Nếu còn duyên thì trân trọng, nếu hết 
duyên thì thôi. Chúng tôi xin bắt đầu bài pháp này dựa theo 
bài thơ đạo mang tên là “Thôi kệ”; thôi kệ ở đây là mmackeno — 
tặc kệ nó. 

“Thôi kệ, buổn chỉ những tiếng đời 

Chỉ là âm điệu thoảng đầu môi. 

“Thôi kệ, buổn chỉ những tiếng đời”, tức là tặc kệ nó, buồn 
làm chi những tiếng đời. Những tiếng đời phát ra, nói lên 
một cái gì đó, dù mình không vừa lòng, vừa ý, thì cái âm 
thanh đó vừa phát ra thì nó chấm hết liền. Cũng giống như 
người chết đi, chết rồi thì chôn đi là xong, nếu không chôn sẽ 
gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, cái âm thanh nào phát ra 
mình cũng nên nghĩ là xong rồi, thôi hết. Người nào thấy 
được điều đó, thì người đó tối thiểu cũng thành Phật tử là 
con của Phật. Bởi vì cha nào con đấy, thầy nào trò nấy, Đức 
Phật thấy được cái sanh diệt của nó, chúng ta cũng thấy cái 
sanh diệt của nó. 


“Ai sống một trăm năm, 
Không thấu pháp sanh diệt 
Không bằng sống một nsàu 
Thấu rõ pháp diệt sanh.” 


Âm thanh phát ra rồi mất đi. Thí dụ ngày hôm qua có một 
người nào đó chửi mắng chúng ta, mà hôm nay chúng ta vẫn 
giữ trong lòng, chúng ta buồn, chúng ta khổ, còn người chửi 
chúng ta ngày hôm qua thì hôm nay đã xong rồi, họ cũng đã 
đi rồi, họ đi Thái Lan, đi Singapore, họ đi chơi rồi còn mình 
ở đây mình khổ, như vậy mình đã sai. 


“Thôi kệ buồn chỉ những tiếng đời". Buồn là của mình, tiếng 
đời ở bên ngoài, chúng ta mặc kệ nó, mặc kệ những tiếng đời 
đó, đừng có buồn làm chi. Thầy xin hỏi quý vị, những âm 


128 


thanh, những tiếng nói mà đến với Đức Phật dù tốt hay dù 
xấu, thái độ của Đức Phật thế nào? Ứng xử của Ngài thế nào? 
Chúng ta là con Phật, chúng ta phải giống Đức Phật, chúng 
ta phải cùng tần số rung động như Đức Phật thì chúng ta mới 
được gọi là Phật tử. Nếu người ta chửi mắng Đức Phật, Ngài 
cũng thôi kệ, mặc kệ nó. 

Một hôm, có người đến chửi mắng Đức Phật, Ngài hỏi 
người Bà la môn đó: 


- Nếu như ông tặng cho ai tồn quà nào đó, mà người đó không 
nhận thì ông xử lú thế nào? 


- Thưa Gotama Cồ Đàm, nếu như tôi tặng cho người †a tà 
người ta không nhận thì tôi lấu uề. 


- Ông tặng tôi những tiếng chửi rủa ñó, Như Lai không nhận, 
Như Lai trả lại ông. 


Minh không nhận giống như mình không nghe, người tu 
hành chúng ta nhiều lúc giống như bị điếc, hay giống như 
người không thấy đường. 


“Muốn được yên tu phải biết ngu 

Dù cho có mắt cũng như trù 

Có tai như điế thường câm lặng 

Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.” 

Có lúc quý vị phải thôi kệ là vậy đó, mặc kệ nó, giống như 
tôi không có nghe gì hết. 

“Ai nói gì thì trình chả nghe 

Nghe chỉ phiển não thêm nhiều 

Buổù chỉ ba bốn bữa 

Cho tâm tư héo sẩ. ” 


Cầng nghe nhiều càng phiển não, càng phiển não càng truốn 
nghe nhiều. Bệnh của mình là nghe nhiều. Chuyện của chùa 


129 


này, chùa kia, không có liên quan tới mình, chuyện không 
phải của mình, mình cứ muốn nghe, càng nghe càng phiền 
não, càng nghe càng khó chịu, mà lại càng muốn nghe. Bây 
giờ người tu phải 0ackeno - tặc kệ nó, ông tu ông đắc, bà tu 
bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Người ta không tu tại 
sao mình lại khó chịu. 


Quý vị tu không nổi, thì người ta cũng không tu nổi. Đừng 
có đưa mấy ông thầy lên làm thánh, người ta còn phàm, đừng 
có tưởng tượng người ta là thánh. Quý vị mà cạo đầu thì cũng 
là ông thầy, bà thầy, đừng nghỉ là thầy tức là thánh rồi. Trong 
tăng già có phàm tăng, thánh tăng, chưa nói có ác tăng nữa. 
Gặp Phật thì tu, gặp quỷ càng tu hơn nữa. 


Nếu gặp quỷ mà khó chịu với nó, hay tìm cách giết nó thì 
mình chưa kịp giết, nó đã giết mình rồi, vì nó là quỷ. Ở trong 
nhà quý vị mà gặp dạng chúa quỷ thì quý vị im lặng, không 
có nói. Gặp ông chồng là ngạ quỷ mới sanh lên làm chồng 
mình thì Mô Phật, dạ con uô duyên sặp ông chồng là neạ quủ mới 
sanh. Con không có duyên, con 0ô duyên quá, con gặp bà uợ A tu 
la mới lên. Bà vợ A tu la nhiều chuyện lắm, hết chuyện này tới 
chuyện kia, từ đầu xóm đến cuối xóm, bà đi chia rẽ người 
này, chia rẽ người kia, đó là dạng của A tu la. Cho nên, trong 
kinh nói có khi chồng là chư Thiên vợ là A tu la, có khi vợ là 
chư Thiên chồng là ngạ quỷ. Vừa dọn cơm lên, bà vợ mới ăn 
có một chén, chồng làm bốn chén rồi, vì ông chồng là ngạ 
quỷ mới sanh, ông đói, nên thấy cơm là ông ăn cho nhanh, 
cho lẹ, vì ông sợ hết. Na là đói, quỷ là người chết rồi, nợ quỷ 
là người chết rồi mà đói khổ. 

Kiếp trước là ngạ quỷ, kiếp này sanh lên làm người cái 
gien di truyền ngạ quỷ vẫn còn. Nếu quý vị sanh ra mười 
đứa con, đứa nào nó ham ăn quá, Mô Phật! Tội nshiệp nsạ quỷ 
mới sinh! Thông cảm cho nó. Nó mượn cái bào thai của mình, 


130 


nó mượn cái bụng của mình để ra đời, chứ nó không phải con 
của mình. Đức Phật Ngài dạy: 


Puttaã tnatthi dhanan~matthi, 
li balo oihafiiati, 

Attã hi attano natthi, 

Kuto puttä kuto dhanan. 
Cơn tôi, tài sản tôi 

Nghĩ quấy người ngu khổ 

Thân ta còn không có 

Cön đâu, tài sản đâu ? 


Con không phải của mình, chồng không phải của mình, 
vợ không phải của mình, sư phụ không phải của mình, đệ tử 
không phải của mình. Khi người nào tu được điều đó thì quý 
vị sẽ thấy hạnh phúc, an lạc. 

"Thôi kệ, buổn chỉ những tiếng đời". Tiếng đời ở đây là sắc 
âm thanh, mà trong kinh Đức Phật nói marupatIu ariccä - 
danh sắc là 0ô thường. Danh là vô thường, sắc là vô thường, 
hay năm uẩn là vô thường. Sắc uẩn là vô thường; thọ uẩn là 
vô thường; tưởng uẩn là vô thường; hành uẩn là vô thường; 
thức uẩn là vô thường. Nếu vị nào học giáo lý thì vị đó hiểu. 
Hoặc là, sắc uẩn là đau khổ; thọ uẩn là đau khổ; tưởng uẩn 
là đau khổ; hành uẩấn là đau khổ; thức uẩn là đau khổ. Hoặc 
là, sắc uẩn là vô ngã; thọ uẩn là vô ngã; tưởng uẩn là vô ngã; 
hành uẩn là vô ngã; thức uẩn là vô ngã. 

Như vậy, cuộc đời là vô thường, cuộc đời là đau khổ, cuộc 
đời là vô ngã thì mình buồn nó làm chi, mình đau khổ làm 
gì. Cuộc đời di chuyển tới đâu thì cái vô thường, khổ, vô ngã 
nó theo tới đó. 


“Thân như điện ảnh hữu hoàn 0ô, 
Vận tộc xuân 0ïnh, thu hựu khô. 


151 


Nhậm uận thịnh suụ uô bố uú, 
Thịnh suụ như lộ thảo đầu phô. “ 


Dịch nghĩa: 


“Thân như bóng chớp chiêu tà 

Xuân sang tươi tốt thu qua rụng rời 

Sá chỉ hưng thạnh cuộc đời 

Cuộc đời như siọt sương rơi đầu cành.“ 


Cuộc đời là ai? Đó là chồng của mình, là vợ của mình, là 
con của mình, là chùa chiền của mình, là sư phụ của mình, là 
đệ tử của mình, tất cả những cái đó được gọi là cuộc đời. 


Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời này, thì nắm lấy luôn cái 
đau khổ của nó. Cho nên người có trí tuệ nắm như thế nào? 
Nắm làm sao? Nếu biết đây là cục than đỏ, quý vị nắm như 
thế nào? Hai đứa bé, một đứa bé biết đó là cục than đỏ, một 
đứa không biết đó là cục than đỏ, thì đứa nào bỏng nhiều 
hơn? Chắc chắn là đứa không biết, vì nó tưởng đồ chơi, tưởng 
đồ quý, nên nó nắm chặt. Nếu biết cuộc đời là cục than đỏ 
thì quý vị phải thả nó ra, thả bằng cái tâm chứ không thả 
bằng cái tay. Có thể cái tay quý vị chưa thả, nhưng cái tâm 
quý vị phải thả thì quý vị mới hạnh phúc được. Hạnh phúc 
và đau khổ nằm trong cái tâm chứ không phải ở cái tay. Hạnh 
phúc và đau khổ là trạng thái tâm lý nên phải tu mackeno là 
vậy đó. 

Ngài Thiển sư Ajahn Chah dạy một câu nổi tiếng là: 

“Từ bỏ ít, bình am ít, 

Từ bỏ nhiều, bình an nhiêu, 

Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. “ 

Câu này là câu gối đầu giường của thầy. Mỗi lần gặp 
chuyện gì mà thầy không vừa ý, thầy đều đọc câu này, tu 
theo câu này. Từ bỏ là khoẻ vì cuộc đời là cục than đỏ, cuộc 


132 


đời là lò lửa đang cháy, cuộc đời là bó rơm đang: phừng phực 
cháy. Người mà dính mắc cuộc đời này cũng giống như nắm 
lấy bó rơm đang cháy, nắm cục than đỏ đang cháy, nắm cục 
sắt đang cháy. Người có trí tuệ sẽ buông từ từ, buông liền thi 
không buông nổi, nên sẽ buông từ từ, buông bỏ trong tâm. 


Quý vị áp dụng pháp môn ?zkeno này quý vị sẽ được 
hạnh phúc. Đặc biệt là trước giờ phút lâm chung, vì từ bỏ rồi 
còn gì đâu mà dính mắc. Trước khi nhắm mắt, người ta có 
chồng người ta mới nhớ chồng, mình không có chồng, lấy 
đâu ra chồng mà nhớ. Người ta có tiền, có tài sản, người ta 
mới nhớ, mình không có tiền, không có tài sản, chỉ có bàn tay 
trắng lấy gì đâu mà nhớ. Chúng ta đến đây bằng hai bàn tay 
trắng, và chúng ta cũng ra đi bằng hai bàn tay trắng, như vậy 
là công bằng. 


“Ra đời hai tau trắng 

Lìa đời trắng hai tau 

Sao tmãi nhặt cho đầu 

Túi đời như trâu ba. 

Có ông chồng rất thương vợ, hai vợ chồng là Phật tử đã 
quy y với một ông sư phụ. Người chồng bị bệnh chết, mặc 
dù chết nhưng vẫn nhớ và thương người vợ, nên chết sanh 
làm con sâu trong mũi bà vợ. Mũi bà vợ mỗi ngày lại đỏ và 
sưng lên. Một hôm ông sư phụ đi hóa duyên ở nơi khác về, 
ngang qua nhà hai vợ chồng đệ tử này ông ghé thăm. Người 
đệ tử vợ chạy ra, mừng “tha sự phụ, mời sư phụ 0ào nhà”. Ông 
sư phụ hỏi “chổng cơn đâu rồi?” Người vợ vừa nói, vừa khóc, 
rồi nhảy mũi và con sâu rớt ra. Người vợ thấy con sâu nhỏ 
xíu rớt ra định lấy chân đạp con sâu cho nó chết, thì sư phụ 
nói “Cơn đừng có đạp nó, nó là chồng của cơn đó, nó thương con 
quá niên nó không tái sanh làm người, làm trời ñược, tà nó tái 
sanh làm súc sanh để được ở gần cơn; nên con đừng có đạp nó, để 
cho nó chết theo quụ luật tự nhiên của nó, nếu con đạp nó chết con 


1335 


sẽ rang nghiệp, uà nó sẽ bj au đớn khi chết, còn cái chết tự nhiên 
thì không sao. “ 


Cho nên, quý vị phải ráng tu, nếu không thì làm sâu trong 
mũi thôi. 

“Thôi kệ, buồn chỉ những tiếng đời ". Thôi kệ, bỏ đi, ai nói gì 
kệ họ, thậm chí bịt lỗ tai lại. Mình có bệnh là mở lỗ tai lớn ra 
nghe, còn người tu thì bịt lỗ tai lại. Quý vị có thấy người ta 
làm mấy con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng không? Bịt miệng 
là đừng có nói. Càne nói nhiều càng phiên não, càng phiển não 
càng uốn nói nrhiềà. 

“Bệnh tòng khẩu nhập, hoạ tòng khẩu xuất 

Bệnh từ triệng tà uào, hoạ từ triệng tà ra. 

Có những lúc phải im lặng, m lặng là uàng. Trong nhà của 
mình có những người nói lớn tiếng, nên mình phải im lặng, 
im lặng và nghĩ thầm trong bụng: "Tội nghiệp quỷ sứ mới 
sanh1”. 


Có người từ chư Thiên mới xuống, cưới một người vợ, 
người vợ đó từ địa ngục mới lên, cho nên trong kinh nói 
chồng như tiên nam mà vợ giống như quỷ sứ. Cũng có khi 
vợ là tiên nữ mà chồng là quỷ sứ. Tại vì cái duyên của họ 
trong nhiều đời, nhiều kiếp, họ thương nhau, thể nguyền với 
nhau, nên họ gặp nhau và chấp nhận cuộc sống đau khổ đó. 


Có nhiều người thắc mắc hỏi thầy, tại sao những người 
như vậy họ lại không bứt ra được? Tại vì lời nguyền trong 
tiền kiếp của họ. Họ là vợ chồng trong tiền kiếp, hoặc có thể 
do họ thương nhau nhưng họ không đến được với nhau nên 
họ nguyện kiếp sau gặp lại thành vợ chồng của nhau; nhưng 
một người làm việc lành được sanh làm chư Thiên, một người 
làm việc ác phải đọa xuống địa ngục. Rồi người ở cõi chư 
Thiên hết tuổi thọ sanh xuống làm người; người đọa điạ ngục 


134 


hết kiếp quả báo địa ngục, được sanh lại làm người, hai người 
này gặp nhau vì lời nguyện trước đó, còn lời nguyện chính 
giữa thì không có, vì đường ai nấy đi rồi. Gặp lại trong tỉnh 
huống là một người tính tình giống như tiên, ăn nói dịu dàng 
dễ nghe, đi đứng từ tốn; còn một người từ ngạ quỷ mới lên, 
từ địa ngục mới tới, tính tình nóng nảy, sân hận khó chịu. 
Trong trường hợp này người tu phải ứng xử thế nào để diệt 
tắt được sự oan trái này? Đức Phật dạy 


“Hận thù diệt hận thù, 

Đời nàu không thể có 

Từ bi diệt hận thù, 

Là định luật thiên thu. “ 

Nghĩa là người chồng hoặc người vợ này phải nhẫn nại 
với người người vợ hoặc người chồng kia, phải nhịn nhục, 
phải từ bị, phải thương họ, tội nghiệp họ. Quý vị nghe sư nói 
"tội nghiệp, địa ngục tới lên " là thương họ đó. Phải dùng tình 
thương thực sự của mình mới cảm hoá họ được; nếu không 
mình sẽ đau khổ và họ cũng đau khổ. 


“Nghe khen càng thích, chê càng khổ”. Nghe khen thì mình 
thích, chê thì mình khổ. Nhưng tiếng khen này và tiếng chê 
này là âm thanh bên ngoài, là yếu tố bên ngoài, còn cái thích 
và cái đau khổ này thì nó nằm bên trong, là yếu tố bên trong. 
Như vậy mình bị cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào yếu tố 
bên trong. Trong khi tu là tu cái tâm, mà lại bị ảnh hưởng bởi 
cái điều kiện khách quan bên ngoài, cái môi trường xung 
quanh làm cho đau khổ thì mình dại lắm. 

"Nghe khen càng thích, chê càng khổ”. Tiếng khen, tiếng chê 
là vô thường, thay đổi, nó như bong bóng, như giọt sương 
trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là tan biến đi, thậm chí không cần 
nắng, nó vừa phát ra là mất rồi. 


135 


Ví dụ quý vị lên chùa, quý vị thấy mấy ông sư ở đây tu 
hành không đàng hoàng, quý vị để trong tâm, về nhà cả năm 
trời không xả được thì mình đau khổ hay mấy ông sư ấy đau 
khổ? Người nào tu người đó đắc, người nào không tu người 
đó đoạ, nếu họ không tu thì họ phải đoạ, họ phải đọa thì 
mình tội nghiệp họ chứ sao lại ghét họ. Bởi vì họ tu không 
nổi chứ không phải họ không muốn tu. Cũng giống như quý 
vị, nếu thầy kêu quý vị mặc áo cà sa rồi thầy cạo đầu chắc ai 
cũng chạy làng hết, tu là khó. Sanh làm người là khớ, được làm 
người sống lâu là khó, được nhe pháp là khó, được sặp Phật ra đời 
là khó. Mình suy nghĩ như vậy mình mới thông cảm được. Ai 
cũng muốn tu, tất cả những người đang ngồi đây đều muốn 
tu, nhưng tu không nổi. Những người thầy kia, những người 
sư cô kia, những phàm tăng kia, những ác tăng kia, họ tu 
cũng không nổi, vậy thôi. 

Thời kỳ mạt pháp, không có người tu, có ít người họ nhớ 
đời sống tu hành họ chỉ lấy vải vàng quấn lên cổ, nếu người 
nào mà có tâm muốn cúng dường đến tăng già, thấy những 
người đó và nghi đến tăng già mà cúng dường thì cũng có 
được phước báu vô lượng. Bây giờ mấy người bán nhang, 
mấy người đi xin ăn mà họ vẫn còn hình thức tu hành, nếu 
gặp trường hợp này mình nghi là họ còn nghĩ đến Phật Pháp. 
Chuyện họ lợi dụng hay gì đó là chuyện của họ, còn chuyện 
của mình là chuyện của mình, đừng lấy chuyện của họ làm 
hại cái tâm từ, bi, hỷ, xả, của mình. Có nhiều người khó chịu 
lắm, đay nghiến lắm, thấy người khác tu không được mà 
mình ngủ không được. Thật sự theo thầy hiểu những người 
đó họ cũng muốn tu, nhưng họ tu không nổi thôi; hoặc là họ 
đang tu thì cái nghiệp chướng tới, nó tấn công họ, nửa đường 
gãy gánh, mình tội nghiệp họ, thương xót họ không hết, ghét 
làm chi. 


136 


Quý vị thấy Đức Phật có ghét ai không? Kể cả cái người 
chửi mắng Đức Phật, hại Đức Phật, Đức Phật có ghét không? 
Người ta vu oan giá hoạ cho Ngài là Ngài quan hệ tình cảm, 
có mang thai với nàng Cinca, biết bao nhiêu người chửi rủa 
Đức Phật, nói tu hành gì kỳ vậy? Rồi có người xúi voi giết 
Đức Phật, có người lăn đá cho Đức Phật chảy máu, nhưng 
Đức Phật có ghét mấy người đó không? Không! Minh là đệ 
tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ là mình ghét họ dữ lắm. 


Minh phải theo Phật mới được, phải cùng một tần số rung 
động như Đức Phật thì mình mới là Phật tử, còn nếu mình 
đem cái tham, sân, si, của mình ra để ứng xử với cuộc đời này 
thì mình không phải là Phật tử mà là ma tử. Ma tử là con của 
ma, tham là ma, sân là ma, si là ma; tham, sân, si, là ma, gọi 
là phiển não ma uương. Kilesa mara gọi là phiển não ra; cho 
nên phải nhìn cái tâm của mình. 

Ngài Thiền sư Ajahn Chah dạy “Nếu có người sâu cho mình 
phiển não, đừng nhìn người sâu cho tình phiển não mà phải nhìn 
cái tâm phiển não của tình ”. 

“Nếu có người gâu cho trình phiển não”. Một người có tu 
hành đàng hoàng còn gây cho mình phiền não, tôi muốn 
Phật giáo lúc nào cũng thanh tịnh giống như là nước suối 
Lavie mới được, chứ không được đục; mà tôi thấy mấy hiện 
tượng này, tôi thấy Phật giáo đục quá đi, không có trong trẻo 
gì hết, làm tôi khó chịu, tôi bực bội. 

Trong thiển định, các thiển sư dạy là: “Nế/ nhìn những 
người đó thì tâm mình càng nhơ đục, nếu nhìn cái tâm phiển não 
của mình thì tình sẽ thanh tịnh”. Người ta không thanh tịnh 
mà mình nhìn họ bằng cái tâm phiển não thì mình cũng 
không thanh tịnh. Người ta tham, sân, si, và mình nhìn họ 
bực bội, khó chịu thì mình cũng tham, sân, si; mình với họ là 
bà con, mà bà con phải thương nhau chứ sao ghét nhau được, 


137 


một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Mình với họ là bà con, 
cùng dòng họ tham, dòng họ sân, dòng họ si, dòng họ bất 
thiện; nên phải tu cái pháp môn mặc kệ nó. 

“Một người làm tốt cả bộ được nhờ 

Một người làm xấu cả bộ trang nhơ. “ 


Nghĩa là mình tu được, mình an lạc được, mình thanh tịnh 
được, thì mình mới cứu người khác được. Nếu quý vị sân, si, 
phiền não, làm sao quý vị cứu người ta được. Mình muốn 
cứu người khác, thì mình phải thanh tịnh, mình phải từ bị, 
mình phải hỉ xả, mình phải tha thứ, thì mình mới cứu người 
ta được. Người ta tham lam mà mình cũng sân si, phiền não 
thi làm sao mà mình cứu người ta được. 


“Nghe khen càng thích, chê càng khổ 
Thế sự muôn trùng, uẫn cứ trôi.” 


Thế sự này vẫn cứ trôi thôi, đó là quy luật, sanh, lão, bệnh, 
tử, tham, sân, sỉ, uô tham, 0ô sân, oô si. Mỗi người đến trong 
cuộc đời này đều mang theo cái nghiệp chướng, mang theo 
cái nhân quả, mang theo cái nghiệp báo, mang theo cái phiền 
não. Ở trong nhà của mình có mười người thì mười cái 
nghiệp chướng, mười cái phiền não, mười cái nhân quả. Ở 
trong chùa có một trăm người, thì một trăm cái nghiệp 
chướng, một trăm cái phiền não, một trăm cái nhân quả. 
Nhìn chúng sanh bằng cái cặp mắt nhân quả, nghiệp báo, 
luân hồi tái sanh, thì mình sẽ tha thứ được, sẽ bỏ qua được. 
Mặc kệ nó là tha thứ cho nó chứ không phải bỏ mặc, vô trách 
nhiệm với nó. 

Trong Thanh Tịnh đạo - Visuddhimagea có dạy rằng: 


“Tâm sân buộc tội chúng sinh. 
Trí tuệ buộc tội nhân quả, nghiệp báo, luân hổi tái sinh.” 


138 


Quý vị hiểu câu này không? “Tâm sân buộc tội chúng sinh” 
là buộc tội người này, người kia, bằng cái tâm sân hận, khó 
chịu của mình. Nhưng nhìn cái nhân quả, nhìn cái nghiệp 
báo, thì trí tuệ xuất hiện, trí tuệ xuất hiện để nhìn các pháp 
như lời của người xưa "Y pháp bất ụ nhân”. 


^ 


“Y pháp bất nhân” là dựa theo Pháp không dựa theo 
người. Dựa theo người chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ. 
Dựa theo Pháp chúng ta sẽ hạnh phúc an lạc. 


Nếu nhìn người đó bằng cái nhìn nhân quả, tại sao họ 
tham ăn vậy? Tại luân hồi! Kiếp trước họ là ngạ quỷ, mới 
sanh làm người, nên bây giờ họ ham ăn. Không phải họ 
muốn tham ăn, mà nghiệp của họ, cái luân hồi nó quyết định 
họ phải tham ăn, cho nên mình thông cảm, tha thứ. Khi mình 
nhìn cái chiều dài luân hồi sanh tử, thì mình mới tha thứ 
được, còn nếu chỉ nhìn họ là họ, mình không tha thứ được. 


Trên bàn ăn có mười người đi ăn đám cưới, nếu ăn buffet 
thì đỡ, hoặc ăn theo khẩu phần cũng đỡ, nhưng ngồi ăn 
chung một bàn là nhiều chuyện rắc rối. Mình thì mệnh phụ 
phu nhân thuộc dạng người học cao hiểu rộng, có trình độ, 
có văn hoá, đi đứng từ tốn, ăn cũng gắp từng miếng, gặp cái 
ông ngồi kế bên, mình mới có một miếng mà ông đã làm 
mười miếng rồi, mình tính ăn từ từ mà ông này ăn nhanh quá 
cho nên mình cũng bị ảnh hưởng. Khi nhìn ông này làm như 
vậy mình thấy khó chịu, nhưng mà nhìn cái tiền kiếp của ông 
đó một chút xíu, thì mình sẽ thấy dễ chịu liền. “Chà, ông nội 
nàu kiếp trước là neạ quủ mới lên, đói ha sao trà ăn dữ quá!”, 
nghĩ vậy mình sẽ tha thứ liền, thôi tôi xin nhường phần ăn của 
tôi cho ông, tôi áp dụng theo cách của người Nhật, ăn ít sống dai, 
ăn nhiều thì chết sớm. Người Nhật họ dạy ăn ít nhai nhiều thì 
sống lâu, ăn nhiều nhai ít thì chết sớm. Cho nên, tội nghiệp ông 
này ông ăn nhiều nhai ít thì ông chết sớm, còn mình ăn ít nhai 
nhiều thì sống lâu. 


139 


Minh chỉ cần gọi là /oniso mmanasikãra tức là khéo tác Ú, 
khéo suụ rishï thì mình tha thứ được, và mình chấp nhận cái 
ăn ít này, thực sự mà nói mình không ăn ít cũng không được 
vì ông ấy ăn gần hết rồi. 

Người Nhật có câu: 

“Ăn đường ít, ăn quả nhiêu 

Án mặn ít, ăn chua nhiều 

Mặc ít, tắm nhiều 

Lo ít, ngủ nhiều 

Giận ít, cười nhiều. ” 

"Giận ít, cười nhiều ". Giã gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi 
giã gạo, Cười thì không có giận mà giận thì không có cười, 
đơn giản vậy thôi. Cho nên thầy để nghị quý vị mỗi ngày nhớ 
cười tối thiểu mười lần, nhưng mười hai giờ đêm đứng cười 
có một mình là không được, cái đó là kẻ bị điên rồi. 

Có hai ông bà, bà vợ mới phát hiện ra ông chồng có đứa 
con rơi mười tuổi mà mười năm qua bà không biết. Bà lên 
chùa khóc lóc, kể lể với thây. 

Hỏi: Sao? 

Nói: Con khổ quá thầu ơi. 

Hỏi: S0 trữa ? 

Nói: Cơn mới phát hiện ra chồng con có đứa con riêng đã trười 
tuổi rồi. 

Bây giờ tối nào bà cũng cười lúc mười hai giờ đêm, bà điên 
rồi. 


“Yêu thương quá có khi thành ñau đớn 
Bởi tình đời như nắng sớm sương tan 
Trong hội ngộ đã ôm sâu chia biệt 

No người dưng, sao lệ đổ hai hàng 7” 


140 


Ông đó là người dưng, sao khóc chỉ cho nhiều? Bà đó là 
người dưng, khóc bả chỉ cho nhiều? Khóc cho Phật Pháp 
không chịu khóc, lại đi khóc cho người dưng. 


Quý vị nghe Phật Pháp, quý vị hiểu, quý vị xúc động, quý 
vị khóc, nước mắt đó là nước mắt Phật Pháp, nước mắt 
chuyển hoá. Còn nước mắt khóc vì chồng, vì vợ, vì con, vì tài 
sản, vì sự nghiệp, thì nước mắt đó là nước mắt luân hồi. Cho 
nên, nếu quý vị có khóc thì hãy khóc vì sự xúc động khi gặp 
chánh Pháp. 


“Nghe khen càng thích, chê càng khổ 
Thế sự muôn trùng, uẫn cứ trôi 
Thôi kệ, sầu chỉ chuyện được thua.” 


Chuuện được thua là chuyện bên ngoài, được hay là mất, là 
chuyện bên ngoài, thôi kệ nó, mrặc kệ nó, được cũng tốt mà mất 
cũng không sao. 


“Được thua rồi cũng hư uô 

Dưới ba tấc đất nấm mồ ai hơn 
Vàng son đổ oán gâu hờn 

Phế hưng bao lớp sóng cổn bể dâu.” 


"Được thua rồi cũng hư 0ô. Dưới ba tấc đất nấm mồ ai hơn ; 
cho nên "thôi kệ sẩu chỉ chuyện được thua”, chuyện được, 
chuyện thua, không phải là do mình muốn mà là nghiệp báo 
nhân quả nó muốn. Nó muốn cái này được, cái này thua, đó 
là nghiệp báo nhân quả. Bây giờ mình đau khổ. Minh là ai 
mà dám thay đổi nghiệp báo nhân quả? Quý vị nên nhớ câu 
nói này: “ninh là ai mmà dám thau đổi nghiệp báo nhân quả”, 
trong khi Đức Phật không có quyền thay đổi nghiệp báo 
nhân quả. 

Đức Phật là toàn chi, Ngài biết tất cả, toàn là hoàn toừn - 
sabbannữ, toàn chi là biết hoàn toàn, nhưng Ngài không thay 


141 


đổi được. "Phước ai nấu hưởng, tội ai nấu mang, nshiệp ai nấu 
chịu". Truyện Kiểu - Nguyễn Du có nói: 


“Đã mane lấu nshiệp uào thân 

Cũng đừng trách lẫn trời sẩn trời xa 

Thiện căn ở tại lòng ta 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 

Quý vị ngồi đây một trăm người thì quý vị cũng mang vào 
giảng đường này một trăm cái nghiệp báo nhân quả. Mỗi 
người chúng ta đều mang một cái nghiệp, chúng ta cưới một 
người chồng, là cưới thêm một cái nghiệp nữa, cưới một 
người vợ là cưới thêm một cái nghiệp nữa, sanh mười người 
con là sanh thêm mười cái nghiệp nữa. Cho nên “tt bỏ ít bình 
an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn 
toàn.” 


Trên chùa của thầy chỉ có năm chục cái cốc vừa đủ cho 
năm chục đệ tử đến xin tu. Có hai chục người lên xin thầy rời 
khỏi chùa, thầy tiễn hai chục người này đi rồi rước hai chục 
người mới về, và thầy có thêm hai chục đệ tử nữa. Năm chục 
đệ tử cũ, trong đó hai chục đi rồi, cộng thêm hai chục mới thì 
thầy có bảy chục đệ tử. Trong vòng sanh tử luân hồi, bảy 
chục đệ tử này sẽ theo hộ trì thầy, vì thầy giúp đỡ cho họ, 
nhân nào thì quả đấy. 

“Ai ơi cố sắng làm lành 

Kiếp nàu chưa được để dành kiếp sau.” 

Đời sau thầy sanh ra, thầy nói một tiếng có bảy chục người 
ủng hộ thầy, nếu thầy không gieo duyên với họ thì làm sao 
họ ủng hộ thầy? 


Có một làng chài đánh cá có một ngàn người, một ngàn 
người này làm đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài Xá Lợi 
Phất thuyết pháp thì một ngàn người này im lặng tuyệt đối, 


142 


không ai nói chuyện riêng. Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy thì 
hoan hỉ quá, Ngài mới bạch Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, thỉnh 
Thế Tôn quang lâm đạo tràng nàu để thuyết pháp cho họ nghe". 
Nhưng khi Đức Phật quang lâm đạo tràng một ngàn người 
này để thuyết pháp, thì một ngàn người này nói chuyện 
không nghe. Ngài Xá Lợi Phất thấy làm lạ, mới hỏi Đức Phật, 
Đức Phật trả lời: “Trong tiển kiếp ông là người đã cứu tmột ngàn 
cơn kiến không bị chết dưới dòng sông. Khi một ổ kiến có một ngàn 
cơn bị rớt xuống dòng sông, ông lấu một câu khô ông đưa ra, ông 
cẩu neuện cho một sàn con kiến nó bò theo câu khô đó uô trong 
bờ. Một ngàn cơn kiến nàu được sanh làm mmột ngàn người trong 
làng nàu, ơì nó đi theo nhóm mmà. Trong tiền kiếp ông có gieo 
duyên, kiếp nàu ông đến, thì một ngàn người nàu xin làm đệ tử 
của ông, uà một ngàn người nàu ông nói gì cũng nghe 0ì ơn cứu tử. 
Cờn Như Lai không có duyên uới một ngàn người nàu, nên Như 
Lai nói người ta không nhe. 


Trường hợp khác nữa về cái duyên nghiệp chúng sanh. 
Đức Phật thuyết pháp có năm người: một người lăn ra ngủ, 
một người cào đất chơi, một người nhìn bầu trời, một người 
rung cây và một người chú tâm nghe Pháp. Ngài A Nan Đa 
thấy vậy thắc mắc hỏi Đức Phật, Đức Phật trả lời: Người lăn 
ra ngủ do năm trăm kiếp trước làm rắn, bây giờ mới sanh làm 
người, mà rắn thì thường nó khoanh bụng ngủ, kiếp này sanh 
lên làm người, muốn thức nghe Pháp mà thức không nổi, 
muốn tu mà không tu nổi. Tội nghiệp rắn mới sinh! 


Quý vị cưới một ông chồng, mà ông chồng ngủ l¡ bì, nhìn 
ông thương lắm chứ, tội nghiệp rắn mới sinh! Ông chồng của 
mình tiển kiếp là rắn, kiếp này sanh lên là ngủ. Bà vợ của 
mình tiển kiếp là rắn, kiếp này sanh lên ngủ là bình thường, 
không ngủ mới là chuyện lạ. Năm trăm kiếp trước ngủ, thì 
kiếp này vẫn tiếp tục ngủ. Giống như cái quạt, tắt điện rồi nó 
vẫn quay một chút rồi mới tắt. Phải qua nhiều kiếp nữa mới 


143 


hết ngủ, giống như khi mình uống thuốc ngủ, mình ngủ cả 
đêm rồi, sáng hôm sau vẫn còn dật dờ, vẫn còn muốn ngủ 
nữa, mặc dù thuốc ngủ đã gần hết rồi; ý nghĩa như vậy đó, 
khi mình gieo duyên, tự nhiên có cái duyên. 


“Đừng trách mẹ, đừng trách cha, 
Đừng trách người ta sao tha lòng đổi dạ. ” 


Nhờ người ta thay lòng đổi dạ, mình mới có cơ hội đi tu, 
nếu họ không thay lòng đổi dạ, họ quản lý mình suốt cuộc 
đời thì làm sao mình đi tu được. Có nhiều người muốn đi tu 
mà vợ không cho, chồng không cho, làm sao đi tu được. Nhờ 
người vợ đó, người chồng đó không còn thương mình nữa thì 
mình mới đi tu được chứ. Cho nên quý vị nhớ ngày mai mua 
tặng cho những người phản bội đó một hộp bánh trung thu 
loại lớn nhất, và nói lời cảm ơn họ. 


Phật Pháp đặc biệt lắm, giống như một bàn tiệc có đủ món 
ăn, món nào cũng có, chay, mặn có đủ, nước tương, xì dầu, 
nước mắm, đều có đủ hết; rau cũng có mà thịt thà cũng có, 
đồ chiên, đồ xào, đồ luộc cũng có, ai muốn ăn món nào thì 
lấy món đó. 

Phật Pháp là món ăn, Phật Pháp phục ưu cho chúng ta, chứ 
không phải chúng ta phục 0ụ Phật Pháp, nhớ câu này! Chúng ta 
đến với Phật Pháp để chúng ta chuuển mê, khai nisộ, lụ khổ, đắc 
lạc, để chuyển cái mê lầm, cái si mê, để mở sự giác ngộ, để 
mà ly khổ là xa lia cái đau khổ và đắc lạc là được cái an lạc. 
Phật Pháp là món ăn, hôm nay chúng tôi bày món ăn ra đó, 
quý vị thích món nào thì ăn món đó. Còn không thích thì trả 
lại chúng tôi, chúng tôi đi tặng cho người khác. 

Quý vị có phước rất lớn mới gặp được Phật Pháp, mình 
xem trong Phật Pháp có cái nào hợp với mình, thì mình sử 
dụng, giống như thuốc, uống vào cho hết bệnh. Món ăn thì 
ăn vào cho bổ khoẻ, cái nào nó thích hợp với mình thì mỉnh 


144 


ăn, vậy thôi. Ai ngồi thiền được cứ ngồi, ai niệm Phật được 
cứ niệm, ai nghe Pháp cứ nghe, ai đi làm từ thiện cứ làm, ai 
bố thí cứ bố thí, ai trì giới cứ trì giới, ai cúng bông hoa cứ 
cúng bông hoa, ai làm thinh chiêm nghiệm cuộc đời vô 
thường, đau khổ, cứ chiêm nghiệm, Phật Pháp là những món 
ăn! 

“Thôi kệ, sâu chỉ chuuện được thua 

Tuổng đời thăng giáng lúc tôi, 0ua.” 


Lúc làm vua, lúc làm quan, lúc làm quân sĩ, lúc làm cận 
VỆ, V.V... 


“Ai khôn mmà chẳng dăm lần dại 
Rồi cũng phù uân, nsọn gió đùa 


!Z 


Phù vân là gì? Phù là trôi nổi, vân là mây, cuộc đời này 
giống như mây trôi, bồng bềnh, bồng bềnh, vậy thôi. Gió thổi 
là mây tan, ngọn gió vô thường, đau khổ và vô ngã này nó 
thổi chúng ta và chúng ta tan biến theo luôn. 


“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi 

Đểmột mai tôi uềlàm cát bụi. ” 

Nó thổi một cái thì mình thành cát bụi. Từ cát bụi đi lên 
rồi cuối cùng trở về cát bụi. 

“Chăn trâu uới gậu lùa trâu 

Tan sương mỗi sớm 0uào sâu siữa đồng 

Tuổi sià cái chết 0a trong 

Đưa con người đến tử oong đời đời. “ 

Cái già, cái chết sồng sộc tới tìm mình, và mình phải theo 
nó, sanh, lão, bệnh, tử. “ Bao nhiêu năm làm kiếp con người “ là 
sanh ra. “Chợt một chiêu tóc trắng như 0ôi” là già. “Lá úa trên 
cao rụng đầu “ là bệnh. “Cho trăm năm uào chết một neày “ là 
chết. Sanh, lão, bệnh, tử, lùa mình đi. Minh đang sống trong 


145 


sự tiến gần đến cái chết, đang từng bước, từng bước, đến cái 
chết, nhớ vậy đó. 


Đức Phật dạy một pháp môn nữa là niệm sự chết. Đọc 
theo thầy: Maranmmr bhaoissami - Tôi sẽ chế". Đọc lớn lên 
"Tôi sẽ chết, Tôi sẽ chết, Tôi sẽ chết", "Ông chồng phản bội tôi sẽ 
chết". 

Niệm sự chết là khoẻ liền, khi niệm 'Tới sẽ chết, tôi sẽ chết ; 
thì không sợ chết, mà nếu không sợ chết thì tôi khoẻ, ăn ngon, 
ngủ yên, tôi không sợ chết thì tôi sống lâu. Người nào sợ chết 
thì buồn, buồn mà sợ chết thì chết sớm. Cho nên mỗi ngày, 
buổi sáng sớm khi thức dậy, quý vị niệm cho thầy '?ôi sẽ chết, 
tôi sẽ chết, tôi sẽ chế". 

Cúi chết không đáng sợ, chỉ sợ là tình sợ chết. Cái chết là cái 
thực, cái sống là cái giả, cái chết nó sẽ đến gần lắm. Đúng ra 
phải niệm "Tôi sắp chết" thì đúng hơn. Tôi sẽ chếf thì còn lâu, 
tôi sắp chết thì nó tới rồi. 

Buổi tối niệm thêm ba câu nữa 'fôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ 
chết". Ai niệm sáu câu cũng được, chín câu cũng được; thầy 
bảo đảm quý vị rằng sau một thời gian chừng vài tháng, quý 
vị sẽ trẻ, đẹp ra, xinh xắn hơn, tại vì ăn được ngủ được là tiên 
mà; quý vị không sợ chết nữa, ăn được ngủ được - khoẻ, còn 
muốn chết lúc nào thì nó chết. Køzna karo - Nghiệp tận; Âu 
karo - Thọ tận. 


Kamưma karo là nehiệp tận. Kammna là nehiệp, Kamtna karo 
là nghiệp tận, là nghiệp nó tới rồi chết. 
Au karo là thọ tận, tuổi thọ hết là chết vậy thôi. 


“Hấu tập làm cầu thủ, 
Chụp quả banh cuộc đời. “ 


Giống như người cầu thủ, thủ môn, banh nó chạy tới chụp 
lại. Cái chết khi nó đến với mình, mình chụp lấy nó. Minh 


146 


chuẩn bị đón nhận quả banh chết chóc đó. Khi mình có tư thế 
chuẩn bị thì mình chết rất bình an, rất an lạc và điều chắc 
chắn là mình sẽ chết. 


“Muôn sự trên đời do nshiệp, duyên ". Chỉ có chữ Duyên trong 
Phật giáo là mình giải toả hết. Khi có chuyện gì đó nói “à cái 
duyên nó uậu, cái nghiệp nó uậu “ là xong, là chấp nhận được. 

“Hiểu ra, thanh thoát mọi ưu phiển ". Khi mình hiểu ra mình 
thanh thản dữ lắm. Người sống mà thanh thản mới là sống, 
còn sống mà đau khổ thì sống làm chi. Sống một kiếp người 
bình an là được. 


“Hiểu ra, thanh thoát mọi ưu phiển 
Trong mơ ai biết đời hư ảo.” 


Minh đang sống trong mơ mà, cho nên có biết là đời hư ảo 
đâu. 


“Trong mơ, ai biết, đời hư ảo 

Thả mồi bắt bóng tự truân chuyên 
Thôi kệ, đừng than trách thế nhân. 
Đừng nhìn lỗi họ để... bâng khuâng” 


Minh nhìn lỗi của họ thì lòng mình bâng khuâng dữ lắm. 
Trong kinh Đức Phật dạy là “không tìm lỗi người”. Mình càng 
tìm cái lỗi của người khác thì mình càng thấy khó chịu, càng 
thấy bực bội, mà lỗi của người ta thì nó bao la. Người phàm 
thì phải có lỗi, phàm phu thì phải có lỗi, người còn tham, sân, 
sỉ, thì vẫn có lỗi lầm. Giống như có lá thì phải có sâu, mình 
vạch lá tìm sâu, tìm chưa hết sâu thì mình đã chết rồi. 

Cũng vậy, mình tìm lỗi lầm của họ, không tìm thì không 
thấy, mình tìm thì phát hiện ra. Phát hiện ra mà chưa tìm hết 
lỗi của họ thì mình đã chết rồi. 


147 


Thầy hỏi quý vị, khi mình tìm lỗi lầm của người khác thì 
mình đau khổ hay người ta đau khổ? Minh đau khối Như 
vậy tìm làm chỉ? 


Cho nên fhối kệ là như vậy, mặc kệ nó là như vậy đó. Trừ 
trường hợp họ có yêu cầu 'anh ơi, chị ơi nếu tôi có gì đó sơ sót, 
lỗi lầm thì nhắc dùm tôi nhe" thì mình mới nói với người ta. 
Người ta không yêu cầu, người ta dấu muốn chết, giờ mình 
lại đi phơi ra, có ngày người ta giết mình chết. 


Có những cái mình phải im lặng ' Tiehiệp ai nấu trang, phước 
ai nấu hưởng, tội ai nấu mang" không mắc mớ gì phải đi rước 
cái hoạ vào thân. 


“Bệnh tòng khẩu nhập, hoạ tờng khẩu xuất 

Bệnh từ triệng tà uào, hoạ từ triệng tà ra“ 

Cho nên, nhiều khi nói nhiều mang hoa, "giáo ẩa thành 
oán" giải nhiều quá thành oan trái. 

“Thôi kệ, đừng than trách thếnhân 

Đừng nhìn lỗi họ để... bâng khuâng 

Nhân tình thế thái xưa a0 uậu 

Thánh thiện thì ai ở dưới trần. ” 

“Thánh thiện thì ai ở dưới trần”. Người ta thành thánh người 
ta bay đi rồi, còn ở đây làm chi nữa? Đây toàn người phàm, 
người tham, sân, si; cho nên mình bà con với nhau. Về nhà, 
tay bắt mặt mừng gặp ông chồng phản bội đó, người con trời 
đánh đó, mình là phàm với nhau nha. Phục vụ cho ai? Phục 
vụ những người phàm, phục vụ những người trần, phục vụ 
những người tội lỗi, vậy thôi. 

Hồi xưa tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với người 
em ruột, hai anh em đi ngang qua một cái hố trong rừng, thấy 
dưới hố có một con cọp mẹ và một bầy cọp con bị sụp hố sâu, 
đang đói và sắp chết. Ngài tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu 


1486 


Ni thấy như vậy mới phát nguyện bố thí Ba la mật - pãramitä, 
đây là Ba la mật bậc thượng. 


(Bố thí Ba la mật có ba loại là bậc hạ, bậc trung và bậc 
thượng. Bố thí bậc hạ là bố thí cơm nước, y phục, bánh trái, 
tiền bạc, nhà cửa, đất đai. Bố thí bậc trung là bố thí tay, chân, 
tim, gan, phèo phổi, máu. Bố thí bậc thượng là bố thí sanh 
mạng.) 


Người muốn thành Phật thì phải tu gọi là thập độ theo kinh 
điển nguyên thuỷ. 


Ti thập độ là bố thí Ba la mật, trì giới Ba la mật, xuất gia Ba 
la mật, tinh tấn Ba la mật, nhẫn nại Ba la mật, trí tuệ Ba la mật, 
chân thật Ba la mật, quuết định Ba la mật, xả Ba la mật. 


Như vậy, muốn thành Phật phải bố thí bậc thượng. 


Tiền thân Đức Phật Thích Ca nhảy xuống cho cọp ăn. 
Người em đi theo thấy vậy cũng nhảy xuống luôn cho cọp 
ăn, nguyện thành Phật do sự bố thí Ba la mật này "Tôi xin 
phát nguyện đời sau tôi thành Phật chánh đẳng chánh siác". 
Trước khi Ngài nhảy Ngài nguyện vậy đó. Trong kinh ghi lại 
câu truyện đó, ông anh sau này thành Phật Thích Ca Mâu Ni, 
ông em là Phật Di Lặc. Sau thời đức Phật Thích Ca là Đức 
Phật Di Lặc. Muốn thành Phật thì phải bố thí Ba la mật, mà 
cọp có gì xứng đáng mà phải bố thí? Cọp mà còn bố thí 
huống chỉ người tội lỗi, người tội lỗi cũng đáng để cho mình 
bố thí lắm chứ. 

Cho nên, thưa quý vị "thánh thiện thì ai ở dưới trần", nếu 
người ta thành thánh rồi thì người ta không ở đây đâu, mà 
người ta cũng không muốn mình phục vụ cho họ đâu. Chỉ 
những người đang đói khổ, những người tội lỗi họ mới cần 
sự phục vụ của mình. Bữa nay quý vị suy nghĩ ngược lại chút 
xíu, hồi giờ quý vị suy nghỉ xuôi chiều, bây giờ thầy hướng 


149 


dẫn quý vị suy nghĩ ngược lại. Mà, điều ngược lại này nó 
nhan nhản trước mặt chúng ta trong cuộc đời này, còn cái 
điều xuôi này tìm khó lắm, tìm không ra. Minh tu thì phải 
làm việc đó, mình phải hành pháp Ba la mật đó, pãrami đó, 
thì mới thành Phật được. 

“Thôi kệ, chỉ rổi cũng sẽ qua 

Giận, hờn, ân, oán, nặng riêng ta. 

Nếu mình giận hờn trách móc thì nặng nề lắm. Thầy xin 
báo tin buồn cho quý vị, người nào nóng nảy, sân hận, thì 
kiếp sau xấu dữ lắm. Người nào vui vẻ, hoan hỉ, thì kiếp sau 
đẹp lắm. Quý vị muốn đẹp hay muốn xấu? Trong kinh Đức 
Phật dạy: 


“Người tướng tạo xinh đẹp 
Do không hận không sân 
Người tướng tạo xấu xí 

Là do nhiều phẫn nộ.” 


Anh phẫn nộ ai tôi không biết, nhưng anh phẫn nộ là anh 
xấu rồi, còn chuyện đối tượng anh phẫn nộ là đáng phẫn nộ 
hay không đáng phẫn nộ, chuyện đó tôi không cần biết tới, 
tôi chỉ đọc cái tâm của anh thôi. 

Trong cái tâm của mỗi người đều có cái nghiệp, giống như 
trên bàn thờ có cái lư hương. Nếu anh phẫn nộ thì đó là 
nghiệp đen, nghiệp sân hận. Anh mát mẻ, anh hỷ xả, anh từ 
bi, đó là nghiệp trắng. Tôi chỉ nhìn cái tâm anh thôi, tôi không 
nhìn tại sao anh phẫn nộ. Toà án nhân quả nó không nhìn cái 
đối tượng phẫn nộ, mà nhìn cái tâm phẫn nộ để quyết định 
rằng cái tâm phẫn nộ thì xấu xí, vậy thôi. 


Cho nên, quý vị nào muốn đẹp thì từ nay về sau nhớ chỉ 
cười, lúc nào cũng hoan hỉ, tha thứ. Đọc theo thầy câu này: 
"Tha thứ thì thư thái, thong thả, thanh thản, thánh thơi, thanh tao, 


150 


thánh thiện, thăng thiên". Mình tha thứ thì nhiều tính từ nó đi 
theo vậy đó. Tha thứ thì tình thự thái, còn không tha thứ thì 
mình đau khổ. Quý vị muốn thư thái thì phải tha thứ. 

Bốn câu cuối cùng: 

“Thôi kệ, chỉ rổi cũng sẽ qua 

Giận, hờn, ân, oán, nặng riêng ta 

Cỡ cặp kính tmmàu cho bớt khổ 

Mắt nhặm trông đời uạn đốm hoa.” 


Minh đeo cặp kính màu vào thấy nó toàn màu đen, toàn 
màu xanh, toàn màu hồng, gỡ cặp kính màu ra mình thấy 
bản chất sự thật cuộc đời này. 


Bản chất cuộc đời là vô thường, đau khổ và vô ngã. Bản 
chất cuộc đời này là thay đổi, là sanh diệt. Hoa nở rổi tàn, 
trăng tròn rồi khuuết, bèo hợp rồi tan, người gần lụ biệt. Bản chất 
cuộc đời là sanh, lão, bệnh, tử. Bạn đưa tay nắm lấy cái sanh, 
là bạn nắm lấy luôn cái già, cái đau và cái chết. Bạn đưa tay 
nắm lấy cái tình cảm là bạn nắm luôn cái sự phản bội của tình 
cảm đó. Cái sanh của tình cảm phải có cái già, cái đau và cái 
chết của tình cảm đó. 

“Sống giữa nhân hoàn tấu chục năm 

Nói năng thì dễ, khó là câm!” 

Thường chúng ta nói bằng cái tâm phiển não, nói bằng 
tâm đay nghiến, nói bằng tâm khó chịu, nói bằng cái tâm chì 
chiết, ít khi nói bằng cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tha thứ, cái lời 
nói đó là khẩu nghiệp đen. 

“Sống giữa nhân hoàn mấu chục năm 

Nói năng thì dễ, khó là câm! 

ời trôi, ta nhọc 0ì ôm giữ. “ 

Câm là khó, bởi vì tập tu tịnh khẩu một tuần thôi, bắt đầu 
từ tối nay về nhà im lặng, ai nói gì mình cũng im lặng hết, 


151 


chồng nói cũng im lặng, vợ nói cũng im lặng, con nói cũng 
im lặng, im lặng khoảng một tuần lễ coi sức mạnh của im 
lặng. Khi mình im lặng mình mới tu được, mình mới nhìn 
được cái tâm của mình, mình nhìn được cái hơi thở của mình, 
còn mình nói nhiều quá thì mình quên đi, “càng nrới nhiều càng 
phiển nãơ” mà. 

"Nói năng thì dễ khó là câm!' Quý vị ráng tập, thử im lặng 
một tuần. Và cũng xin báo tin cho quý vị biết là quý vị phải 
tập im lặng từ từ để cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ im lặng 
hoàn toàn. Một ngày không xa tất cả chúng ta đều phải im 
lặng hoàn toàn, ¡im lặng tuyệt đối. Dầu có người có chửi 
mình, có người mắng mình, rồi người ta có đốt mình, mình 
cũng im lặng, không có nói gì hết. 

Cho nên, bây giờ quý vị tập im lặng, ai nói gì mình cũng 
im lặng. Minh tập từng phần, từng phần, cũng giống như 
mình tập chạy xe đạp, mình tập thì mình mới chạy được. Tập 
chạy xe hơi, tập mới chạy được. Tập chạy xe Honda, tập mới 
chạy được. Tập lái máy bay, tập mới lái được. Tập im lặng 
rồi chúng ta mới im lặng hoàn toàn được một cách bình an. 
Còn chúng ta không im lặng được, chúng ta sẽ bực tức, chúng 
ta sẽ khó chịu, nhưng chúng ta không nói được, chúng ta sẽ 
chết trong sự khó chịu đó, trong cái ân oán giang hồ đó, trong 
cái oan trái đó. Cho nên bây giờ phải tập im lặng, ý nghĩa 
triết lý nó cao như vậy đó. 

"Nói năng thì dễ khó là câm!' Một ngày không xa thì tử thần 
nó bảo câm, im, là phải im ngay. Bây giờ ông chồng mình 
bảo im, mình phải la lại. Sau này tử thần bảo im là phải im 
thôi. Hãy xem ông chồng của mình, người vợ của mình giống 
như tử thần vậy, hay là đại diện của tử thần, hay là sứ giả của 
tử thần, hay là đại sứ của tử thần, vậy là được rồi. 


152 


"Đời trôi, ta nhọc 0ì ôm giữ". Đời thì nó trôi, ta thì ta ôm nó, 
nên ta mệt. Ta buông ra để cho nó trôi luôn, 0ackeno - mặc kệ 
nó cho nó trôi đi. Đời trôi ta nhọc là gì? Mình có đệ tử -nó đến 
với mình. Minh có chồng - nó đến với mình. Mình có vợ - nó 
đến với mình. Minh có con - nó đến với mình. Bây giờ nó đội 
nón ra đi, nó trôi đi mà ta còn giữ nó làm chi cho ta mệt. 

Bây giờ thầy có đệ tử, nó không muốn ở chùa thầy nữa, nó 
muốn qua chùa khác ở, thì thầy phải cho nó đi, thầy mới khỏe 
được. Còn thầy ôm nó lại, giữ nó lại, thì thầy mệt, nó cũng 
mệt, nó mệt, thầy cũng mệt; nếu thầy cho nó đi thì thầy khoẻ, 
nó cũng khoẻ, ý nghĩa là như vậy. 

“Đời trôi, ta nhọc 0ì ôm giữ 

Vui, buổn, sướng, khổ, tại nơi tâm. ” 

“Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chứ tài” là 
vậy. “Vui, buồn, sướng, khổ, tại nơi tâm”, hạnh phúc hay đau 
khổ là do cái tâm. 

Hôm nay quý vị nghe bài kệ này, bài pháp này, quý vị 
hiểu rồi quý vị điều chỉnh cái tâm lại. Điều chỉnh cái tâm lại 
để quý vị hạnh phúc hơn, an lạc hơn, mạnh khoẻ hơn, an vưi 
hơn. Còn nếu quý vị nghe bài pháp rồi mà quý vị không điều 
chỉnh cái tâm này thì quý vị tiếp tục đau khổ với cuộc đời 
này. 

"Đời là bểkhổ'! Nếu mình tiếp tục đau khổ với nó thì mình 
và cuộc đời là một. Nếu mình tách ra khỏi cuộc đời, cuộc đời 
là cuộc đời, tâm ta là tâm ta, mình nhìn cuộc đời thì mình sẽ 
an lạc, hạnh phúc hơn. Chúng ta hoà nhập vào cuộc đời thì 
chúng ta sẽ đau khổ, còn chúng ta đứng, chúng ta nhìn cuộc 
đời vô thường, sanh diệt, đổi thay này thì chúng ta sẽ hạnh 
phúc, chúng ta sẽ an lạc. 


153 


Bài pháp có giá trị triết lý cao siêu của Phật giáo. Tuy 
nhiên với thời gian cũng gần một tiếng năm mươi phút thì 
thầy muốn chuyển tải triết lý Phật giáo thông qua một bài 
thơ rất hay để quý vị hiểu thêm về Phật Pháp. Và, đây chỉ là 
một trong số những pháp môn ít ỏi trong số tám mươi bốn 
ngàn pháp môn, hay là pháp uẩn, mà chúng ta cần phải học, 
chúng ta cần phải tu tập, chúng ta cần phải hành trì, để mang 
lại hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình, cho quê hương, 
cho xứ sở và cho chúng sanh vạn loại. 


Thời giảng pháp xin được kết thúc, trước khi dứt lời, xin 
thành tâm chú nguyện phước lành đến tất cả chư Thiên, nhất 
là chư Thiên ngự quanh chùa Xá Lợi này, cầu xin các Ngài 
hoan hỉ dụng nạp. Sau khi thọ lãnh rồi, nhân mùa Vu Lan 
báo hiếu, xin mách bảo cho thân bằng quyến thuộc, cửu 
huyền thất tổ, ông, bà, cha, mẹ, nội ngoại hai bên, những 
người đã quá vãng, hôm nay về đây thọ lãnh phần phước báu 
thanh cao này và được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, kết quả 
làm người, quả trời, quả Niết Bàn theo như ý nguyện. 


Xin thành tâm kính chúc toàn thể quý vị cùng gia quyến 
được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết 
tường như ý! 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


kở 


154 


_7- 
Nói với tuổi 50 
Giảng tại khóa tụ Phật Thất lần thứ 63, 
Chùa Hoằng Pháp, nsàu 26/08/2016 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính thưa toàn thể chư Phật tử. 


Hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 2016 tức ngày 24 tháng 7 
Âm lịch năm Bính Thân, Phật lịch 2560, chúng tôi được ban 
tổ chức khoá tu Phật Thất lần thứ 83 tại chùa Hoằng Pháp 
yêu cầu đến đây để cùng tu tập và chia sẻ những lời Đức Phật 
dạy, ngõ hầu để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, mang 
lại niềm hạnh phúc, niềm an lạc, cho chúng ta và cho tất cả 
mọi người. 

Trước nhất, xin kính chúc Thượng toạ trụ trì, chư tôn đức 
tăng, cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được pháp thể 
khinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, như ý. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Trước khi vào đề thuyết pháp, thầy xin hỏi quý vị ở đây, 
vị nào từ 50 tuổi đến 60 tuổi trở lên giơ tay? Xin cảm ơn quý 
vị 

Trước đây trong một bài pháp cũng tại chùa này chúng tôi 
có nói là “60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính neàu, 90 tính siờ, 
100 thì khỏi tính”, muốn ởi lúc nào thì đi, nhưng hôm nay 
chúng tôi xin được điều chỉnh lại. 


155 


Trong một chuyến đi công tác được một vị thầy giỏi về 
chữ Nho nói rằng: “Ông bà xưa dạu 5 năm, 6 tháng, 7 hgàV/ 
nghĩa là 50 thì tính năm, mà 60 thì tính tháng, 70 tính IigàU “. 
Đương nhiên, thưa quý vị, chúng tôi cũng tin chắc rằng 
những người ngồi ở đây, kể cả thầy vài chục năm nữa đều 
chết hết, nhưng quý vị yên tâm, vì trong kinh Đức Phật Ngài 
dạy: 


“Yo dukkha ariuasaccan pahatabba' nti, so dukkha- 
nirodhamnwẹ ariyasaccan pahatabba' rỉ, so nỉibbãnam 
pahñtabba' ni. 


Người nào thấu khổ thánh đế thì người đó thấu diệt thánh đế. 
haw là neười nào thấu khổ đau thì người đó thấu Niết Bàn.” 


Mà “sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ”. Hôm nay 
nói chuyện với các vị tuổi 50 trở đi, là chỉ nói về cái già, cái 
bệnh và cái chết. Khi mình thấy được cái già, cái bệnh, cái 
chết, là mình sẽ thấy được Niết Bàn. 

Quý vị già chưa? Nếu người nào chưa già thì xin mời nghe 
bài thơ này: 

“Nghe mấu đứa cháu xúi bà 

Lên phâu (facebook) mọi chuyện sẩn xa biết liền 

Nên nhờ nó lập rrick name 

Để đọc tin tức mọi miền gần xa. 

Gái oăm mấu đứa hại bà. 

Lại đăng hình ảnh bà già lên phâu 

Không đăng ảnh chụp mới đâu. 

Mà đăng cái ảnh những nieàu còn son. 

Vào phâu mới được mmấu hôm. 

My thằng trai trẻ chat” luôn uới bà. 

Khen em xinh thật là xinh. 

Người ở trong hình thật giống cô tiên. 

Vào phâu chat cả noàu đêm 


156 


Buông lời tán tỉnh nên duyên sau nàu 
LI mê quá, lũ chúng tàu 

Cứ nhìn uào ảnh có neàu chết thôi. 
Anh thích em ở nụ cười 

Thật ra răng rụng hết rổi con ơi. 
Anh thích đôi mắt bồ câu. 

Thật ra thì đã nát nhàu chân chỉm. 
Anh thích dáng uẻ thơ trinh 

Ngoài đời nhìn thấu đứng tim con à. 
Anh thích nét đẹp kiêu sa 

Tám mươi năm trước ta là hoa khôi 
Thích em nói chuuện rất 0ui 

Ta là cô giáo một thời dạu uăn 

Bà chat là bạn đã nhầm 

Thi là nó bảo chẳng cẩn quan tâm 
Nói chuyện uới em mmấu lần 

Là anh đã thấu đời cần có em 

Nó hởi quê quán họ tên 

Trả lời uới nó nick narme Mộng lào 
Quê quán thì giấp nước Lào 

C uào xứ Nghệ huyện nào phone sau 
Nó sau mình thật rồi sao? 

Thế thì cho nó knock out nhớ đời 

Có tìm khắp cả đất trời 


Mộng Đào không thấu trên đời đâu nha 


Cháu ơi trau trở phâu ra 


Gỡ Mộng Tào xuống không bà thần kinh. 


Khốn khổ cái thời uăn mình 
Yêu ảo, cái thật chình ình không uêu. “ 


Bài pháp hôm nay là nói với tuổi 50, 60, 70, 80, mà nói sự 
thật. Sự thật thì mất lòng, thẳng mực tàu đau lòng sỗ, thuốc đắng 


giã tật. Thuốc đắng thì bệnh mới hết. 


157 


Hôm nay xin mời quý vị uống thuốc đắng và nghe sự thật. 
Đức Phật chúng ta nói sự thật về đau khổ, sự thật về nguyên 
nhân của đau khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con 
đường đưa đến sự diệt khổ. Trong kinh Đức Phật cũng có 
dạy: 


"Trong 45 năm hoàng pháp độ sanh, ta chỉ nói có hai điều; đó 
là sự khổ 0à sự diệt tận khổ đau". 

Chúng tôi nói tuổi 50 là chỉ nói tới cái già, cái bệnh và cái 
chết. Nếu vị nào hoan hỉ thì nghe, còn không thì bịt lỗ tai lại, 
vì đây là sự thật. 

Thưa quý vị, khi mình nghe bài thơ này mình thấy mình 
già 

“Già lụm cụm mắt mờ tai điếc, 

Thời trắng niên oanh liệt còn đâu? 

Có ai kêu thử ông bà 

Nằng không oán giận cũng là không 0ui 

Đầu xanh quá nửa bạc dẫn 

Nghe trong cơ thểchín phần tỏi 1ê 

Đường xa neán nỗi đi uề 

Chiêu thu cảm thấu tái tê cối lòng. ” 

Thầy xin hỏi quý vị, chúng ta chết chưa? Chết rồi! Cái nét 
đẹp kiêu sa của mình cách đây sáu, bảy chục năm bây giờ nó 
chết rồi. Cái hàm răng trắng nõn nà của mình trước đây nó 
cũng chết rồi. Những sợi tóc đen mun cũng chết rồi. Bây giờ 
nó thay bằng một chùm răng giả, một chùm tóc bạc. Những 
suy nghĩ nhạy bén của mình trước đây bây giờ nó cũng chết 
rồi. Cho nên, cái tuổi 50, 60, 70 chết rồi. Người nào thấy được 
cái sanh, cái già, cái chết, thì người đó giải thoát, người đó 
thành Phật, hay là ít nhất cũng được Phật rước. 


158 


Quý vị suy nghĩ về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
của chúng ta, khi còn là thái tử 5ï Đạt Ta (Siddhattha) đi 
viếng bốn cửa thành, Ngài gặp cái gì? 

- Thứ nhất là gặp người già, 

- Thứ hai là gặp người bệnh, 

- Thứ ba là gặp người chết, 

- Thứ tư là gặp người tu. 


Nhờ gặp người già, người bệnh, người chết, người tu mà 
sau đó Thái tử trở về hoàng cung, xin phép vua Tịnh Phạn đi 
xuất gia. 

Hôm nay chúng tôi nói đến cái già, cái bệnh, cái chết và 
nói chuyện tu hành để chúng ta cha nào con nấu, thầu nào trò 
đấu, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh; bởi vì tu là 
cội phúc, khéo tu thì nổi, uụng tu thì chìm. 

Chúng tôi không phải nói tới cái già để chúng ta bi quan, 
chúng ta đau buồn. Không phải nói tới cái bệnh và cái chết 
để chúng ta uống thuốc độc mà chết. Mà nói tới cái già để 
giác ngộ, nói cái bệnh để giác ngộ, nói cái chết để giác ngộ. 

Không phải minh ta chết, ai cũng chết hết, yên tâm mà 
chết. Có những người không yên tâm mà chết, nên sau khi 
chết Phật không rước được. Không sanh làm người, không 
sanh làm trời, không sanh làm chư thiên được. Nếu người 
nào yên tâm mà chết thì người đó sẽ siêu thoát được. Cho nên 
chúng ta không nên sợ cái chết. 

“Cái chết không đáng sợ 

Chỉ sợ mình sợ chết.“ 

Hôm nay Thầy nói với tuổi 50, 60 để chúng ta không sợ 
chết. Nếu chúng ta sợ chết chúng ta sẽ khủng hoảng, chúng 
ta sẽ lo lắng, và chúng ta sẽ bị sa đoạ. Cuộc đời này có gì mà 
phải sĩ mê với nó, phải đau khổ với nó, phải thăng trầm vì 


159 


nó? Trong khi đó, bốn cầu đầu trong truyện Kiều, Nguyễn 
Du nói răng: 


“Trăm năm trong cõi người ta 

Chữ tài chữ mệnh khéo là hét nhau 

Trải qua một cuộc bể dâu 

Những điều trông thấu mà đau đớn lòng. ” 


Một trăm năm trong cuộc đời này toàn là những điều đau 
đớn lòng hết. Chúng ta sợ chết vì chúng ta không dám từ bỏ 
cuộc đời đau đớn lòng này. Hôm nay, những người tu chúng 
ta không sợ chết. Thường xuyên suy niệm về cái chết để tu. 


“Ngàu chết đến ai chẳng thương đau 
Một năm thêm nhan sắc nhăn nheo 
Dù äi đâu ai cũng thế 

Vềchuns quụ trong nếm mổ. “ 


Chúng ta là những người bà con với nhau, chúng ta có 
cùng một dòng họ, có mẫu số chung là cùng một nấm mổ. 
Và, chúng ta yên tâm ai cũng có như vậy hết, không phải một 
mình mình có, mà tất cả mọi người đều như vậy. 


“Được thua rồi cũng hư uô 

Dưới ba tấc đất nấm mồ ai hơn? 

Vàng son đổ oán gâu hờn 

Phế hưng bao lớp sóng cồn bể dâu. ” 

Do đó tu mau kẻo trễ vì cái chết nó sồng sộc nó đến tìm 
chúng ta, nhất là những người tuổi 50, 60, 70. 

“Ngày chết đến khu phố đông 0ui 

Người đi thăm, đi uiếng ai ơi 

Người ta đâu lo cái chết 

Người ta đâu lo đến phiên tình.“ 

Thấy người ta chết, nhưng mình nghĩ người ta chết chứ 
mình không chết. Bây giờ thầy muốn chúng ta nghỉ rằng 


160 


chúng ta chết chứ không phải người khác chết. Chúng ta đi 
biết bao nhiêu đám tang rồi, chúng ta không bao giờ nghỉ 
rằng mình sẽ chết. 


“Thấu nsười chết, biết mình rồi cũng chết 
Thấu người đau, trình khoẻ mãi hau sao? 
Xe tang uừa khuất qua mau 

ưa người hôm trước, hôm sau đưa trình. 
z 


“Giờ chết đến tang tóc thương đau 
Một năm thêm năm uẩn eo sèo 
ời sĩ tê bao than khóc 

Cồn bao lâu uô quan tài 7” 


Gặp nhau mình hỏi: Chị khoẻ không? Chừng nào chị vô 
quan tài? Khi mình nghĩ như vậy, mình cần phải tu, f mau 
kẻo trễ. 


“Khéo tu thì nổi, 0ụng tu thì chìm 
Tụ là cội phúc, tình là dâu oan. “ 


Nhờ mình suy nghi như vậy, cho nên mình mới tu được. 
Người ta sợ chết mình không sợ chết, mình mạnh dạn mình 
bước tới cái chết bằng một tâm thế rất là đàng hoàng, rất 
thanh tịnh và tràn đầy phước báu. Quý vị tu như thế này là 
phước báu nhiều lắm, cho nên chết không sợ. Những người 
không tu thì mới sợ chết thôi, còn người tu thì không sợ chết. 

Thầy có soạn khoảng chừng 26 điều mà Thầy muốn nói: 

1. Khi chúng ta ở tuổi 50, 60, chúng ta không còn nhiều 
thời gian ở phía trước rưữa. 

Hết rồi, thời gian phía trước không còn nữa. “5 ăm, 6 
tháng, 7 rieà ” cho nên thời gian phía trước không còn nữa. 
Đó là điều thứ nhất thầy muốn nhắn gửi quý vị. Nếu mình 
đang ở tuổi 50, 60 thì thời gian hết rồi. 


1ó1 


2. Chúng ta cũng không thể mang ải những sì chúng ta có 
được. 


Những gì chúng ta tích luỹ được trong 50 năm qua chúng 
ta cũng không thể mang đi được. Thầy xin báo tin cho quý vị 
biết là như vậy. 

3. Sẽ là oô ích nếu chúng ta uẫn bận tâm đến uiệc kiếm 
tiển oà dành dụm tiểh. 

Bởi vì 50 năm qua chúng ta đã kiếm rất nhiều tiền, và 
những cái đó chúng ta không mang đi được, mà chúng ta vẫn 
muốn kiếm tiền nữa, thì những đồng tiền này chúng ta cũng 
không mang đi được. 


Thầy có đọc trên mạng người ta nói 70% tài sản của mình 
làm ra người khác xài. Nghiệp thì mình mang, tiền thì người 
khác xài. Nghiệp đen thì mình mang, nhưng tiền mình làm 
ra thì người khác xài, và có khi bà vợ bé của ông chồng mỉnh 
nó xài, hoặc là những đứa con rơi của ông chồng mình nó xài, 
chứ không phải mình xài. 

4. Chúng ta hãy tiêu xài những đồng tiển tà chúng ta đã 
có, đã cất giữ. 

- Bỏ tiền thuê xe taxi đi tu Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp, 
cúng dường để: 


“Xâu chùa, tô tượng, đúc chuông 
Ba công đúc ấu thập phương nên làm.” 


Cả một kiếp người chúng ta mà không có gieo duyên xây 
một ngôi chùa nào thì thực sự thầy xin chia buồn. Bởi vì nếu 
ở đây chúng ta xây một ngôi chùa, một ngôi tịnh thất, một 
thiển viện, thì tức khắc ở trên cõi trời có một cung điện đang 
chờ chúng ta. Nếu ở đây chúng ta không có, thì trên kia cũng 
không có luôn. Trong nhiều câu truyện Phật giáo có nói rằng: 


162 


Ở dưới này, khi người này xây một ngôi chùa, từng viên 
gạch, thì ở trên kia, trên cõi trời, đã có một tòa lâu đài rồi. 
- Đi hành hương, đi du lịch, đi thăm quan: 


Hành hương bốn chỗ động tâm bên Ấn Độ nơi Đức Phật 
đản sanh, thành đạo, niết bàn và chuyển pháp luân. 


Đi tham quan các chùa ở Myanmar như chùa vàng 
Shwedagon; chùa Vàng ở Thái Lan, ở Đài Loan, Nhật Bản, 
Trung Quốc. Đi thăm đền Angkor Wat ở Campuchia. 


Thậm chí đi tham quan ở Mỹ, ở Pháp, trước khi vĩnh biệt 
cuộc đời. 


Tối thiểu cũng di du lịch nội địa, chắng hạn như đi chùa 
Yên Tử, đi chùa Hương, đi chùa Thiên Mụ ở Huế, đi các tỉnh 
miền Trung dọc duyên hải, hoặc đi các tỉnh miền Tây. 


Khi ra Yên Tử thì thầy có nghe người ta đọc câu này: 


“Dà cho quuết chí tu hành 
Chưa uề Yên Tử chưa đành lòng †u.” 


Cho nên phải đi một chuyến để thấy rằng hồi xưa vua 
Trần Nhân Tông là một ông vua đầy quyền lực, nhưng cuối 
cùng bỏ hết để lên trên một ngọn núi cao, đibộ không biết 
bao nhiêu đường xa vạn dạm để mà tu hành. 


Chúng ta đến đây, chúng ta tu tại ngôi chùa Hoằng Pháp 
này, chúng ta đi xe buýt hoặc đi xe hơi, hoặc đi xe honda. 
Còn muốn tu như vua Trần Nhân Tông, mà chúng ta biết 
trong lịch sử, thì phải đi bộ, đi lên núi cao. Ở đó không có ai 
cúng dường gì để ăn, chỉ dùng thức ăn thiên nhiên ở trong 
núi rừng thôi. 

- Mua sắm những thứ mà chúng ta thích, ví dụ: mua áo 
tràng. Ở ngoài chúng ta có mười bộ đồ bình thường, áo dài, 
áo đầm. Trong chùa thì mua mười cái áo tràng để thay đổi, 


163 


mặc cho đẹp. Đây gọi là tốt đời đẹp đạo. Nếu quý vị mặc áo 
bình thường thì chỉ là tốt đời thôi chứ chưa đẹp đạo. Nếu quý 
vị mặc áo tràng đi tới, đi lui, thì là tốf đời đẹp đạo. 

Nếu mình thích trong cảnh chùa thì mình thỉnh tượng 
Phật, thỉnh băng đĩa thuyết pháp để mình gián tiếp mỉnh 
truyền bá Phật pháp cho nhiều người. Việc làm nhỏ nhưng ý 
nghĩa lớn. Một người người ta chỉ nghe một câu người ta 
thấm nhuần được, người ta giải thoát, người ta siêu thoát 
ngay trong kiếp sống hiện tại này, đó là mình cứu cuộc đời 
của người ta. 

5. Cho ẩi những ơi có thể cho. 

Đừng quan tâm đến việc nhận lại trong kiếp này, mình 
cho rồi thì thôi, bởi vì: 

“Ai ơi cố sắng làm lành 

Kiếp nàu chưa được để dành kiếp sau.” 

6. Đừng nghĩ phải để lại những gì chúng ta kiếm được cho 
con cháu. 

Bởi vì nhân nào quả đấy, trồng đậu được đậu, trồng dưa 
được dưa. 

“Ở hiển thì lại gặp lành 

Nếu ai ở ác tan tành ra tro. 

Nếu con cháu của mình mà nó có bố thí thì nó sẽ giàu có, 
còn nó bỏn xẻn thì nó sẽ nghèo khổ, mặc dù mình có để lại 
một tài sản kếch xù, nó cũng không giữ được. Trong kinh 
Đức Phật Ngài dạy: “Giàu có do bố thí. Nghèo do không cúng 
đường.“ Cho nên đừng có bận tâm chuyện đó. 

7. Chúng ta cũng không cần lo lắng những điều gì sẽ xả 
ra cho con cháu của chúng ta. 


Bởi vì: 


164 


“Ông tu ông đắc 
Bà tu bà đắc 

Ai tụ nấu đắc 
Bất tu bất đắc. 


Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt - Kinh Trung Bộ Đức 
Phật có dạy: 


“Kammassakä, tmrãna0a, sattãä kammadayada kamma- 
yoni kamtnabandhi kamtnap-pafi-sarana. Kamnunan satte 
oibhajati adidain-hinappanrtatäUñ/ tỉ. “ 

“Này thanh niên (Đây là lời dạy của Đức Phật cho một 
thanh niên trong thời đại của Ngài) các loài chúng sinh là chủ 
nhân của nghiệp, là thừa tự của hiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp 
là quuến thuộc, nghiệp là điển tựa, nghiệp phân chia các loài 
chúng sinh, nehia là có liệt 0à có ưu ” 


Cho nên con cháu của mình nó có nghiệp đen thì có kết 
quả đen, nó có nghiệp trắng thì có kết quả trắng. Nếu có 
nghiệp vừa đen vừa trắng thì kết quả vừa trắng vừa đen. Mà 
nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng 
không đen. Đừng có bận tâm. 


Đừng bận tâm tới nghiệp của người khác, dù nó là con 
cháu của mình. Con cháu của mình cũng phải chịu trách 
nhiệm về cái nghiệp của nó. Nếu nó có nghiệp trắng thì 
hưởng quả trắng, nếu nó có nghiệp đen thì phải hưởng quả 
đen. 

8. Chúng ta cũng đừng lo lắng uề uiệc chúng ta sẽ bị đánh 
giá như thế nào. 

Bởi vì khi mình chết đi, trở về với cát bụi, chúng ta không 
còn nghe thấy bất cứ lời khen hay tiếng chê nào. Thường 
chúng ta sợ người ta nói này, nói kia mình, nhưng mà khi 
chết đi, thiêu thành tro bụi rồi, thì mình đâu còn lỗ tai mà 


165 


nghe. Hoặc là chết đi người ta chôn dưới ba tấc đất rồi thì 
mình cũng không nghe được. Cho nên đừng bận tâm tới 
chuyện đó, mất thì giờ. 


“Giã sạo thì khỏi bổng em 
Bồng em thì khỏi giã gạo. “ 


Quý vị bận tâm tới chuyện đó quá làm sao mà tu được. 
Mà chuyện đó không cần thiết. 

Bởi vì: 

“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi 

Để một mai oươn hình hài lớn dậu 

Ôi cát bụi tuuệt 0ời, 

Mặt trời sơi một kiếp rong chơi 

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi 

Đểmột mai tôi uềlàm cát bụi 

Ôi cát bụi mệt nhoài 

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi 

Bao nhiêu năm làm kiếp con người 

Chợt một chiều tóc trắng như 0ôi 

Lá úa trên cao rụng đầu 

Cho trăm năm uào chết một eàu 

Mặt trời nào sơi sáng tim tôi 

Để tinh yêu xâu mòn thành đá cuội 

Xín úp mặt bùi ngùi 

Từng rieàu qua tỏi iQÓóng HH! 01 

Cụm rừng nào lá xác xơ câu 

Từ ơực sâu niehe lời trời đá dậu 

Ôi cát bụi phận nàu 

Vết tực nào xoá bỏ không ha.” 


166 


9. Tất cả đều là cát bụi hết. 


Xin mời quý vị nghe bài này. Bài thơ này mang tên là “Mai 
Tôi ĐỨ”; “mai tôi đi” tức là “mai tôi chết”. Có một người cháu 
xinh đẹp hai mươi mấy tuổi thôi, bị bệnh ung thư, nằm trong 
bệnh viện chỉ còn vài ngày nữa là chết. Có một người chú 
ruột đến thăm và cảm xúc quá nên đã làm bài thơ này, như 
là lời phát biểu của người cháu minh, như sau: 


“Mai tôi äi chẳng có gì quan trọng, 

Lễ thường tình, như lá rụng công uiên, 
Như hoa rơi trước gió ở bên thêm, 

Chuuện bé nhỏ giữa dòng đời động loạn... 
Trên giường bệnh, tử thần uềthấp thoáng, 
Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an, 

Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn, 

Nầm hấp hối đợi chờ ngàu uïnh biệt. 
Khoảnh khắc cuối... Đâu còn gì tha thiết... 
Những tháng nsàu lạnh nóng ở trần gian. 
Dù giàu sang hau danh 0ọns đầu tràn, 
Cũng buông bỏ trở uềcùng cát bụi... 

Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn nieủi, 

Để bước uào ranh giới của âm dương, 
Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương, 
Bên trần tục, bên uô hình cõi lạ... 

Chỉ ước nguuện tâm hồn luôn thự thả, 

Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh, 
Quên đàng sau những níu kéo giựt dành, 
Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế... 
Mắt nhắm rồi... Xin đừng thương rơi lệ, 
Đừng uòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu, 
Đừng quau phim, chụp ảnh để dành lưu. 
Gâu phiên toái, nợ thêm người còn sống... 
Ngoảnh nhìn lại, đời người như giấc mộng, 


16 


Đến trần truồng 0à đi uẫn tau không. 

Bao thăng trầm, oui khổ đã chất chồng, 

Nụ rũ sạch... lên bờ, thuụển đến bến... 

Nếu tưởng nhớ... Xin âm thẩm cầu nguuện, 

Nên xem như giải thoát một kiếp người, 

C1 bình tâm, thoải thái Uuới 0ui tươi, 

Kẻ äi trước, người đi sau rổi sẽ gặp... ” 

Trong bài thơ này có nhiều câu hay lắm, mà thầy đã thuyết 
một bài pháp khoảng một tiếng rưỡi, hôm nay ở đây thầy chỉ 
nói câu cuối thôi. Câu cuối này người ta dịch sang tiếng Anh 
hay vô cùng. 

“Cứ bình tâm thoải trái 0uới 0i tươi 

Kẻ äi trước, người đi sau rổi sẽ gặp.” 

Tiếng Anh dịch là: Ieo ƒirst (tôi đi trước), ou ƒollou behind 
me (bạn theo sau tôi), see J0 a9aïn. 


Khi quý vị nằm bệnh mà ông chồng tới thăm, hay người 
vợ tới đứng trước giường bệnh mình (minh đang hấp hối mà) 
thì quý vị phải nói: Ieo ƒfirst (em đi trước), anh theo sau em, see 
yơu aeain. Chứ không phải mình chết mà người ta sống. 
Không phải mình chết mà ông chồng mình ông sống, hoặc 
con mình nó sống, nó không chết. Cho nên quý vị yên tâm 
mà chết. 


10. Yên tâm mà chết. 

Chúng ta yên tâm mà chết. Ý muốn nói như vậy, thường 
xuyên nghi về cái chết thì ta mới tu được. Đó là điều thứ 10. 

11. Thời gian mà chúng ta sống oui 0uẻ trên đời, thời gian 
để tìm kiếm của cải bằng biết bao nhiêu gian khó, sẽ chấm 
dứt. 

Cho nên bây giờ cứ vui đi, cứ cười đi, cứ hoan hỷ đi. Thời 
gian mà chúng ta có thể tiếp tục cười nữa đối với những 


168 


người 50, 60, 70, 80 không còn nhiều nữa, muốn cười cũng 
không cười được nữa, còn miệng đâu mà cười, tro bụi hết rồi. 
Cho nên bây giờ còn cười được cứ cười “Một rrụ cười bằng mười 
thang thuốc bổ”, nhưng nhớ đừng có 12 giờ đêm mà đứng cười 
một mình là không được. 

Có một bài thơ của tác giả tên là Tôn Nữ Hỷ Khương rất 
hay, thầy cũng mới đọc tối hôm qua. 

“Còn gặp nhau thì hãu cứ 0ui 

Chuyên đời như nước chảu hoa trôi 

Lợi danh như bóng tmmâu chìm nổi 

Chỉ có tình thương để ại đời 

Cồn gặp nhau thì hãu cứ thương 

Tình người muôn thuở uẫn còn 0ương 

Chắt chiu một chút tình thương mếi 

Cho khắp muôn phương 0ạn nẻo ñường.” 


Gặp nhau thì cứ cười, gặp nhau thì cứ vui. Gặp nhau vui, 
gặp nhau thương. Hôm qua thầy có suy nghĩ như thế này, 
xin chia sẻ đến quý vị. 

Tại sao con thú, con thú vật, như con chuột nó ăn đồ ăn 
của mình, nó cắn rách quần áo của mình, mình cũng thương, 
mình không dám giết? Con mèo, con chó nó sủa mỉnh, cũng 
không dám động tới nó, mình không dám giết, mình thương 
vì mỉnh tu mà. Cái giới đầu tiên của mình là: 

Cơn xin uâng giữ điều học là cố Ú tránh xa sự sát sanh. 

Giới đầu tiên của mình là không sát sanh, không những 
không sát sanh còn phóng sanh nữa. Con cá sống mình 
không dám ăn, mà người ăn chay trường thì cá chết cũng 
không dám ăn. Cho nên tại sao con thú mình thương, mà ông 
chồng phản bội mình, mình không thương? Con chuột nó 


169 


cắn áo quần mình, nó cắn đồ ăn của mình, mình vẫn thương 
nó, mà ông chồng của mình phản bội mình, mình không chịu 
thương. Tại sao? 


Hãy thương cái ông chồng phản bội đi. Con thú mình còn 
thương được, con người tại sao không thương? Tiếng Anh 
humnan being là con người. Tại sao con người mình không 
thương? Mà con thú thì nó không có cơ hội làm việc lành. 
Con thú đâu có lạy Phật được, nó đâu có cơ hội nghe Pháp, 
tụng kinh hay ngồi thiền, niệm Phật. Còn ông chồng phản 
bội của mình, nhiều năm tháng trước đây ông từng lấy xe chở 
mình đi, ông quỳ gối trước mặt mình, ông dâng những đoá 
hoa hồng cho mình, vậy giờ tại sao lại không thương ổng? 
Mặc dầu hiện nay ông phản bội mình rồi, nhưng mình vẫn 
thương ông như thường. 


Tại sao người cha, người mẹ của mình, mình không 
thương, mặc dầu người cha, người mẹ đó chỉ chia gia tài cho 
mình ít hơn người anh của mình, người em của mình, vậy mà 
mình cũng không thương mà con thú mình lại thương? Quý 
vị suy nghỉ coi, vô lý, đúng không? 


“Đừng trách mẹ, đừng trách cha 

Đừng trách người ta sao tha lòng đổi dạ 

Mừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la 

Mừng trách gió tra xa 

Mừng trách lá nơi nàu sao cứ hoài rớt uội 

Đừng trách những con người đã một thời lẫm lỗi 

Mà hấu tự trách mình không äu thứ tha. “ 

Minh trách mẹ, trách cha mình, trách người ta thay lòng 
đổi dạ, mà những người này có nhiều năm tháng họ là những 
ân nhân của mình, họ là những người giúp đỡ mình, họ cưu 
mang mình, họ lo lắng cho mình. Chỉ một lần, hai lần họ làm 
cho mình buồn, mình ghét họ cả đời. Không được! 


170 


Nếu tâm chúng ta cùng một tần số rung động như tâm 
Đức Phật thì chúng ta đúng. Mà tâm chúng ta không cùng 
tần số rung động như tâm Đức Phật, chúng ta sai. Đức Phật 
thương tất cả mọi người như ánh sáng mặt trời toả xuống trần 
gian. Chúng ta còn phân biệt, chúng ta chưa phải có cùng tần 
số với tâm Đức Phật. Từ, bi, hỷ, xả, chúng ta chưa đủ, chưa 
có. Nếu có thì có nửa vời, có chút đỉnh vậy thôi. 

“Cờn sặp nhau thì hãu cứ chơi 

Bao nhiêu thú 0j ở trên đời 

Vụi chơi trong Ú tình cao nhã 

Cuộc sống càng thêm niét tuyệt 0uời. 


Minh đi tu cũng là một cách để mà thư giãn, đó cũng là 
một cách, đó là một cuộc đi chơi, mà đi chơi có ý nghĩa. 


Quý vị đến đây có ngôi chùa này rộng rãi, có cây Sala to 
lớn, có cảnh đẹp, có màu xanh sạch, v.v...; thì mình đến đây 
giống như mình đi tham quan du lịch, mình kết hợp mình tu. 
Đi chơi nghĩa là như vậy đó. 


"Cồn gặp nhau thì hãy cứ cười", một nụ cười bằng mười 
thang thuốc bổ, từ sáng tới giờ quý vị cười khoảng năm, bảy 
chục nụ rồi đó. Thầy xin ra chỉ tiêu là trong bài pháp này một 
trăm nụ cười bằng một ngàn thang. Một ngàn thang thì một 
thang năm chục ngàn, một ngàn thang là năm chục triệu, 
thầy tặng cho mỗi người năm chục triệu. 


Bạn có nhiều tiển nhưng bạn không thểrmmua được rrụ cười. Bạn 
có nhiều tiển bạn có thể mua được ngôi nhà, nhưng không tua 
được hạnh phúc. Bạn có nhiều tiển bạn có thể tua được nhiêu 
thuốc nhưng không thểrmmua được sức khoẻ. Mà cười là chứng tỏ 
mình còn khoẻ mới cười được chứ người sắp chết làm sao 
cười nổi. 


“Cồờn cặp nhau thì hấu cứ cười 


171 


Cho tình thêm thắm, ú thêm tươi 
Cho hương thêm neát, đời thêm 0ị 
Cho đẹp lòng nhau hết trọi người. “ 


Minh cười, mình vui, thì tất cả đều hoan hỉ hết, quý vị cười 
ở đây cả thế giới đều hoan hỷ. Bây giờ mạng truyền thông 
nhanh lẹ lắm. Chỉ cần đưa lên mạng online là tất cả những 
người trên thế giới đều cười theo mình luôn. 


“Còn gặp nhau thì hãu cứ chào 
Giữa miền đất rộng uới trời cao 
Vi câu nhân nnghia tròn sau trước 
Lấu chữ chân tình gửi tặng nhau.” 


Minh chào tức là mình tỏ sự cung kính, sự trân trọng 
người khác thì mình có phước, vì đó là tâm thiện, đó là 
nghiệp lành. Mình chờ người khác chào minh, thì người ta 
chào mình người ta có phước chứ mình không có phước. Còn 
nếu người ta chào mình mà mình tỏ vẻ đương dương tự đắc, 
thì mình có lòng tham, sự ngã mạn. 


Trên đời này mình cần cái phước chứ không cần cái sự 
trọng vọng của người khác. 


“Cồn gặp nhau thì hãy cứ chào” - truyền thống của người 
Phật giáo gặp nhau thì chắp tay chào "Mô Phật" hay "A Di 
Đà Phật", hay "Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, v.v... 
Minh chào, đó là mình tạo phước báu. Mình trân trọng, mình 
cung kính người khác mình mới chào, mà cung kính là phước 
báu. 

“Giàu có do bố thí 

Nhghèo do không cúng dường 

Sanh dòng họ cao qMÚ, 

Do kính người đáng kính 

Sanh dờng họ hạ liệt, 


172 


Do ngạo rạn kiêu căng. 


Bây giờ mình chào một ông thầy là mình cung kính, mình 
có phước, kiếp sau mình sanh vào dòng họ cao sang. Minh 
chào người cha, người mẹ của mình, hay người bạn của mình 
thì cái phước đó mình sanh dòng họ cao sang. 


“Còn gặp nhau thì hãu cứ sau “ 

(say mê chứ không phải say rượu) 

“Snụ tình sau nghia bấu lâu na 

Sau thơ, sa nhạc, sau bè bạn 

Quên cả không gian lẫn tháng ngà.” 

Từ sáng tới giờ mình gặp nhau là mình say rồi đó, saự sưa, 
thầy giảng say sưa và quý vị cũng nghe say sưa. "Còn gặp 
nhau thì hãu cứ say", say trong Phật Pháp, say trong tu hành. 


“Còn gặp nhau thì hãu cứ đi 

Đi tìm chân lú, lẽ huyền 0i 

An nhiên tự tại — lờng thanh thản 

Đời sống tâm linh thật diệu kỳ!” 

"Còn gặp nhau thì hãu cứ đi". Đi tu, rủ nhau đi tu Phật Thất. 
Nếu ở đây mà chỉ có năm người, ba người đăng ký khoá tu 
thì rất khó tổ chức. Phải có nhiều người đăng ký khoá tu, như 
hai ngàn người trong khoá tu này, thì người ta mới tổ chức 
khoá tu được. 

“Còn gặp nhau thì hãu cứ đi 

Đi tìm chân lú, lễ huuềh 0i. ” 

Quý vị đến đây không phải đi bình thường, đi tìm chân 
lý, đi tìm sự thật, đi nghe những bài kinh, bài pháp, mà ngộ 
ra nhiều điều. Trồng một cây mà hưởng nhiều quả. Ở bảy 
ngày mà giống như cả hàng ngàn năm. 


173 


“Yo ca 0assasatam ji0e 
Dussilo asarnahito 
Ekaham jiuitam seo 
Silaoantassa jhayïno. 


Ai sống một trăm năm 

Ác giới không thiển định 

Không bằng sống một rsàu 

Có giới có thiển định.” 

12. Chúng ta đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ uới con 
cái. ( Với những người nào có con, nhất là nhiều con). 


Bởi vì chúng có số phận riêng. Mỗi đứa con của mình nó 
đều mang kè kè cái nghiệp của nó, nghiệp đen hoặc nghiệp 
trắng. Chắc chắn con cái sẽ tìm được con đường của chúng 
trong cuộc đời này. Cũng giống như chúng ta đi tìm con 
đường của chúng ta, con cái cũng đi tìm con đường của nó. 


13. Chớ làm niô lệ cho con cái. 


Tuổi 50, 60, 70 có nhiều con, nhiều cháu, đừng làm nô lệ 
cho con cháu. Hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương 
và giúp đỡ chúng khi cần. Hãy bằng lòng với số tài sản mà 
chúng ta đã dành dụm cho con cái. 

14. Hãy nghĩ đến oiệc nghỉ hưu sớm nhất khi có thể oà 
bằng lòng uới cuộc sống. 


Chữ ưu có nghĩa là gì? Chữ ưu | trong tiếng Hán {#4 
(hưu trí) nó có bộ nhân (à #eười) ở bên có chữ mộc (là câu). 
Một người ngồi dưới gốc cây thư giãn là hư, tiếng Hán phân 
tích như vậy. Một người ngồi dưới gốc cây thư giãn gọi là 
hưu, giống như quý vị ngồi dưới gốc cây Sala vậy đó, thi là 
hưu. Chữ hưu trong tiếng Hán có nghĩa là việc lành, việc 
thiện. Cho nên hưu để cho mình có cơ hội mình tu, mình tạo 
việc lành, việc thiện. Hưu có nghĩa là nghỉ ngơi. Hưu có 


14 


nghĩa là dừng lại, thôi dừng lại. 


“Tri túc thường túc, chung thân bất nhục 

Tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sỉ. 

Biết đủ uà thường biết đủ là không có gì là nhục nhã. 

Biết dừng lại uà thường dừng lại, không có øì sỉ nhục.” 

Chữ hưu tức là dừng lại. Chữ hưu tức là lui về. Bây giờ 
mình lui về chùa mình ở, mình lui về rừng mình ở. Minh lui 
về nơi thanh vắng để minh tu. 

“Tn dại ta tìm nơi oắng 0ẻ 

Người khôn người đến chốn lao xao 

Thu ăn trăng trúc, đông ăn giá 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.” 


Người xưa nói vậy, và chữ hưu có nghĩa là vui mừng. Quý 
vị đến đây tu quý vị có mừng không? Mừng là hưu rồi đó. 


15. Đừng kỳ oọng quá nhiều ouào con cái hay đệ tử. 


Đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng con của 
chúng ta quá bận rộn với những công việc của nó, và những 
ràng buộc khác cần chúng nó quan tâm nhiều hơn chúng ta. 
Có nhiều cha mẹ trách móc con cái “tại sao tụi bau không đến 
thăm cha mẹ”, v.v..., phiên não lắm, buồn phiền dữ lắm. Con 
cái nó vẫn thương mình, nhưng mà nó có việc khác nó phải 
lo, cho nên cả năm có khi nó không về thăm mình, cả năm nó 
chỉ điện thoại cho mình một, hai lần, nhưng trong lòng nó 
vẫn thương mình, đừng nghi là nó không thương mình, vì 
còn những việc khác mà nó phải quan tâm. 

16. Cũng có những đứa con bất hiếu, chúng có thể cãi nhau 
oỀ của cải, tài sản của chúng ta ngay cả khi chúng ta còn 
sống; oà chúng cũng có thểrmuốn chúng ta sớm ra đi để thừa 
hưởng nhà cửa, tài sản của chúng ta. 


Đây là sự thật phũ phàng. Quý vị nào gặp trường hợp này 


175 


thì hãy dùng tâm Phật để đối xử với nó, không dùng tâm 
bình thường, oan trái đối xử với nó. 

“Hận thù diệt hận thù, 

Đời nàu không thể có 

Từ bị diệt hận thù, 

Là định luật thiên thu. “ 

“Hấu lấu tình thương tiêu diệt tâm sân 

Lấu cái tốt chỉnh phục điều xấu. ” 


Nếu trường hợp mình có con cái như vậy, thì mình cũng 
tha thứ cho nó 


17. Nói chung con cái đều cho rằng chúng đương nhiên 
được thừa hưởng tất cả những gì chúng ta đang có, trong khi 
chúng ta không có quuểêhn gì uới tiển bạc của nó. 


Tiền của cha mẹ thì con cái nó nghĩ nó được quyền hưởng, 
nhưng mà tiền của của nó thì không bao giờ có chuyện đó. 
Vì thế 


18. Sau tuổi 50, 60 chúng ta không cẩn phí sức, không 
cần phải hao tốn thêm sức khoẻ, để đối lấu số của cải nhiều 
hơn, mà phải làm oiệc đến lúc xuống mồ. 

Tiền bạc của chúng ta không có một chút giá trị nào trước 
mặt thần chết. Mình đem tiền ra mình nói cho tôi thêm một 
ngày, hai ngày nữa, tôi sống thêm một năm, hai năm nữa thì 
tử thần không duyệt cho mình chuyện đó; dù mình có đưa 
cho nó cả tỷ tỷ thì nó cũng không duyệt. 


Thưa quý vị, trong ý này thì thầy muốn đọc lời trăng trối 
của một đại gia cho quý vị nghe. Đại gia này tên là Steve Job, 
ông đã trăng trối như sau: 

“Tôi đã đạt đến đỉnh siàu có uà thành công, do uậu thành thần 
tượng trong con mắt đám đông. Tuụ nhiên, ngoài công 0iệc, tôi lại 


176 


có rất ít niềm oui đời thường. 

Giờ ñâu, nằm trên giường bệnh uới cái chết cận kề, uà buộc phải 
đối mặt những su nhi nặng nề rằng công danh tiên bạc gần như 
chẳng là øì; giá phải trả rất đắt mà chết chẳng mang äi. 


Ngoài cửa sổ phòng bệnh là ánh sáng mặt trời, uà cỏ câu hoa lá 
- đời uẫn luôn là đời; còn tôi thì sắp chết đà nằm trên túi tiểu. 

Pâu giờ tôi biết, chúng ta nên theo đuổi những uấn đề khác tà 
không liên quan đến sự giàu có; có lẽ tình bạn, nghệ thuật uà thơ 
ca, haụ giấc tơ ngàu bé, đẹp hơn tiển uà nhà. 


Nếu bạn cứ hăm hở thành giàu trãi không thôi, thì rốt cuộc đời 
bạn cũng chẳng hơn gì tôi. Ta được trời ban tặng trái tim để thương 
yêu. Đó tới là tài sản, hơn tiển bạc rất nhiêu. 

Dẫu rất giàu, khi chết tôi chỉ mang theo mình những kủ niệm 
tốt đẹp, chút niềm oui, chút tình. Tình yêu khác tiển bạc, tình yêu 
có sức mạnh uô song, nó làm bạn hạnh phúc, còn tiển bạc thì 
không. 


Có thể nhờ ai đó làm nhiều uiệc cho trình, không thể nhờ người 
khác chịu bệnh thau cho mình. Khi phải lên bàn mổ ta thấm thía 
điều nàu, uà cũng chỉ lúc ấu, ta mới kịp hiểu ra; ta chưa biết trân 
trọng sức khoẻ của chúng ta. 


Tiển bạc mất có thể được tìm thấu. Nhưng có một điều tà 
không bao giờ có thể được tìm thấu khi nó bị mất - Cuộc đời bạm. 

Tiển bạc cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn nhiều là gia 
đình bè bạn, là tình thương, là tình uêu. 

Giờ chia tau các bạn, xin nói lời chân thành: Hãu cư xử tốt đẹp 
0ới người 0à uới trình. “ 

19. Phải cự xử đẹp, mình 0ì mọi người thì mọi người sẽ 
øì mình. Nếu trình chỉ 0ì trình thì trọi người sẽ qua lưng 
uới mình rIsa0. 


177 


Sống trong một gia đình chúng ta cũng phải vì chồng, vì 
vợ, vì con, vì cha mẹ mình, vì cha mẹ chồng, vì cha mẹ vợ. 
Minh vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Nếu mình chỉ 
vì mình, thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. 


“Bạc uàng sẽ bị tiêu hao 

Tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn 
Đức tuụ không thấu mà còn 

Tài tuụ thấu đó mà mòn không ha.” 


20. Minh tu để mình tạo phước đức uà phước đức này nó 
còn hoài từ đời nàu sang đời khác. 

“Bâu giờ an lạc sao 0ui 

Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan 

Nụ ơui mình thiện hoàn toàn 

Sau 0ui 0ì được thiên đàng tái sanh. “ 


Tài sản không mang theo được. Khi nào thì quý vị ngừng 
kiếm tiền. Bao nhiêu tiền thì đủ? Một tỷ? Năm tỷ? Mười tỷ? 
Một trăm tỷ? Một ngàn tỷ? Từ hàng ngàn hecta ruộng đất 
chúng ta cũng chỉ ăn một chút rau và vài ba chén cơm mỗi 
ngày. Nhiều căn nhà, nhiều biệt thự mà chúng ta xây dựng, 
trên thực tế chúng ta cũng chỉ ở vài mét vuông đất mà thôi. 
Một chỗ ngủ, một chỗ tắm, một chỗ làm bếp, hết. 

“Đại gia bất động sản 

Chết nằm dưới cỏ xanh 

Mới biết trình của đất 

Đất không phải của trình.” 

Đại gia bất động sản cuối cùng cũng nằm có ba thước đất 
thôi. Mà cuối cùng đất không phải của mình nữa, mà mình 
là của đất. Minh thuộc về đất, nước, lửa, gió, mình thuộc về 
cát bụi, mình trở về với đất mẹ. 


21. Đừng quan tâm đến oiệc ai có nhiều của cải hơn, hoặc 


178 


cơn cái ai thành đạt hơn (nhiều người cha, người tnẹ cứ bận tâm 
đến chuuện nàu,), mà hãy đi du lịch nhiều, đi thăm quan mà 
đặc biệt là phải đi tu Phật Thất nhiêù. 


Tu thì mới sửa được, tu là cội phúc mà. “Khéo tu thì nổi, 
oụng tu thì chìm, tu là sửa. Chữ tu trong tiếng Hán là sửa. 
Nhờ đi tu này mình sửa cái tâm phiền não thành tâm an tịnh. 
Sửa tâm tham, sân, si thành tâm vô tham, vô sân, vô si và trí 
tuệ. Tu là sửa, cái chùa là cái bệnh viện, chúng ta là bệnh 
nhân, người tu là bệnh nhân. Khi vô bệnh viện trị bệnh, ra 
hết bệnh, chứ còn vô đây, ra hồi bệnh thêm nữa là thất bại. 
Vô bệnh viện mình tốn tiền, tốn thời giờ, mà đi ra, bệnh nó 
càng trầm trọng hơn là mình tu không đúng pháp. 

22. Hãy nhanh chóng đặt lên bàn cân để so sánh xem ai 
có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai, chứ 
đừng nói ai có tiển hơn ai. 

23. Đừng bận tâm tới những điêu mà chúng ta không thể 
thau đối. 


Nó chẳng giúp gì cho chúng ta, mà trạng thái tỉnh thần 
không tốt thì dẫn đến bệnh tật. “Đừng mong muốn thau đổi bản 
tính người khác mà hau cố gắng thaụ đổi cái tâm khó chịu của 
mình“ - Thiền sư Ajahn Chah nói như vậy. Có câu tiếng Anh 
rất hay: "Yesterdau I+as cleuer, so Iuanted to chanse the orld. 
Toda0 Ï am uise, so Ï onlụ uant to change tmn0selƒ." Quý vị có 
hiểu gì không? Thầy dịch nha: "Hôm qua tôi rất thông mrỉnh, 
tôi muốn thaụ đổi cả thế giới nàu. Hôm naụ tôi có trí tuệ, tôi chỉ 
muốn thau đổi chính tôi mà thôi”. Đừng có bận tâm đến việc 
thay đổi cả thế giới này, đừng có bận tâm chuyện đó. 


24. Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ốn 
định oà hãu xác định xem điều gì làm chúng ta hạnh phúc. 


Tu là ổn định. Hôm nay quý vị ngồi đây một giờ, hơn một 


179 


giờ đồng hồ mà vẫn vui vẻ, trẻ trung thế này là chúc mừng 
rồi. Chúng ta đến đây được tu, được nghe kinh, được nghe 
Pháp, được niệm Phật, được dạo cảnh là chúng ta hạnh phúc 
rồi, chứ không phải một đống tiền kia làm cho chúng ta hạnh 
phúc, hãy xác định như vậy đó. 

Chúng ta phải được sống khoẻ mạnh và vui vẻ. Một ngày 
sống mà không có giây phút nào vui vẻ, an lạc, hạnh phúc là 
một ngày mất đi một cách uống phí. Một ngày dù chỉ có một 
giây phút vui vẻ cũng là một ngày có lợi ích và có giá trị. Một 
tâm hồn lạc quan giúp chữa lành bệnh tật nhanh chóng. 

25. Một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào 
phải chữa cả, bởi nó giúp đấu lùi bệnh tật. 

Thưa quý vị, thầy xin nhắc lại tại sao Thái tử Sĩ Đạt Ta đi 
tu? Tại Ngài thấy cái già, cái bệnh, cái chết, và một người tu, 
một người đang ngồi thiển. Nhờ thấy như vậy mà Thái tử Sĩ 
Đạt Ta mới đi tu và thành Phật. 

Hôm nay, sau 25 thế kỷ chúng ta cũng bắt chước Ngài. 
Chúng ta cũng phải thấy cái già, cái bệnh và cái chết. Chúng 
ta cứ tưởng tượng minh là Thái tử đi, là công chúa, là vua đi. 
Chúng ta tự mình viếng bốn cửa thành thấy một người già, 
một người bệnh, một người chết và cảnh người ta đang ngồi 
thiển, đang niệm Phật tại chùa Hoằng Pháp này chẳng hạn. 
Cho nên 

26. Mỗi ngày chúng ta phải thường xuyên suụ niệm 0ề cái 
sanh, già, đau, oà chết trong chính mỗi người chúng ta. 

Sanh, lão, bệnh, tử, trong mỗi con người chúng ta và khi 
như vậy chúng ta mới mạnh dạn phát tâm tu hành được. 

Cuối cùng, bài kệ này dành cho tuổi 20, 30. Hồi nãy giờ 
mình nói cho tuổi 50, 60 mấy người 20, 30 họ buồn. 


Buồn chớ, ngồi từ sáng tới giờ ông thầy này ông không 


180 


đếm xỉa gì tới mình hết. Chỉ để ý tới mấy người già, không 
đếm xỉa gì tới người trẻ. Tôi thấy ở đây có mấy người trẻ. Xin 
mời mấy người trẻ nghe bài kệ này: 

“Đâu phải sià tới chết 

Trẻ cũng uẫn 0ô thường 

Trăm uạn tmuôn nẻo ñường 

Làm sao tránh cửa tử. 

Cho niên đừng giận dữ 

Làm đau khổ lòng người 

Hầu san sẻ rụ cười 

Mang cho người hạnh phúc. 

Thị phi xin dừng lại 

Múng sai được gì đâu 

Cãi uã mắng nhiết nhau 

Mừng sâu thêm thù hận. 

Có øì là uô tận 

Trone cuộc sống uô thường 

Hầu san sẻ yêu thương 

Tàu duyên mà thanh thản. 

Kính bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa toàn thể chư Phật 
tử. 

Chúng tôi đã trình bày bài thuyết pháp với đề tài là “Nới 
Với Tuổi 50”. Qua quá trình thuyết pháp nếu có điều chỉ sơ 
sót, kính mong quý vị hỷ xả chol 

Trước khi dứt lời, xin kính chúc Thượng toạ trụ trì, chư tôn 
thiển đức, tăng già và toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến 
được năm điều phước báu, sống lâu, sống tốt, an vui, sức 
khoẻ và trí tuệ. Cầu mong năm điều phước báu này hằng 
phát sanh đến toàn thể quý vị. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
sg 


161 


-8- 
Nếu em nhớ 


Giảng cho khóa tu Chủ Nhật hàng tuần 
Học uiện Phật giáo Việt Nam, 
Cơ sở Lê Minh Xuân, nsàu 26/02/2017 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính thưa toàn thể tăng, ni sinh cùng các Phật tử. 


Sáng hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2017, tức ngày 1 tháng 
2 Âm lịch năm Đinh Dậu, thừa lệnh Hoà thượng Viện trưởng, 
chúng tôi có buổi thuyết pháp trong khoá tu chủ nhật hàng 
tuần, tại học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân. 
Với thời gian khoảng hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta có 
mười phút để hành thiền và nghe một bài thuyết pháp để 
tăng trưởng niềm tin, phát triển trí tuệ, dẫn đến một đời sống 
an lành, hạnh phúc của kiếp người. 


Đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là “Nếu 
Em Nhớ". Bài này cũ, nhưng mà cũng mới. Đối với tăng, ni 
sinh thì chúng tôi sẽ phân tích ở một góc độ cao hơn, các Phật 
tử chúng ta thì nghe ở mức độ vừa phải. Đề tài chỉ có ba từ 
là: “Nếu”, “Em, “Nhớ. 


Như vậy, yêu cầu chúng ta là không được quên, phải 
thường xuyên nhớ. Chữ 0 hớ, nehï trong tiếng Pali gọi là safi, 
hay là sarnä-sati là chánh niệm. Thường người ta dịch chữ 
niệm tức là nhớ - nhớ nehï. Nhưng mà chữ niệm ở trong chữ 
Hán có nghĩa là biết ngau trong hiện tại. Vì chữ niệm có bộ Kim 


162 


và chữ Tâm, Kim là nay và Tâm là biết. Tâm là thức, mà thức 
cũng là biết. Ý cũng là tâm, ý cũng là thức. Chữ rriệm ở đây 
có nghĩa là biết neau trong hiện tại. Nhớ, nghĩ ngay trong hiện 
tại mới gọi là iêm. Còn nếu mình nhớ, nghỉ về quá khứ thì 
người ta gọi là tưởng - sañfñã. Nhớ, nghĩ ngay trong hiện tại, 
biết ngay trong hiện tại gọi là niệm, cao hơn nữa là sammã- 
safi là chánh niệm. "Nếu em nhớ" có nghĩa là “thường xuuên 
biết ngau trong hiện tại”, hay là thường xuyên nhớ, nghĩ ngay 
trong hiện tại mới gọi là niệm. Nếu em nhớ ở đây không phải 
là nhớ thương. Tiếng Anh có từ là "]?mss you - em nhớ anh, 
hay là con nhớ thầy, hay là con nhớ sư cô, thì cái nhớ đó là 
nhớ thương, không phải biết ngay trong hiện tại. “Nhớ” ở 
đây có nghĩa là “chánh niệm”, hay là “biết neau trong hiện tại ” 
gọi là “nhớ” - "Nếu em nhớ". Chữ nhớ này trong Phật giáo thì 
nó thuộc về một pháp môn tu. Còn chữ nhớ bình thường, 0hớ 
thương nó là một loại phiền não, tham nhớ. Nhớ trong bài thơ 
đạo này là tu, nhớ nghĩ về. 


Bài pháp này dựa vào một bài thơ của thầy Tánh Tuệ, tức 
là Như Nhiên. Quý vị lên mạng tìm sẽ có, chỉ cần đánh chữ 
Tiếu em nhớ” thì sẽ ra nguyên bài thơ. Chúng tôi xin được 
phép bỏ bốn câu đầu, như vậy chúng ta chỉ có năm khổ, mỗi 
khổ bốn câu, tổng số là hai chục câu. Mỗi câu chúng tôi sẽ 
giảng khoảng hai hoặc ba phút, thì hai chục câu khoảng sáu 
chục phút. 


Bài pháp này tôi sẽ dùng phương pháp giảng văn để 
giảng. Dựa theo bài thơ này giảng bài pháp, nhưng mà 
phương pháp là giảng văn. Một phần nữa chúng tôi cũng 
muốn để cho quý vị, nhất là những người học về diễn giảng 
xướng ngôn, hay là học về khoa hoằng pháp thì cũng học lỏm 
được cách để thuyết một bài pháp. Cho nên có nhiều tác 
dụng ở trong bài giảng hôm nay. Chúng ta chú ý là sẽ có, còn 
nếu không chú ý thì sẽ không có. 


163 


“Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ 

Một sớm nào trở gót bước ẩi xa 

Eìm sẽ sống cối lòng luôn rộng trở 

Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa.” 

Điều này phải nhớ, lúc nào cũng phải suy nghĩ tới, lúc nào 
cũng suy nghĩ nhân gian là quán trọ, và một sớm nào đó 
mình sẽ ra đi. Nhớ ngay trong hiện tại, tức là ngay trong hiện 
tại này, ở đây và ngay bây giờ, “Noơu and Here, chúng ta phải 
nhớ nghỉ như vậy. Nhớ nghỉ rằng đây chỉ là quán trọ, nhân 
gian là quán trọ, học viện cũng là quán trọ, chùa chiền cũng 
là quán trọ, cuộc đời này cũng là quán trọ, và quán trọ thì 
chúng ta phải đi. Chúng ta đến thuê ở một đêm, hai đêm, 
một tháng, hai tháng rồi chúng ta phải đi. Nó là nhà trọ mà. 


“Nếu em nhớ nhân sian là quán trọ 

Một sớm nào trở gót bước ẩi xa 

Nếu chỉ cần biết về điều này, suy nghỉ về điều này, niệm 
về điều này, ưu tư về điều này thì tâm hồn chúng ta sẽ thay 
đổi. Cho nên, khi mình nhớ được nội dung của hai câu đầu 
thì kết quả là hai câu sau. 


“Em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở 
Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa.” 


Có nhiều khi mình muốn sống tâm hồn rộng mở, tâm hồn 
cao thượng. Mình muốn vậy nhưng mà không được bởi vì 
mình không có hai câu đầu. Nếu có hai câu đầu thì hai câu 
sau mới có. Nếu hai câu đầu không có thì hai câu sau không 
có. Hai câu đầu là sự tu tập, hai câu sau là kết quả của sự tu 
tập đó. 

"Nếu em nhớ nhân sian là quán trọ", chỉ cần niệm cái đó thôi, 
suy nghĩ về cái đó thôi, rồi "Một sớm nào trở gót bước đi xa", 
chỉ cần nhớ vậy thôi, là tấm lòng của minh nó trải rộng như 


184 


ánh sáng mặt trời toả xuống trần gian, không phân biệt đây 
là vườn cây, không phân biệt đây là nhà ở, không phân biệt 
đây là nhà vệ sinh, không phân biệt đây là đường hẻm, 
không phân biệt đây là đại lộ. Hai câu đầu là nhân, hai câu 
sau là quả. Hai câu đầu là tu, hai câu sau là kết quả của sự tu 
tập đó. 

Theo Phật giáo Nguyên Thuỷ thì người thành Phật là 
người thấy được vô thường, khổ, vô ngã như trong bài kinh 
Tiểu kinh Giáo Giới La Hầu La: 

- Nàu La Hầu La, sắc là thường hau 0ô thường 

- Bạch Thế Tôn là uô thường. 

- Thọ, tưởng, hành, thức, là thường hau uô thường ? 

- Bạch Thế Tôn là 0ô thường. 

- Cơn mắt là thường ha uô thường? 

- Bạch Thế Tôn là uô thường, thau đổi. ” 

V.V... 

- Cúi eì 0ô thường, cái đó khổ hau 0uui? 

- Bạch Thế Tôn cái gì uô thường, cái đó khổ. 

- Ci gì uô thường khổ, cái đó uô ngã. 

Quý vị học rồi, quý vị cũng thi rồi, nhưng cũng quên rồi. 
Chúng ta học cái vô thường, nhưng chúng ta không tu được 
cái vô thường. Chúng ta học cái đau khổ, nhưng chúng ta 
không tu được cái đau khổ. Chúng ta có câu thành ngữ nổi 
tiếng “Đời là bểkhổ”, nhưng mỗi ngày mình không nghĩ được 
chuyện đó, mình không tu được chuyện đó. Đặc biệt mình 
học được cái vô ngã, nhưng mình không tu được cái vô ngã. 
Học vô ngã là một chuyện, tu pháp vô ngã là chuyện khác. 


165 


Thưa quý vị, ở đây mà tu được cái pháp vô ngã thì thành 
Phật rồi, hay cũng gần Phật rồi. Có nhiều vị làm bài thi nói 
về vô ngã điểm cao lắm 50/50, nếu mà cho điểm rất hay, 
nhưng mà tu cái pháp vô ngã thì không thấy. Học vô ngã là 
một chuyện, tu cái pháp vô ngã là chuyện khác. Minh thấy 
còn ta còn tÔi. 

Etam mrama - Cúi nàu là của tôi 

Esohamasrri - Cái nàu là tôi 

Eso me attã Hi - Cái nàu là linh hồn tự ngã của tôi. 

Thì mình chưa tu được cái pháp vô ngã 

“Nó mắng tôi đánh tôi. 

Nó thắng tôi, cúp tôi 

Ai ôm niềm hận ấu, 

Hận thù không thểnguôi. ” 

Nếu minh còn nghỉ là tôi, của tôi, thì mình chưa tu được 
pháp vô ngã. Nếu minh nghỉ là không có gì hết, thì tu được 
cái pháp vô ngã. Cho nên mỗi ngày phải niệm cái vô thường, 
niệm cái đau khổ, niệm cái vô ngã. Khi mình thấy được như 
vậy mình mới nhàm chán, mình mới xả ly, mình mới từ bỏ, 
mình mới ly tham, mới giải thoát, mới Niết Bàn. 


Vậy nên: 


“Nếu em nhớ nhân sian là quán trọ 

Một sớm nào trở gót bước ẩi xa 

Em sẽ sống cối lòng luôn rộng trở 

Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa.” 

Khi mình nhớ được điều đó thì mình sống với cõi lòng 
rộng mở. Tình thương của chúng ta như fỉnh mẹ bao la, như 
biển Thái Bình dạt dào. Mình thấy người nào cũng dễ thương, 
kể cả chúng sanh mình còn thương huống chỉ là con người. 
Khi mình khởi tâm ghét ai đó là mình sai. Mặc dù người đó 


186 


là người sai, người không đúng, nhưng mình ghét họ là mình 
sai rồi. Con chim, con cá mình còn phóng sanh, con ruồi 
mình không dám đập, con kiến mình không dám giết, nhưng 
con người thì mình dám chửi. Cho nên, cháu nhà ra mặt chuột, 
dấu đầu lòi đuôi, là như vậy đó. 

Tôi thấy có nhiều vị tăng, ni, Phật tử chúng ta thể hiện 
lòng từ bi một cách tích cực, mua cả tấn cá để thả xuống sông, 
mua cả mấy ngàn con chim để phóng sanh, đi đường gặp con 
sâu, con bọ không dám đạp, không dám giết, con muỗi cắn 
thì cũng không dám đập, vậy mà đụng chuyện là xăn áo ở 
trong chùa. Mà họ là con người, con người thì cao cấp hơn 
mấy con chim, con cá đó tại sao mình không thương? Minh 
thương con chim, con cá, mà không thương con người? Tại 
sao? 

Có nhiều người nói "Tôi thà sống uới chó chứ tôi không sống 
uới anh, tôi không sống uới chị". Con chó nó ởi bốn chân, có 
người nào trong chúng ta mà đi bốn chân không? Trong tiếng 
Pali gọi là firacchãnasgata tức là đầu đuôi ngang nhau. Cái 
người mà đầu đuôi san nhau thì gọi là súc sanh. Cho nên mặc 
dù con người đó họ có lỗi lầm, nhưng mà phải trân trọng, vì 
họ là con người. 


“Kiccham manussapa†ilabho 
Kicchan mraccñna 710ita—t 
Kicchamn saddhantnasa0oanamn 
Kiccho Buddhãna„ uppñdo 


Sanh làm người có dễ đâu. 

Được làm người khó sống lâu trên đời 

Lược riehe giáo pháp tuuệt uời 

Lược uui gặp Phật ra đời khó tha.“ 

Họ là con người, ông thầy này, bà sư cô này, người Phật 
tử này là con người, họ được sống lâu, họ được nghe Pháp, 


1867 


họ được gặp Phật ra đời, người này đạt tiêu chuẩn là bốn điều 
khó, nhưng mà mình hận thù cái người này, mình ghét người 
này và mình nói xấu người này. Không nên! 

Tôi thấy không có ai mà đi nói xấu con rắn, tôi cũng không 
nghe ai nói xấu con cọp, mà tôi chỉ nghe người ta nói xấu con 
người thôi. Mà con người là có phước báu mới sanh làm 
người, cái người có phước mới sanh làm người, người vô 
phước không bao giờ được sanh làm người, cho nên phải trân 
trọng. Mặc dù người đó chưa tốt, chưa tích cực giống như 
người khác, nhưng mà mình phải trân trọng. Khi mình 
thương họ, mặc dù họ chưa tốt, mình trân trọng họ, thì mình 
sẽ có phước. Họ có cái xấu nhưng mà họ cũng có cái tốt, mình 
tìm cái tốt của họ thì tâm mình an lạc. 


Tôi thấy có những tăng, ni sinh, học đở lắm, tôi chấm bài 
cũng ráng cho đủ điểm trung bình để nó qua. Đọc cái bài này 
mà cho điểm trung bình lương tâm áy náy lắm, nhưng mà 
cho nó điểm thấp thì áy náy hơn, cho nên cuối cùng cũng 
ngậm ngùi cho điểm để mà nó qua. Còn những tăng, ni sinh 
mà học giỏi, điểm cao, v.v..., thì mình vưi và hoan hỉ rồi. 
Nhưng trên thực tế chứng tỏ một điều là có những tăng, ni 
sinh học dở như vậy, khi ra trường lại có những vị trí vô cùng 
quan trọng, rồi lại được người ta cho tiền đi học nước ngoài. 
Còn tăng, ni sinh mà hiển hậu dễ thương, học hành ngon 
lành, ra trường rất cơ cực trong đời tu. 


Quý vị thấy không, người ta có cái phước khác của người 
ta, phước về quyền lực. Cho nên, đánh giá về một con người 
chúng ta không thể đánh giá một khía cạnh mà còn nhiều 
khía cạnh. Đánh giá một con người chúng ta không thể đánh 
giá kiếp này mà còn kiếp trước và kiếp sau nữa. Phải hiểu 
Phật pháp thì mới lý giải được, còn không hiểu thì không lý 
giải được. Cho nên phải học, học nữa, học mãi là vậy đó. 


168 


“Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ 

Một sớm nào trở gót bước ñi xa. 

Eìm sẽ sống cối lòng luôn rộng trở 

Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa.” 


Nếu như mình nhớ được, mình chánh niệm được thì tâm 
từ xuất hiện, chánh niệm có, tâm từ có. Người nào thiền về 
vipassana, thiển tứ niệm xứ, thì quý vị hiểu được điều này. 
Quý vị chánh niệm được liên tục thì lòng thương yêu của 
mình, tâm từ bi của mình nó bao trùm luôn. 


Trong A tỳ đàm cũng dạy rất rõ: Nếu như chánh niệm có, 
chánh niệm là sati, samữna-safi có, thì adosa - 0ô sân có. Vô 
sân tức là tâm từ, hai cái này đến cùng một lúc, cùng đến với 
nhau. Trong tiếng Anh nó gọi là cơœmne fosether tức là cùng đến 
một lúc, cùng đến chung với nhau. Tức là chánh niệm có thì 
tâm từ có. Tâm từ là lòng thương yêu bao la giống như ánh 
sáng mặt trời toả xuống trần gian vậy. Có nhiều người nói 
với tôi: “Tấnh con sân quá, con muốn †u cái pháp tmmôn đừng có 
sân sỉ, tu làm sao để tâm con đừng có sân”. Muốn không sân thì 
đây: 

“Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ 

Một sớm nào trở gót bước ẩi xa. “ 

Nếu tu được cái pháp này thì cái tâm sân si nó hết, tâm 
sân hận nó hết. Có quan trọng gì đâu, tôi sắp đi rồi, chấp nhất 
làm chị, tôi ở đây chỉ là ở tạm, chỉ tạm trú thôi chứ có thường 
trú đâu mà tôi chấp vào chỗ này. Cho nên khi mình niệm 
được điều này thì mình tu được, mà tu thì sửa được cái tâm 
của mình, từ cái tâm phiền não, sân hận thành cái tâm từ, bị, 
hỷ, xả. 

Như vậy, hai câu đầu là tu, hai câu sau là chuyển hoá tâm. 
Cho nên mỗi ngày quý vị cứ nhớ như vậy "Nếu em nhớ nhân 
gian là quán trọ". Đây chỉ là một quán trọ thôi, một sớm nào 


189 


tôi sẽ đi, đi xa, là lòng thay đổi ngay. Quý vị muốn lòng thay 
đổi thì phải có cái lộ trình, có phương pháp, kỹ thuật - fechrrc, 
có cái ethod tức là có kỹ thuật và phương pháp chứ không 
phải muốn mà được. 


Muốn cái tâm mình được rộng mở, muốn tâm mình được 
an lạc, muốn tâm mình được như ánh sáng mặt trời toả 
xuống trần gian thì phải tu được hai câu đầu. Hai câu đầu là 
luôn luôn chánh niệm cuộc đời là quán trọ, luôn luôn chánh 
niệm là chúng ta sẽ ra đi, vậy thôi. 


Trong một bài thuyết pháp Đức Phật giảng cho một hội 
chúng, có một cô Phật tử, cô thâm nhập được Đức Phật dạy 
câu “?0‹aranan bhauissati - tôi sẽ chết”. Maranatn là sự chết, 
bhaøïissati là tôi sẽ là - I uilÏ; trong buổi thuyết pháp đó, Đức 
Phật Ngài dạy như vậy, cô Phật tử tu cái pháp đó luôn, tu 
liên tục ba năm liền, ngày nào cũng nhớ vậy, niệm như vậy. 


“Nếu em nhớ nsàu 0ui qua rất uội 

Tắt nụ cười êm tối chợt uâu quanh. 

Sẽ nhìn lại, thôi sống đời nông nổi 

Vớn mâu mù, nước trặt phía trời xanh. 

"Nếu em nhớ ngàu oui qua rất uội. Tắt nụ cười đêm tối chợt 
oâu quanh". Bây giờ mình còn cười được, chứ mấy chục năm 
nữa là mình hết cười rồi. Có nhiều người bây giờ còn cười 
được mà không chịu cười, mặt mày lúc nào cũng đay nghiến, 
cũng khó chịu, cũng nhìn vào lỗi lầm của người khác để 
không có nụ cười. Minh tha thứ cho họ thì mình mới có nụ 
cười được chứ, mình không tha thứ cho họ thì sao mình có 
nụ cười? Người nào sống ở đây mà không có nụ cười tôi xin 
thành kính phân ưu, vô cùng thương tiếc, thành tâm cầu 
nguyện, cao đăng Phật quốc. 


Vì sao? Không có nụ cười! Mặt lúc nào cũng hằm hằm như 
thịt bằm nấu cháo. Không được! Phải có nụ cười. Kiếp này 


190 


mình cười, kiếp sau mới cười được, kiếp này không cười đố 
mà kiếp sau cười được, chắc chắn vậy đó. Kiếp này lúc nào 
cũng nghiến răng, nghiến răng, nghiến răng, kiếp sau làm 
sao mà cười được. Có nhiều người tôi thấy họ khó chịu quá 
đi, cái gì họ cũng không chịu hết, không có cái gì mà họ vừa 
ý hết. Có những người sống trong cuộc đời này như vậy, 
không vừa ý cái gì hết. Mà không vừa ý làm sao có nụ cười. 
Cho nên, mình phải thấy cái gì cũng dễ chịu, thì mình mới 
có nụ cười được. 


Sáng nay mới đọc một bài của Ngài Ajahn Chanh: "Phải học 
cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng". 
Đây là lời nói của Ngài Ajahn Chah, Thiền sư nổi tiếng Thái 
Lan. 

“Phải học cách xả bỏ mọi chuuện thếgian, đừng tìm cách chống 
lại chúng. Nhưng chúng ta lại muốn chúng thuận theo Ú muốn của 
chúng ta.” 


Chúng ta muốn mọi chuyện thuận theo ý muốn của chúng 
ta mà nó lại diễn ra ngược lại, nên không có nụ cười, vậy thôi. 


“Chúng ta tìm đủ mọi cách để xếp đặt hau đối phó uới chúng. 
Khi thân nàu bị bệnh, đau nhức, ta không thích uà từm kinh để 
tụng. Ta muốn kiểm soát uà điều khiển thân nàu, ta không muốn 
cơ thể nàu đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí khiến 
chúng ta rối rắm trong tham ái, dính mắc. 


Đó là uì chúng ta tụng kinh để trừ khử bệnh tật, để được sống 
bẩn uững lâu dài. Thật ra, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp 
là để chúng ta biết sự thật của cơ thể nàu, nhờ thếchúng ta có thể 
xả bỏ nó, nhưng chúng ta biến nhữns lời dạu của Đúc Phật thành 
kinh tụng để gia tăng thêm sự sỉ mê của chúng ta.” 


Đoạn này có một ý mà khái quát lại là “Cfíng †a muốn kinh 
tụng để mà trừ khử bệnh tật của chúng ta”. Cho nên "phải học 


191 


cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. 
Nhưng chúng ta lại muốn chúng thuận theo Ú muốn của chúng 
ta.“ Nó làm sao thuận theo ý chúng ta được, cho nên chúng 
ta không có nụ cười. 

Yêu cầu của bài pháp này là gì? Là phải có nụ cười. 

“Nếu em nhớ ngàu 0ui qua rất uội 

Tắt nụ cười êm tối chợt uâu quanh. 

Sẽ nhìn lại, thôi sống đời nông nổi 

Vớn mâu mù, gước trặt phía trời xanh. 

“Nếu em nhớ neàu 0ui qua rất uội. Tắt nụ cười đêm tối chợt 
öâu quanh.“ Nếu như một ngày mà chúng ta không có nụ cười 
thì nó mất đi một ngày, chúng ta muốn lặp lại cái ngày này 
để có nụ cười thì cũng không có luôn. Cho nên mỗi ngày 
chúng ta phải cười, khẩn trương mà cười. Bây giờ còn răng, 
chúng ta cười ta còn tự tin, sau này răng rụng hết, chúng ta 
không muốn cười nữa, không dám cười vì cười người ta thấy 
mình không có cái răng nào hết. 

Tôi có một cái răng bị trám, nó rớt cái phần trám ra. Bình 
thường tôi cười tươi như hoa, nhưng khi cái đoạn răng trám 
đó rớt ra rồi, tôi không dám cười nữa, vì tôi cười nó lòi ra cái 
răng rụng rồi, mà răng rụng tức là nó báo hiện cho tuổi già 
đến, tuổi già sồng sộc đến, mà tuổi già đến báo hiệu cái chết 
đến. Tôi che cái tuổi già đi bằng cách là tôi không dám cười, 
vì răng tôi rụng. Đó! Tôi phải khẩn trương tôi đi trám lại cái 
răng, sau đó tôi mới trở lại nụ cười. Cho nên bây giờ còn răng, 
quý vị ráng mà cười cho nhiều lên. 

Ông bà mình nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. 
Có nhiều người tâm tánh khó chịu không bao giờ cười. Ở 
trong một nhà mà không có nụ cười thì giống như địa ngục, 
ở trong một ngôi chùa nhìn nhau mà không có nụ cười thì 


192 


cũng giống như địa ngục. Kiếp này không cười thì kiếp sau 
chắc chắn không cười được. 


“Bâu giờ an lạc sao 0i 

Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan 
Nụ ơui mình thiện hoàn toàn 

Sau 0ui 0ì được thiên đàng tái sinh. “ 


“ldha nandati pecca riandati - Naụ 0ui, đời sau 0ui“. Nay 
vưi đời sau mới vui được, còn nay mà không vưi đời sau 
không vui được. 

Quý vị sống ba năm nội trú ở đây mà quý vị chỉ có khoảng 
một trăm nụ cười thì tôi xin thành kính phân ưu! Ba trăm sáu 
mươi lăm ngày một năm thì tối thiểu chúng ta phải có ba 
trăm sáu mươi lăm nụ cười một năm. Ba năm quý vị có một 
ngàn nụ cười. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, một 
ngàn nụ cười là bao nhiêu thang thuốc bổ? Mà nụ cười không 
cần tốn tiền, không cần đi xa. Chúng ta thấy hoan hị, an lạc 
chúng ta cười, chúng ta thương người chúng ta cười, chúng 
ta tha thứ cho người chúng ta cười, chúng ta hỉ xả cho người 
chúng ta cười 


“Trôi năm tháng, tàn canh đời trắng mộng 
Lợi, danh, tình lơ lửng một làn hơi 

Là thế đấu, đâu có gì quan trọng 

Sống cho đi, Ú nghia kiếp cơn người. “ 


“Trôi năm tháng, tàn canh đời trắng mộng”. Trôi năm tháng, 
trôi, trôi, trôi, ngày này qua ngày kia trôi đi, trôi đi... Cuộc 
đời mình nó trôi nổi vậy đói 

“Chăn trâu uới sậu lùa trâu 

Tan sương mỗi sớm ào sâu siữa đồng 

Tuổi sià cái chết 0a trong 

Đưa con người đến tử ong đời đời. ” 


195 


Cái già và cái chết sồng sộc đến tìm mình, phải nhớ như 
vậy. Khi nhớ được như vậy thì mình sống có nụ cười. Nếu 
không nhớ được như vậy thì mình sống không có nụ cười. 


"Nhiều lần lặp đi lặp lại, 
Người thiểu trí đi tái sanh. 
Nhiêu lần lặp äi lặp lại, 
Sanh rồi đến tử. 

Nhiêu lần lặp äi lặp lại, 

Kẻ khác đưa ta xuống mổ". 


Câu này tôi học cách đây bốn mươi ba năm, trong quyển 
"Suụ Niệm Về Hiện Tượng Chết" của ngài Gunaratana, lúc đó 
tôi mới học lớp 8 trường phổ thông và đã thọ giới sa-di, khi 
đọc quyển "Suụ Niệm Về Hiện Tượng Chết" có một câu mà tôi 
nhớ hoài, tôi học thuộc lòng ngay: 

"Nhiều lần lặp đi lặp lại, 

Người thiểu trí đi tái sanh. 

Nhiêu lần lặp äi lặp lại, 

Sanh rồi đến tử. 

Nhiêu lần lặp äi lặp lại, 


Ẩ' 


Kẻ khác đưa ta xuống mổ". 


Quyển này ¡n trước 1975, dịch giả là bác Phạm Kim 
Khánh. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không hiểu nhiều. Triết lý về 
sự chết cao siêu lắm, lúc đó mới lớp 8 làm sao có thể tiếp nhận 
được cái quyển sách này. Nhưng trong đó có những đoạn mà 
tôi hiểu được, thấy hay và chép ra một tờ giấy nhỏ học thuộc 
lòng, đến bây giờ tôi vẫn nhớ. 

Cho nên tôi khuyên các tăng, ni sinh cũng vậy, những bài 
kinh nào, những đoạn kinh nào, những trang kinh nào, mà 
nó vừa bụng mình, vừa ý mình, làm ơn làm phước chép ra 
học thuộc lòng. Ba chục năm sau quý vị sẽ thuyết pháp cho 
mọi người nghe, cũng giống như tôi bây giờ, bốn mươi ba 


194 


năm sau tôi mới nói câu này tại đây. Tôi muốn có câu này tôi 
phải học trước bốn mươi ba năm, tôi để dành đó, khi nào có 
cơ hội tôi mới nói, chứ không phải tự nhiên muốn nói là nói 
được đâu. Nhưng, mỗi ngày tôi tự nói với chính tôi "Nhiều 
lần lặp đi lặp lại, người thiểu trí đi tái sanh. Nhiều lần lặp đi lặp 
lại, sanh rồi đến tử. Nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống 
mổ". Câu cuối cùng nó có hình tượng nghệ thuật, kẻ khác 
khiêng ta xuống mồ. 


Nếu em nhớ được là một ngày không xa sẽ có nhiều người 
khiêng chúng ta chôn xuống mồ. Nếu nhớ được như vậy, thì 
lòng chúng ta sẽ rộng mở ra ngay, chúng ta sẽ tha thứ ngay, 
chúng ta sẽ hỷ xả ngay, chúng ta sẽ từ bi ngay. Như vừa nãy 
tôi nói, con kiến, con ruồi, con muỗi, mình còn thương, 
huống chỉ là con người. Mặc dù con người đó là chưa tốt, con 
người đó tiêu cực, nhưng họ vẫn là con người mà tại sao mình 
không thương? Minh thương con chim, mình mua chim mấy 
trăm ngàn con về phóng sanh. Mình mua cá cả trăm tấn về 
phóng sanh, mà con người thì mình chửi họ, ”igười nàu mất 
dạu lắm, chửi cho nó biếF”, tại sao? Nghịch lý: Minh nâng niu 
từng con chim, sợ nó chết, ngay cả con rắn mình gặp nó, 
mình cũng không dám đập, con ruồi, con muỗi cắn mình, 
mình cũng không dám giết, mà con người mình phải làm cho 
ra lẽ là sao? Không được! Phải suy nghĩ lại. Cho nên câu thứ 
hai nói về nụ cười tôi đã đề xuất rồi. 

Đoạn thứ ba này "rôi năm tháng, tàn canh đời trắng mộng", 
quý vị có thuộc bài lên chùa ngủ gục cũng có câu đó. 


“Lên trên chùa mà nieủ gục 
Bị sư phụ la cho 

Nhài có nói năng chỉ 

Con cũng neủ cho bằng được 
Ai có nói chỉ cũng tặc kệ 
Ngủ thì ngủ mà tu thì tụ 


195 


Ai lên chùa cũng ham nieủ 

Mỗi lần ngủ là sau sưa 

Bởi 0ì thếcho niên 

TH giờ trưa chưa dậu 

Bị sư phụ cẩm sâu 

Quất một tớ ba rơi 

Ai lên chùa cũng ham neủ 

Mỗi lần ngủ là mê sau 

Thuyền oượt sóng lên trâu 

Đi uào trong cõi rộng 

Để cuộc đời trôi sông.” 

"Để cuộc đời trôi sông”, mình bỏ cuộc đời "Trôi năm tháng, 
tàn canh đời trắng mộng" trôi mà, cuộc đời nó trôi, trôi, trôi, 
vậy đó. 

“Lợi, danh, tình, lơ lửng một làn hơi 

Là thế ñấu, đâu có gì quan trọng!” 


Đời không có gì quan trọng, đời thế đấy, đời C sĩ la 0ie - 
cuộc đời là uậu đó. "Lợi, danh, tình lơ lửng một làn hơi/Là thế 
đấu... , cuộc đời là thế đấy, đâu có gì quan trọng, không có 
øì quan trọng hết. Mình quan trọng lên thì mình mệt, mình 
thấy không quan trọng thì mình khoẻ. Nếu quý vị quan trọng 
hoá vấn đề trong cuộc đời này thì quý vị mệt, và tôi xin chia 
buồn, vậy thôi. Nếu quý vị không quan trọng thì khoẻ, tôi 
xin chúc mừng. Minh đi tu mình tìm đến cái sự thật, còn nếu 
mình không tìm được sự thật, mình không thấy được cái chân 
đế, mình chỉ thấy tục đế, thì mình sẽ đau khổ lắm. 

Vô minh là gì? Vô mỉnh là bất tri khổ đế, bất tri tập đế bất tri 
diệt đế bất tri đạo đế“ Vô minh là: 

- Không thấu đâu là khổ - llam dukkham pahãtabba' nti 


196 


- Không thấu đâu là nguyên nhân của khổ - ldamn dukkha- 
samudayam pahatabba' ntỉ; Ildam dukkha-mnirodham 
pahñtabba' nti; lam dukkha-nirodha-gamini patipadam 
pahñtabba' ni. 


Tức là “0ô nính là không thấu đâu là khổ, đâu là nguyên nhân 
của khổ, đâu là sự diệt khổ, đâu là con đường đưa tới sự diệt khổ”; 
và trong A tỳ đàm dạy thêm - 0ô rminh là chỉ thấu tục đế mà 
không thấu chân đế. Thấy chân đế, thấy sự thật, thì không vô 
minh. 


Thường thường, chúng ta chỉ thấy tục đế mà không thấy 
chân đế, dính vào cái nhãn hiệu, dính vào cái bình phong và 
chúng ta đau khổ về chuyện đó, còn cuộc đời nó cứ diễn tiến 
mà thôi. 

Cho nên, thưa quý vị "Trôi năm tháng, tàn canh đời trắng 
mộng". Tàn canh là bàn tay trắng, tàn canh là hết canh một, 
canh hai, canh ba, tới canh ba là mình trắng tay. 


Xin hỏi nhỏ quý vị, quý vị canh mấy rồi? Canh hai, hay 
canh ba, hay canh một? Như tôi là qua gần hết canh ba rồi. 
Nửa đêm giờ tí, canh ba, mình sắp hết canh ba rồi, nhưng mà 
vẫn còn thấy cuộc đời này nó quan trọng, sắp giã từ nó rồi 
mà vẫn thấy nó quan trọng, thế thôi là thất bại! 


“Trôi năm tháng, tàn canh đời trắng mộng 
Lợi, danh, tình lơ lửng một làn hơi 

Là thế ñấuy, đâu có gì quan trọng. 

Sống cho đi, Ú nehia kiếp con người 


Câu cuối này quan trọng hơn “Sống cho ẩi, Ú nehia kiếp con 
người". Sống thì phải cho, tặng, biếu, thì cái kiếp người này 
mới ý nghĩa được. Sống mà không cho thì ý nghĩa con người, 
của kiếp người không có. Mình cho cái tình thương bao la, 
mình cho cái lòng hỷ xả của mình cho mọi người, mình cho 


197 


cái sự tha thứ của mình cho người khác, thì ý nghĩa kiếp 
người này mới có được, còn nếu không thì không có. 


Cuộc đời là gì? Hoà thượng Thích Thanh Từ ở thiền viện 
Thường Chiếu có bài thơ nổi tiếng khắc trên đá: 

“Giá thân tmiộng 

ạo cảnh mộng 

Mộng tan rồi 

Cười 0uỡ trộng 

Chỉ lời trriộng 

Nhắn khách mộng 

Biết được mộng 

Tĩnh cơn mộng. “ 


Hôm nay tôi mượn bài thơ này của Hoà thượng Thanh Từ 
để tôi nhắn quý vị, nhắn khách mộng. Biết mộng rồi thì tỉnh 
cơn mộng, tỉnh ra. Do đó, chúng ta tỉnh ra rồi thì chúng ta 
“sống cho đi Ú nehña kiếp con người”. Sống cho thì nó ý nghĩa 
hơn là sống lấy. Sống lấy không có ý nghĩa. Lấy là minh tích 
luỹ, mình thêm, cho là mình tặng biếu, bố thí. Tại sao phải 
bố thí? Bố thí là để cho, để từ bỏ. 

“Từ bỏ ít bình am ft, 

Từ bỏ nhiều bình an nhiều, 

Từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn.” 

Chúng ta thường lấy chứ chúng ta không cho, bây giờ phải 
cho chứ không lấy. Phát tâm là cho chứ đừng phát tâm lấy. 
Động từ tiếng Anh chữ cho là eioe và chữ lấy là take. Có một 
câu chuyện vưi mà tôi đọc cách đây mười năm rồi, quý vị 
cũng đã nghe rồi, tôi nhắc lại cho mấy vị nào chưa nghe: 


Có ba ông đi bộ tập thể dục quanh hồ cùng nhau, thì một 
ông trượt chân té xuống hồ. Ông bạn đi cùng thấy vậy mới 
đưa tay ra và nói “si0e re our hand- đưa cái tay của anh cho 


198 


tôi. Ông ngã xuống hồ nghe thấy chữ giøe - cho, ông thấy lạ 
quá không chịu đưa cái tay của ông ra, vì hồi giờ ông chỉ nghe 
động từ ấy chứ không nghe động từ cho. Ông đi sau biết ông 
này keo kiệt bỏn xẻn, không bao giờ chịu cho ai cái gì, nên 
ông nói “fake mụ hand - lấy cái taụ của tôi đi, nắm cái ta của 
tôi đi, thì ông ngã xuống hồ chụp cái tay ông kia liền và được 
cứu sống. Thấy cho thì chân chờ, chậm chạp, cho thì ông làm 
như không nghe, tai ông bị điếc hay sao mà ông không nghe, 
mà thấy động từ iấy thì ông tỉnh ra liền, lấy cái tay của ông 
chụp tay của ông kia liền. 


“Nếu em nhớ, thân xuôi triển cát bụi 

Sẽ thấu lòng thanh thản giữa phù hư 

Trong thâm lặng nguuện làm uiên đá cuội 
Lót chân người quụ hướng nẻo Chân Như. 


"Nếu em nhớ, thân xuôi triển cát bụi". Đây là một pháp môn 
tu mà thân này là cát bụi. “H¿t bụi nào hoá kiếp thân tôi. Để 
một trai tôi uề làm cát bụi". Nếu em nhớ như vậy thì em sống 
lòng thanh thản giữa phù hư. 


“Nếu em nhớ, thân xuôi triển cát bụi 
Sẽ thấu lòng thanh thản giữa phù hư.” 


Nếu em nhớ tức là nếu em tu được cái pháp này, em chánh 
niệm được, em suy ngẫm về cái thân cát bụi này, thì lòng em 
thanh thản. Cho nên phải thường xuyên nhớ. Chữ rhđớ này 
quan trọng lắm, mình thường quên mà không nhớ, cho nên 
cái tâm mình nó không chuyển hoá được, nói cho giỏi chứ 
chuyển hóa không được, học cho cao chứ chuyển hoá tâm 
không được, học cao giống như kên kên, qua qua ba trên cao, 
ngài Ajahn Chah nói chứ không phải tôi nói. Ngài Ajahn 
Chah nói: “Những người học cao nà không tu giống như con chỉm 
kên kển bau trên cao, nhưng khi ăn thì nó sà xuống đất ăn toàn 
thịt hư, thịt thối.” 


199 


Những người học cao mà không tu, bằng cấp tiến sĩ, trên 
tiến sĩ, nhưng mà sân sĩ thì không thua ai, phiền não thì cũng 
bao la. Cho nên, học cao là một chuyện mà tu cao là chuyện 
khác. Học bài pháp này là để tu, tu để mà nhớ, để chánh niệm 
thường xuyên vậy. 


“Nếu em nhớ, thân xuôi triển cát bụi 
Sẽ thấu lòng thanh thản giữa phù hư.” 


Nếu mình nhớ được vậy lòng minh thanh thản liền, ai 
cũng muốn mình thanh thản hết, không ai muốn lòng mình 
nó nặng nề. Muốn lòng thanh thản thì phải nhớ thân xuôi 
miềhn cát bụi. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, bản dịch của ni sư Trí 
Hải, một vị ni nổi tiếng ở Việt Nam (Tôi cũng mong rằng các 
ni sư ở đây cũng có những vị ni nổi tiếng được tất cả đều kính 
trọng như vậy). 

“Và đâu chín giai đoạn 

Khi thân đã ra ma. 


Một là thâu trương phình 
Cồn đâu uẻ đẹp xinh? 
Hai, côn trùng đục khoét 
Không còn ra dáng hình 
Bàu, bộ xương dính thịt 
Với đường gân liên kết 
Bốn, còn máu 0à gân 

Sâu kiến lại tranh phẩhn 
Năm là xương hết tráu 
Nhưne còn dính liền gân 
Sáu, bộ xương rời rã 

Rải rác khắp mộ phần 
Bảy, xương tàu 0uỏ ốc 
Theo gió bụi thời gian 
Tám, một đống xương tàn 


200 


Trên đường uề cát bụi 

Tung bau giữa không gian 

Đâu là giai đoạn cuối. 

Quán sát thân thểnàu 

Bản chất là như oậu 

Sinh ra rồi sià chết 

Không thểnào khác hơn 

Tù kheo sống chánh niệm 

Để sột rửa tham tu 

Không nương tựa chấp chước 

Bất cứ gì trên đời. “ 

Tức là nương tựa vào sự quán niệm như vậy, nương tựa 
vào sự quán tưởng như vậy, để giải thoát tham, sân, si. 
Không chấp trước vào cái khác, mà chỉ có suy niệm, chỉ có 
nhớ - nhớ. 


“Nếu em nhớ thân xuôi miễn cát bụi 

Sẽ thấu lòng thanh thản giữa phù hư.” 

Nhớ câu đó thôi, câu thứ nhất là nhân, câu thứ hai là quả. 
Giống như trồng cây là có bông, có hoa đẹp liền. Trồng sala 
là có bông liền, hy vọng vài tháng nữa sala trổ bông đều hết. 
Ở đại học Mahachulalongkorn (Thái Lan), campus của họ ở 
vùng ngoại Yuwaratrangsarit cũng trồng sala y chang thế 
này và trổ bông bao la. Quý vị học xong ở đây, có điều kiện, 
có duyên, thì qua Thái Lan vô cái trường đó học. Hiện nay ở 
đó có khoảng bốn, năm chục tăng, ni, đa số là mấy thầy, mấy 
cô Bắc tông, mấy sư Khất sĩ, còn sư Nam tông Kinh chỉ có 
mấy vị, Nam tông Khơ me thì cũng khá. Ở trường đại học ở 
Myanmar (Miến Điện) có khoảng năm, sáu chục tăng, ni sinh 
đang học ở đó. Vừa rồi tôi đi Sri Lanka, tôi thống kê thì cũng 
có khoảng chừng bốn, năm chục tăng, ni sinh, của khoá 7, 
khoá 8, khoá 9 đang học ở đó. 


201 


Cho nên, những người đang ngồi ở đây, thế nào mai mốt 
cũng có những người có duyên, có những người thí chủ tài 
trợ, có những gia đình có điều kiện, thầy tổ có điều kiện, hoặc 
có mối quan hệ tốt, thì sẽ có điều kiện đi học ở các nước đó. 
Những vị đi học ở Đài Loan hoặc Nhật thì ít vì chỉ phí nặng 
quá. Ở toàn nước Trung Quốc thi tăng, ni sinh của mình cũng 
đông, các vị này là tương lai huy hoàng của Phật giáo Việt 
Nam. 


Nếu như quý vị học cho tốt, rồi quý vị phải phát nguyện 
và phát tâm nữa, tức là mình phát tâm học ở đây xong rồi là 
mình sẽ đi học tiếp. Khi mình có thiện tâm, thiện ý như vậy 
thì chư Thiên họ sẽ chuyển tâm cho những người thí chủ, 
những người mạnh thường quân, để giúp cho mình, để mình 
học tiếp. 


Cho nên chúng ta học ở đây cũng phải cố gắng, nhất là 
tiếng Anh cho tốt để quý vị có thể đi tiếp cận được Phật học 
trên thế giới. Nước mà chi phí nhẹ nhất là Myanmar. Hàng 
năm ngày 9 tháng Giêng người ta đều tổ chức kỳ thi tại toà 
đại sứ Myanmar ở Hà Nội, và những người nào đậu được thì 
người ta sẽ tuyển sinh qua bên đó, mình chỉ tốn tiền vé máy 
bay, còn ăn ở thì chính phủ họ lo, trường này là trường của 
chính phủ. 


Quý vị ngồi đây học nhưng cũng phải suy nghĩ xa hơn 
một chút nữa, nó là một động lực cho mình cố gắng mà học, 
còn tất cả những cái khác không quan trọng nữa. Khi mình 
học như vậy, mình tu được thì phước mình được cả hai, vừa 
cả pháp học và pháp hành. Còn nếu mình học thuộc cái dạng 
sống qua ndàu chờ qua đời thì thôi, tôi xin miễn bàn. Học cho 
có để mà đối phó, để mà lấy điểm, rồi thị, rồi cuối cùng kết 
thúc có cái bằng cử nhân Phật học của Việt Nam thì thôi, tôi 
không có ý kiến thêm. Còn nếu quý vị có tinh thần cầu tiến 
thì phải cố gắng làm việc thiện mỗi ngày, học mỗi ngày, tu 


202 


mỗi ngày, rèn luyện tâm mỗi ngày, để tâm thiện của mình 
lúc nào cũng có, nhờ cái tâm thiện này mình sẽ được nhiều 
cái phước báu khác. 

Bốn câu cuối cùng: 

“Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật 

Dòng triên tran còn chảu đến uô cùng 

Dừng chân lại, quau uềtrong lẽ thật 

Đốt hương trầm, tỉnh thức sống ung dung. 

Bốn câu vừa rồi có câu "Nếu em nhớ thân xuôi tiền cát bụi". 
Minh có bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn là “Hi bụi nào 
hoá kiếp thân tôi”, có một bài nữa cũng là “Trở uềcát bụi” của 
một tác giả khác có một câu mà quý vị phải nhớ: 

“Xin người nhớ cho ta là cát bụi 

Trở uềcát bụi xin người nhớ cho. 


Hiện tại mình là cát bụi, tương lai mình cũng là cát bụi. 
Câu của Trịnh Công Sơn “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi” đó là 
cát bụi, là khởi đầu “để một mai tôi oỀlàm cát bụi” là cái cuối 
cùng, là cát bụi, thì cái giữa này cũng là cát bụi. Cho nên mỗi 
ngày quý thầy, quý cô, gặp nhau, mình chào là: “Xin chào cát 
bụi". Nhớ được như vậy thì mình giải thoát được, mình không 
nhớ được như vậy, thì tâm mình không giải thoát được, mà 
giải thoát ngay trong hiện tại, ngay trong kiếp sống này tâm 
chúng ta phải được giải thoát tham, sân, si. 


Bây giờ gặp một người mà họ không chào mình, mình 
nghĩ mình là cát bụi, thì mình thấy dễ chịu. Như tôi trụ trì 
cái chùa, những vị ở trong chùa gặp tôi mà không chào, nếu 
tôi nghĩ tôi là sư cả trụ trì chùa thì tôi mệt, tôi bực bội lắm. 
Nhưng nếu tôi nghỉ tôi là cát bụi thì tôi khoẻ. Vậy tôi chọn 
cái nào? Chọn cái khoẻ hay chọn cái mệt? Mà chùa là cái bệnh 
viện, cho nên những người ở trong chùa toàn là bệnh nhân, 


203 


có nhiều người là bệnh nhân tâm thần nữa, cho nên nhiều khi 
họ gặp mình họ không chào. Có câu “thầu pháp nào, âm binh 
đó”, người ta không chào mình tại vì người đó không phải âm 
binh của mình, mình không phải thầy pháp của họ, mình 
phải hiểu như vậy, mình với họ là vô duyên, không có duyên, 
cho nên họ gặp mình họ không chào là đúng quy luật. Họ 
gặp mình họ chào là không đúng quy luật, tại vì họ với mình 
không có duyên, họ không phải âm binh của mình nên họ 
không chào mình, mình không phải thầy pháp của họ nên 
không thể nói họ nhảy múa được, không thể triệu họ lên 
được. 


Cho nên có những người sư phụ nói học trò không nghe. 
Sau này quý vị tốt nghiệp xong về làm sư phụ của ai đó, nhớ 
lời nói của tôi hôm nay. 

Bài pháp này quý vị có thể quên hết, chỉ nhớ câu: 

“Nưười nhớ cho, ta là cát bụi 

Trở uềcát bụi, xin người nhớ cho.” 

Xin mời quý vị hồi hướng: 

“Nguyện đem công đức nàu 

Hướng uề khắp tất cả 

ệ tử uà chúng sanh 

Đầy trọn thành Phật đạo!” 


204 


-9- 
Chủ nhân của nghiệp 


Giảng tại khóa tu Một Ngàu An Lạc lần thứ 395, 
chùa Phổ Quans, nsàu 02/04/2017 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính bạch chư tôn đức. 
Kính thưa toàn thể quý Phật tử. 


Sáng hôm nay theo thường lệ hàng tuần, chúng tôi cùng 
Thượng toạ Thích Quang Thạnh, Ban Hoằng Pháp Trung 
Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Hoằng Pháp Thành 
Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, phụ trách hướng 
dẫn cho các Phật tử tu học tại đạo tràng chùa Phổ Quang 
quận Tân Bình. 

Đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là “Cử 


^Arr 


nhân của nighiệp ”. 

Chúng ta chỉ có bốn từ: “Chủ”, “Nhân”, “Của”, “Nghiệp”; 
và hai từ quan trọng là “Chủ” và “Nghiệp“. 

Trước nhất là xin chúc mừng quý vị, những người đang có 
mặt ở đây, kể cả những người vắng mặt. Hôm nay, chúng ta 
được xác định chúng ta là chủ, ông chủ, bà chủ. 

Thường một cơ quan hoặc một xí nghiệp, một nhà máy, 
một công ty, nếu mình làm chủ công ty đó, nhà máy đó, xí 
nghiệp đó bị sạt nghiệp thì mình chịu trách nhiệm chính, vì 
mình là chủ. Nếu công ty đó, nhà máy đó, xí nghiệp đó, ăn 


205 


nên làm ra, thì ông chủ này có giá trị, gặt hái được nhiều kết 
quả tốt đẹp. 


Minh làm chủ một khu vườn, một nông trại, mà mình 
không điều hành được, làm cho nông trại không phát triển 
được thì ông chủ nông trại này cũng gặp nhiều trở ngại, công 
nhân không có việc làm, nợ ngân hàng rồi phá sản, v.v..., chữ 
chủ ở đây quan trọng lắm. “Chủ nhân của nehiệp”, chúng ta là 
chủ của cái nghiệp, cũng giống như là giám đốc hay ông chủ, 
bà chủ vậy. 

Nghiệp này là hành động, uiệc làm. Nghiệp trong tiếng Phạn, 
tiếng Pali gọi là karmmma, trong tiếng Anh dùng từ gọi là 
acHơn, và như vậy có nghĩa là hành động hay việc làm. Như 
vậy, chúng ta lại là chủ của hành động hay chủ của việc làm. 
Nếu làm chủ một hành động tốt hay một nghiệp trắng thì kết 
quả nó trắng. Nếu làm chủ một nghiệp đen thì kết quả nó 
đen. Cũng giống như một ông chủ mà lãnh đạo một công ty, 
một xí nghiệp mà không biết cách làm ăn thì sạt nghiệp vậy 
thôi. 

Nghiệp ở đây tức là tam nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp 
và ý nghiệp, mình làm chủ ba cái nghiệp này (thân, khẩu, ý), 
mỗi ngày chúng ta đều làm chủ ba nghiệp này. 


Nghiệp có hai loại nghiệp là chiệp trắng và nghiệp đen. 
Nhân thì nói đến quả, nghiệp thì nói đến báo, và báo hay quả 
thì nó đồng nghĩa với nhau. Không chỉ nói tới nehiệp mà phải 
nói tới quả hay là báo, gọi là nghiệp báo. Nghiệp đen thì kết 
quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp có đen có 
trắng thì kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không 
trắng thì kết quả không trắng không đen. Như vậy, chủ để 
của bài pháp hôm nay là: Ta là chủ của nghiệp, ta chịu trách 
nhiệm. 


Trong truyện Kiểu của Nguyễn Du có câu: 


206 


“Đã mane lấu nehiệp uào thân 

Cũng đừng trách lẫn trời sẩn trời xa 

Thiện căn ở tại lòng ta 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 

"Đã mang lấu nghiệp uào thân , là thân tâm, thân và tâm. 
Cái nghiệp này là thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp. 
Mỗi ngày chúng ta đều sản xuất ra nghiệp như một nhà máy 
sản xuất ra sản phẩm, và cái sản phẩm này, cái ông chủ này 
phải chịu trách nhiệm, chứ không có người nào khác chịu 
trách nhiệm. Không có chuyện đời cha ăn tmmặn đời con khát 
nước, không có chuyện đó, câu đó là không đúng. Đời cha ăn 
mặn thì đời cha khát nước. T)ời con ăn mặn thì đời con khát nước, 
còn đời cha ăn mặn, đời con ăn nhạt thì làm sao mà đời con 
khát nước được. Cho nên, có những câu trong nhân gian 
truyền tụng không đúng, chúng ta học Phật pháp chúng ta 
hiểu, chúng ta phải điều chỉnh lại. Chẳng hạn như câu nói 
"Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ", câu này theo quan điểm của 
chúng tôi cũng sai. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ càng tu hơn nữa 
mới được, còn gặp quỷ mà trừ thì mình phải quỷ chúa mới 
trừ nổi, vì nó là quỷ mà, cho nên ông bà có nói là "Một câu 
nhịn chín câu lành", "Nhẫn nại đến đâu thành công đến đó" 

Chúng tôi xin trở lại vấn đề, chúng tôi đã giải thích tựa đề 
của bài thuyết pháp là “chủ nhân của nehiệp”. Như vậy, chúng 
ta là quan trọng, tất cả những người ngồi đây đều quan 
trọng, hành động của chúng ta quan trọng, lời nói của chúng 
ta vô cùng quan trọng, việc làm của chúng ta vô cùng quan 
trọng, nên phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vì khẩu nghiệp. 
Nghiệp được thể hiện qua thân, khẩu và ý, mình suy nghi cái 
gì đó cũng có nghiệp, mình nói cái gì đó cũng có nghiệp, 
mình hành động cái gì đó cũng có nghiệp, lúc nào cũng có 
nghiệp hết, nghiệp đen hoặc nghiệp trắng. 


20 


“Các pháp do ú dẫn đầu 

Ý chủ, ú tạo bắc cầu ñưa duyên 

Nói làm uới ú chẳng hiển 

Bánh xe bò kéo khổ liển theo sau. 

Nói, làm, ý xấu, ý bất thiện, ý ác, thì đau khổ sẽ theo ta 
như bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe. 


“Các pháp do ú dẫn đầu 

Ýchủ, Ú tạo bắc cầu đưa duyên 

Nói, làm uới ú tốt hiển 

Như hình dõi bóng 0ui liền theo sau. ” 

Nếu minh nói, mình làm, mình suy nghĩ tốt, hiền, thiện, 
thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. 

Đó là câu kinh Pháp Cú số một và số hai. Nghe bài pháp 
này, theo chủ đề này thì chúng ta vô cùng quan trọng, địa 
ngục cũng do ta mà thiên đàng cũng do ta, do cái nghiệp. Đó 
là phần thứ nhất mà chúng tôi giải thích cái đề tài của bài 
pháp 

Nội dung bài thuyết pháp này chúng tôi dựa vào bài kinh 
"Tiểu nghiệp phân biệt - CHlakammnauibhanga sutta" ở trong 
Kinh Trung Bộ, do Hoà thượng Thích Minh Châu dịch từ bản 
tiếng Pali sang tiếng Việt Nam, và Ni trưởng Thích Nữ Trí 
Hải phổ biến thành văn vần, mỗi câu năm chữ. Vị nào có sự 
hoan hỉ về tìm bài kinh số 135 và tài liệu của Hoà thượng 
Thích Minh Châu dịch, hoặc tài liệu của Ni trưởng Trí Hải 
biên soạn lại bằng thể văn vần năm chữ, và cố gắng học thuộc 
lòng để hiểu được Đức Phật nói về nghiệp như thế nào. Như 
vậy, chúng tôi đã dẫn chứng tài liệu gốc, tài liệu bậc một, có 
kinh điển hắn hoi để quý vị tham khảo thêm. 

Thưa quý vị, trong kinh “Tiểu hiệp phân biệt”, có một câu 
mà nói về chủ nhân của nghiệp. 


208 


“Kammassakä, mmãnaoa, sattä kammadaadäa kamma- 
yonïi kamrnabandhi kamrmmap-pafi-sarana. Kammat satte 
oibhajati adidatn-hinappatnrtatäUñ” tỉ. ” 


Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là 
thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, 
nghiệp là điểm tựa, nshiệp phân chia các loài hữu tình, có hạ liệt 
oà có ưu thắng. " 


Đây là lời nói của Đức Phật cho một vị thanh niên tên là 
Subha Todeyyaputta. Vị thanh niên này đến chùa Kỳ Viên ở 
Ấn Độ, trong thời Đức Phật, hỏi Đức Thế Tôn lý do gì mà có 
những người sanh ra sống lâu, có những người chết sớm, có 
những người đẹp, có những người xấu, có những người giàu, 
có những người nghèo, có những người mạnh khoẻ, có 
những người ốm đau, v.v... Thì Đức Phật, Ngài mới giải thích 


A^Arr 


Này thanh niên, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp ”. 


Thưa quý vị, thanh niên Subha Todeyyaputta là một 
người theo đạo Bà la môn, bây giờ gọi là Hinduism, người 
theo Ấn Độ giáo. Xứ Ấn Độ thì khoảng 80% người dân theo 
Ấn Độ giáo, xưa trong thời Đức Phật thì gọi là Bà la môn giáo. 
Làm gì có chuyện người theo đạo Bà la môn mà đến gặp Phật, 
khó lắm. Giống như một người theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin 
Lành, mà họ đến gặp một nhà sư để hỏi đạo pháp về Phật 
giáo thì cũng khó lắm. Mặc dù cũng có nhiều cha, nhiều linh 
mục đến các trung tâm thiền để hành thiền, mặc dù cũng có, 
nhưng mà vẫn hiếm nên trong trường hợp này cũng vậy. 

Nhưng tại sao người thanh niên Bà la môn này đến gặp 
Đức Phật tại chùa Kỳ Viên? Vì lý do, một hôm Đức Phật đi 
bát (đi khất thực, đi trì bình) ngang qua nhà của ông Bà la 
môn này thì có một con chó ở trong nhà chạy ra nó sủa. Đức 
Phật nói "Thôi uềlo tụ hành đi để mà được giải thoát cái kiếp súc 
sinh". Đức Phật Ngài nói bằng ngôn ngữ của Đức Phật, con 


209 


chó nghe và hiểu được nên nó chạy vô nhà nằm. Khi ông chủ 
ngôi nhà đi làm về, bình thường con chó chạy ra mừng 
nhưng hôm nay nó không ra đón, nó nằm lì trong nhà, nó 
buồn. Thấy vậy, ông Bà la môn mới hỏi những người giúp 
việc trong gia đình lý do tại sao. Những người giúp việc 
trong gia đình nói, sáng nay có ông sa môn Cồ Đàm, tức là 
sa môn Gotama đi khất thực ngang đây, không biết ông nói 
gì với con chó mà nó chạy vô nhà nó nằm buồn như vậy. 
Hôm sau, ông Bà la môn canh giờ Đức Phật đi bát để chặn 
đường Đức Phật. Hồi xưa Đức Phật và Tăng đoàn đi khất 
thực là chính chứ trong chùa không nấu ăn. Đi khất thực như 
vậy thì người ta cho thức ăn gì thì nhận thức ăn đó, mỗi ngày 
một bữa. Hiện nay truyền thống này vẫn được gìn giữ ở các 
nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka. 
Chúng tôi có đến Thái Lan ở một thời gian không dài, chùa 
bên đấy họ cho mượn một bình bát, mỗi sớm khoảng 5 giờ 30 
hoặc 6 giờ, mình mang bình bát đi khất thực, Phật tử, dân 
chúng họ cho gì ăn đó, chứ trong chùa không nấu cơm. Nếu 
mình lười biếng mình không đi thì mình đói. 

Thưa quý vị, lúc bấy giờ ông Bà la môn này ông mới chặn 
đường Đức Phật và hỏi: 

- Ông đã nói gì với con chó của tôi mà con chó của tôi nó 
buồn, nó nằm, nó không có vui mừng khi mà tôi đi làm về? 

Đức Phật nói: 

- Thưa gia chủ, gia chủ cứ vào trong nhà, nơi nào con chó 
nó nằm thì tìm cách đào lên đi. 

Ông Bà la môn chủ nhà này nghe lời Đức Phật, chỗ nào 
con chó nằm ông cho người lấy cuốc xẻng đào lên thì mấy 
khạp vàng hiện ra. Mấy ngày sau Đức Phật giải thích: Con 
chó này trước đây là cha của ông chủ này và là chủ của ngôi 
nhà mà trong chú giải của kinh Pali nói rằng ông có tên là 


210 


Todeyya, là người Bà la môn chuyên làm việc tế lễ cho vua 
Pasenadi, một vị vua trong thời Đức Phật. Chuyên làm cúng 
lễ cho vua, giàu có nhất vùng, nhưng tính tình bỏn xẻn, keo 
kiệt, cho nên khi chết, tài sản còn rất nhiều. Hồi xưa chưa có 
ngân hàng, chưa có chỗ gửi, cho nên ông bỏ tiển vàng trong 
cái khạp, trong cái lu chôn dưới đất. Khi bị bệnh chưa kịp 
trăng trối cho con cái mà đã chết rồi, nên con cái không biết, 
chỉ có ông chủ này biết mà thôi. Trong lúc hấp hối, do tiếc 
tiền của cho nên tái sanh làm con chó trong nhà đó, với nhiệm 
vụ duy nhất là nằm trên cái chỗ vàng bạc mình chôn để giữ 
tài sản đó. Từ đó, ông Bà la môn con này có niềm tin với Phật, 
tại vì Đức Phật nói điều chính xác. Khi có niềm tin với Phật 
thì ông mới vào trong chùa Kỳ Viên chào Đức Phật. Một 
người Bà la môn ngoại đạo đâu có phải Phật tử đâu mà có 
lòng kính trọng Đức Phật, nhưng ông cũng có một niềm tin 
là ông Phật này ông nói, ông Sa Môn này ông nói, là có 
chuyện đó xảy ra. Sau khi có niềm tin thì vào chùa xin hỏi 
Đức Phật tại sao thế gian này có những người như vậy? Đức 
Phật trả lời rằng: “Kamưuassakãñ, mãnaoa, sattã - Nàu thanh 
niên, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp phân chia chứng 
sinh người ưu thắng, kẻ hạ liệt” 

Và sau đó thì Đức Phật Ngài giảng bài kinh gọi là "Tiểu 
nghiệp phân biệt". Cuối bài kinh ông bá hộ con này đã xin quy 
y Phật, xin quy y Pháp, xin quy y Tăng, trở thành một người 
Phật tử, đệ tử của Tam Bảo. 

Chúng tôi xin trình bày nội dung chính của bài kinh. 

“Một thanh niên ngoại đạo 

Đất tịnh xá Kù Viên 

Hỏi Phật nguyên nhân sì 

Người chẳng ai giống ai 

Vềthọ mạng, sức khỏe 

Về dung sắc, quuểh uụ 


211 


Về tài sản, iai cấp 

Cũng như uề trí tuệ?” 

Thanh niên này thắc mắc tại sao có người thì sống lâu, có 
người chết yểu, người thì khoẻ, người thì ốm đau, người thì 
đẹp, người thì không đẹp, người thì có quyền cao chức trọng, 
người thì không có, người thì giàu có, người thì nghèo khổ, 
người thì sanh vào dòng dõi cao sang quyền quý, có nhiều 
người sanh ra trong đống vàng, đống bạc, có người sanh ra 
giữa một bãi rác? Tất cả là do cái nghiệp hết, Ngài giải thích 
như vậy. 

“Phật dạu các hữu tình 

Là chủ nhân của nehiệp 

Là thừa tự của nghiệp. 

Nghiệp phân chia hữu tình 

Có liệt uà có ưu” (Có hạ liệt và có ưu thắng) 


“Chết uểu do giết hại 
Không có tâm từ bi 
Sống lâu do tâm từ 

Và không ưa giết hại. “ 


Người muốn sống lâu thì không có sát sanh. Người sát 
sanh thì bị chết yếu, chết sớm. Thưa quý vị, sát sanh không 
phải cái quả trổ chính thức là chết yểu mà là phải đọa vào 
địa ngục, súc sanh, nga quỷ, a tu la (bốn đường ác đạo). 
Sanh làm người là do phước, nhưng nghiệp sát sanh này nó 
trả bổ sung, trong tiếng Pháp nó dùng một từ là suplément 
gọi là bổ túc thêm, tức là thêm vào, chứ không phải sanh 
làm người chết yếu là do nghiệp sát sanh. Nghĩa là sanh 
làm người là do nghiệp lành, nghiệp trắng, nhưng mà chết 
yếu là do nghiệp dư sót của các nghiệp sát sanh trước đây. 
Như vậy thì: 


212 


“Chết yuểu do giết hại 
Không có tâm từ bí“ 


Rõ ràng rồi, mình giết người ta làm sao có tâm từ bi được 


“Sống lâu do tâm từ 
Và không tra siết hại. ” 


Cho nên tại sao mình không sát sanh? Tại vì mình thương 
mình, chứ không phải mình thương chúng sanh đó mà mình 
không sát sanh. Nếu mình nhìn vào khía cạnh tích cực đó thì 
mình phải cố gắng. Minh nói tôi thương tôi, nên tôi không 
sát sanh, nếu tôi sát sanh tôi phải đọa địa ngục, tôi sát sanh 
thì tôi chết yếu. Vì tôi không muốn đọa địa ngục, vì tôi không 
muốn chết yểu, cho nên tôi không sát sanh. Đó là điểm mà 
quý vị phải suy nghĩ thêm, còn hồi giờ nói mình không sát 
sanh là vì lòng từ bi là chuyện bình thường rồi. Khi mình hiểu 
cái đó, mình tích cực hơn vì lợi ích của mình, vì quyền lợi của 
mình mà mình làm chuyện đó, cũng bởi vì mình làm chủ nên 
làm sai thì mình phải chịu trách nhiệm. 


“Không não hại chúng sinh 
Là nguuên nhân ít bệnh. 
Thường não hại chúng sinh 
Đưa đến nhiều bệnh tật.” 


Não hại là đánh đập. Nếu người nào ưa đánh đập người 
này, ưa đánh đập người kia thì chúng tôi xin chia buồn trước, 
kiếp sau sẽ bị bệnh hoạn. Còn người nào mà lo lắng quan tâm 
đến người khác, cho thuốc men người khác, thì người này 
kiếp sau sẽ mạnh khoẻ. Cho nên mấy đoàn từ thiện người ta 
đi bố thí thuốc là vậy. Bố thí cơm nước thì kiếp sau ăn uống 
đầy đủ, bế thí thuốc thì kiếp sau được khoẻ mạnh, vì mình 
quan tâm tới sức khoẻ người khác, nhân nào quả nấy, ở hiển 
thì lại gặp lành. 


213 


"Ai ơi cố sắng làm lành 

Kiếp nàu chưa được để dành kiếp sau " 

Vậy nên: 

“Không não hại chúng sinh 

Là nguuên nhân ít bệnh. 

Thường não hại chúng sinh 

Đưa đến nhiều bệnh tật.” 

Ta làm chủ mà đánh đập người khác thì cái đó là nghiệp, 
cái nghiệp chúng ta làm, cho nên kết quả là bệnh hoạn. Tôi 
không đánh người ta vì tôi thương tôi, mình phải suy nghĩ 
như vậy, tôi không muốn kiếp sau tôi bị bệnh hoạn nên tôi 
dừng tay lại, tôi không đánh người ta. Còn chuyện mình nói 
tôi không đánh người ta vì tôi thương người ta là một vế 
khác, nhưng mà nói tôi thương tôi là vế tích cực hơn. "Thương 
mình tu tập là khôn/Thương mình trà phiển não, tham, sân, sỉ, là 
tự chôn lấu mình " Mình thương mình thì mình phải lo tu, tu 
là tu ba cái nghiệp: thân nehiệp, khẩu nehiệp, ý nhiệp. Nghiệp 
thiện đó là mình tu. 

“Người tướng tạo xinh đẹp 

Do không hận không sân 

Người tướng tạo xấu xí 

Là do nhiều phẫn nộ.” 

Đa số ai cũng muốn đẹp, không ai muốn xấu hết. Muốn 
được như vậy thì phải không hận không sân, nếu người nào 
mặt lúc nào cũng hằm hằm như thịt bằm nấu cháo thì xấu lắm, 
kiếp này xấu, kiếp sau xấu. Cho nên: 


- Tại sao tôi không sân hận? 
- Tại vì tôi muốn tôi đẹp. 


- Tại sao tôi muốn tôi đẹp? 


214 


- Tại vì tôi muốn mọi người xung quanh hoan hỉ với tôi, 
có cảm tình với tôi, tôi nói người ta nghe. 
Cho nên, quý vị liệu mà tính, quý vị mà cứ phiền não, 
sân si, khó chịu này kia thì kiếp sau xấu, chắc chắn là vậy. 
Muốn đẹp phải tu cái pháp là không hận, không sân. 


“Nguuên nhân có uụ quyên 
Là không lòng canh tị 

Ítuụ quuêh là do 

Cái thói ưa ganh tị. “ 


Cái bệnh này thì đa số ai cũng có hết, người nam cũng có, 
người nữ cũng có, ở trong nhà chùa cũng có, ở ngoài tại gia 
cũng có. Tâm ganh tị này nó dữ lắm. 


Hồi xưa chúng tôi mới đi tu, năm 1974 thọ giới sa-di, 
chúng tôi tu tới nay là bốn mươi ba năm, chuẩn bị gần đất xa 
trời rồi. Lúc mới tu là đang học lớp bảy chuyển qua lớp tám, 
anh em tôi tu lúc đó có ba huynh đệ, thì ông sư đệ tôi ông 
xấu lắm, vừa xấu vừa lùn, nhưng người ta nói cao thì sang, làn 
thì quú phái, ốm thì ñẹp, mập thì dễ thương. Ông sư huynh của 
tôi, ông đẹp hơn tôi, còn tôi thì đẹp vừa vừa. 


Có một chị ở gần chùa, ngày nào chị cũng qua chùa tụng 
kinh. Chị mua một đôi dép mang đến, mình cứ tưởng là khả 
năng của chị chỉ mua được một đôi dép thôi, không thể mua 
ba đôi được. Đúng ra chị phải mua ba đôi vì có ba ông sư nhỏ 
đang tu ở chùa thì mới công bằng, mua một đôi thì ai mang, 
ai không mang? Không lẽ mỗi người mang một chiếc? 


Lúc chị mang đến, chúng tôi nghĩ trong bụng thế nào chị 
cũng làm ba thăm, trong đó có một thăm trúng số đôi dép, 
cho ba ông sư huynh đệ này bắt thăm, coi ông nào có phước 
thì nhận. Nhưng rồi cuối cùng chị này chị mang đôi dép đưa 
thắng cho ông sư đẹp trai kia, chị cúng cho ông sư đẹp trai 


215 


đó. 

Trời, lúc đó cái tâm của chúng tôi vô cùng phẫn nộ, vô 
cùng ganh tị. Nghỉ là cái chị này chị đi chùa mà chị chia rẽ 
tăng già, chia rẽ mấy ông sư, chị không có công bằng, v.v... 
Sư thầy có ba người, mua có một đôi dép thì phải bắt thăm 
chứ, tại sao mà cúng cho sư kia, bỏ mình cho ai? Tâm ganh tị 
khởi lên, nhưng tại mình không hiểu nên mình nghỉ vậy. Nếu 
mình hiểu được ông sư kia ông có phước, kiếp trước ông có 
tu nên kiếp này ông đẹp, bao nhiêu hàng hoá nó hút về người 
ông hết. Còn mình kiếp trước mình vụng đường tu, nên kiếp 
này người ta gặp mình người ta không có tỉnh cảm nhiều, 
nên người ta không thể mang tiền, mang dép, mang tài sản, 
giao cho mình được. Mình phải có tu, mình có phước "có đức 
mặc sức nà ăn", "khéo tu thì nổi uụng tu thì chìm". Cái nghiệp 
là vậy đó. Ta là chủ nhân của nghiệp là vậy đó, chứ không 
phải mình muốn mà được đâu. Cái phước của ai người đó 
hưởng, nghiệp trắng của người nào thì quả trắng người đó 
hưởng, nghiệp đen của người nào, thì quả đen người đó chịu. 
Thêm nữa là tại kiếp trước mình không có bố thí, không có 
làm phước, cho nên kiếp này cái tài sản nó không về mình 
được mà nó về tay người khác. 

Sau này mình mới hiểu, còn lúc đó mới tu lên không có 
hiểu nhiều, chỉ thấy hiện tượng thì đánh giá bản chất. Bây 
giờ hiểu rồi, thôi, hoan hỉ. Cho nên nhiều khi phải chạy lên 
bàn Phật sám hối. Sám hối rằng mấy chục năm về trước con 
không hiểu, nên con có tâm ganh tị, khi hiểu rồi con chúc 
mừng cho người đó, và con chúc mừng con không có đôi dép 
để con không sợ bị mất dép. Khi mình hiểu rồi tự nhiên cái 
tâm của mình nó an lạc, nó hoan hỉ. 


Cho nên Phật Pháp vi diệu lắm, đặc biệt lắm. Ai mà theo 
Phật Pháp, rồi hành trì Phật Pháp được thì từ hạnh phúc này 
chuyển tới hạnh phúc khác, giống như mua trái cam về thấy 


216 


ngon, ăn trái cam càng ngon hơn nữa. Quý vị phải phát tâm 
là mình theo Phật Pháp đến hơi thở cuối cùng, đừng có gãy 
gánh dừng bay giữa chừng, đừng có bỏ Phật Pháp. Ai bắn 
mình chết mình chịu, chứ kêu mình bỏ Phật, mình không bỏ. 
Quý vị phát tâm được như vậy thầy xin chúc mừng! 


“Giàu có do bố thí 
Nghèo do không cúng dường.“ 


Minh bố thí cho người ta không phải mình thương người 
ta mà do mình thương mình. Minh muốn giàu có, mỉnh 
muốn sang trọng thì phải bố thí thôi, mình muốn ho ra bạc 
khạc ra tiền, mình phải bố thí chứ! Còn nếu mình không bố 
thí thì mai mốt mình khạc ra tro và ho ra máu mà thôi. 


Trước khi học bài kinh này, thì thưa quý vị, thầy thấy bố 
thí khó lắm, cho ai cái gì cũng nặng nề lắm. Học bài kinh này 
rồi thấy mình mạnh dạn lên. 


“Sinh dờng họ cao quý 
Do kính người đáng kính 
Sinh dòng họ hạ liệt 

Do nieao mạn kiêu căng. 


Minh tu cái pháp khiêm tốn, mình tu cái sự nhịn nhục, 
nhẫn nại, giản đơn, thì cái đó là cái phước. Người cống cao, 
ngã mạn, thì xem như là không có phước. Mình nhường ghế 
cho người ta ngồi, mình có phước, mình dành ghế mình ngồi, 
mình không có phước. Mình nhường người ta đi trước, mình 
có phước, mình dành mình đi trước, mình không có phước. 
Tu nó đơn giản vậy đó, chứ không phải là khó khăn, phải vô 
chùa rồi phải v.v..., không phải, đơn giản vậy thôi. 

“Sinh dòng họ cao quý 

Do kính người đáng kính 

Vào gia đình hèn hạ 


217 


Do ngạo trạn kiêu căng 
Làm 'isười có trí tuệ 
Do thường sân bậc trí 
Làm nieười tà neu đần 
Là do không học hỏi 
Thân cận các bậc trí. “ 


Thầy xin chúc mừng quý vị là tuần nào quý vị cũng có mặt 
ở đây, thân cận người trí tuệ. Các thầy ở đây, chúng tôi tu 
gần năm mươi năm, ngày nào cũng phải học kinh, ngày nào 
cũng phải học bài, có ngày đi giảng lý thuyết. Trong bao 
nhiêu năm đó cũng tích luỹ được một số kiến thức Phật Pháp, 
cũng tu được cái gì đó, mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm 
đai, rồi chia sẻ cho quý vị. Quý vị gần gũi các bậc này, những 
người này, quý vị cũng có cái phước nữa "Gẩn rmực thì đen, 
gân đèn thì sáng”, “Ở bầu thi tròn, ở ống thì dài”, “Xóm chài tanh 
cá, làng nhang thơm trầm". 

Mỗi tuần quý vị đến đây, ngồi ở đây, là mình có phước 
rồi. Minh thân cận người thiện trí mà. 

SappurisasatIse0o - Thân cận bậc thiện nhân 

Saddhan~ masauana.m - Nehe diệu pháp 

Dhanu~na nudhamtmma-pa.tipatti - Hành trì pháp 0à tuỳ pháp 

“Làm nieười có trí tuệ 

Là do sầu bậc trí 

Làm neười mà neu đẩn 

Là do không học hỏi 

Thân cận các bậc trí. 

Hiện tại như thế nào 

Đầy do trong quá khứ 

ã äi trên cơn đường 

Dẫn đến tình trạng ấu. 

Khi nghe Phật dạu xong 


218 


Thanh miên Tô-äâu-gia 
Xin quụ Đúc Phật, 
Pháp uà Tủ kheo tăng. “ 


Nghe bài pháp này xong ông thanh niên đó xin quy y Phật 


Buddhatụ saranann qacchami 
Dhanu~<natn  saratt0 qacchaãmi 
SanighatIn saraIaI qacchãmi 


Còn xin quụ Phật, Con xin quụ Pháp, Con xin quụ Tăng! 


Một người theo đạo Bà la môn, nghe bài kinh nói về 
nghiệp, xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 


Thưa quý vị, đó là phần thứ hai. Thầy xin nói phần thứ ba. 
Phần thứ ba này nói về việc tại sao mình phải tu cái nghiệp 
thiện. Tại sao mình phải bỏ cái nghiệp ác đi, và phải tu được 
cái nghiệp thiện, nghiệp lành? Tại sao mình không sát sanh 
mà phải phóng sanh? Tại sao mình phải bố thí, v.v... 


Người ta có câu là "Ti mau kẻo trễ". Thời gian không bờ, 
đời người không bến, thời gian trôi, đời người mất, giá trị con 
người chỉ còn lại các nghiệp mà thôi, nghiệp thiện hoặc 
nghiệp ác. Hãy sấp rút làm các uiệc thiện, hãu chế nsự điều ác 
trơng tâm; 0ì tâm của người dễ duôi, chậm tạo thiện nshiệp sẽ ưa 
thích làm oiệc ác. Nó hối hả vì thời gian không còn nữa, 5ăm, 
6 tháng, 7 nsàu; 50 tính năm, 60 tính tháng, 70 tính ngày, 80 tính 
siờ, 90 thì khỏi tính, muốn ởi lúc nào thì đi. 

Thời gian không còn nữa, gấp rút mà tu, gấp rút mà làm 
việc lành, nếu không làm việc lành thì việc ác nó xen vào nó 
tấn công, để rồi nghiệp thiện không có, nghiệp ác có, và thời 
gian nó không chờ đợi chúng ta. 


Cuộc đời này nó không quan trọng, nếu quý vị cho là nó 
quan trọng thì quý vị không lo tu, thấy nó không quan trọng 
mới lo tu được. 


219 


“Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ 

Một sớm nào trở gót bước đi xa 

Eìm sẽ sống cối lòng luôn rộng trở 

Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa.” 


Nếu em nhớ nsàu oui qua rất uội 

Tắt nụ cười, đêm tối chợt uâu quanh. 

Sẽ nhìn lại, thôi sống đời nông nổi 

Vớn mâu mù, nước trặt phía trời xanh. 

"Nếu em nhớ neàu 0uui qua rất uội". Một ngày trôi qua rất 
nhanh, lo mà tạo nghiệp lành, nghiệp thiện, vì ta là chủ nhân 
của nghiệp. 

“Nếu em nhớ, tàn canh đời trắng mộng 

Lợi, danh, tình, lơ lửng một làn hơi 

Là thế ñấu, đâu có gì quan trọng 

Sống cho đi, Ú nghĩa kiếp cơn người. “ 


"Nếu em nhớ, tàn canh đời trắng mộng". Cuộc đời mình sắp 
tàn rồi, ngày tàn của chúng ta sắp đến rồi. Khi mình nghĩ như 
vậy mình lo mà tu. Lo tạo nghiệp lành, nghiệp thiện, không 
có dễ duôi chểnh mảng được. 


“Là thế ấu, đâu có gì quan trọng 

Sống cho đi, Ú nghĩa kiếp con người. ” 

Minh vì mọi người, mọi người sẽ vì mình. Nếu mình chỉ 
nghĩ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Tu 
là vậy đó, tu là mình vì mọi người. 

“Nếu em nhớ, thân xuôi triển cát bụi 

Sẽ thấu lòng thanh thản giữa phù hư 

Trong thâm lặng nguuện làm uiên đá cuội 

Lót chân người quụ hướng nẻo Chân Như. “ 


220 


Nếu nhớ được cái này thì mình sẽ tạo được nghiệp lành, 
bỏ nghiệp ác; tại vì cái thời gian không còn nữa. "Nếu em nhớ, 
thân xuôi tiền cát bụi", quý vị nên nhớ câu này. 

“Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật 

Dòng triên tran còn chảu đến uô cùng 

Dừng chân lại, quau uềtrong lẽ thật 

Đốt hương trầm, tỉnh thức sống ung dung. 


"Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật/Dờng triên man còn chảu đến 
öô cùng". Nếu mà nhớ được như vậy thì dừng chân lại; "2ờng 
châm lại, qua uề trong lẽ thật/Đốt hương trầm, tỉnh thức sống 
uns dung". 


Kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể chư Phật tử! Thời 
thuyết pháp của chúng tôi xin được kết thúc ở đây. 


Kính chúc chư tôn đức cùng quý vị được thân tâm an lạc, 
tu hành tinh tấn, sớm thành tựu đạo quả, giải thoát Niết Bàn. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


kở 


221 


-10- 
Nói với tuổi 20 
Giảng tại Khóa Tu Mùa Flè năm 2017, 
Chùa Hoằng Pháp, nsàu 11/07/2017 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Sáng hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2017 tại chùa Hoằng 
Pháp huyện Hóc Môn, nhận lời mời của ban tổ chức Khoá Tu 
Mùa Hè, chúng tôi có mặt tại giảng đường chùa Hoằng Pháp 
để có bài pháp thoại chia sẻ đến các bạn thanh niên Phật tử, 
học sinh, sinh viên của chúng ta. 


Trước nhất xin kính chúc Thượng toạ trụ trì, chư tăng tại 
bốn tự, cùng toàn thể các khoá sinh khoá tu mùa hè và gia 
quyến được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, tinh tấn 
tu hành, cuối cùng tất cả đều được thành chánh quả đồng 
nhau cả thảy. 


Thầy được biết các bạn chúng ta dự khoá tu này từ 18 tuổi 
đến 22 tuổi, như vậy thì cộng trung bình bạn nào cũng là 20 
tuổi. Đề tài của bài pháp hôm nay là “Nói ới tuổi 20”. Thầy 
năm nay còn vài tháng nữa là 60 tuổi, một người 60 tuổi mà 
nói với 20 tuổi hình như là không thích hợp, chỉ có người 20 
tuổi nói với người 20 tuổi thì mới có cùng một tần số rung 
động. 


Do đó, nếu có điều gì đó mà không thích hợp thì các bạn 
cũng xin bỏ qua chol 


222 


Những lời chia sẻ của thầy như những món quà tặng tỉnh 
thần, nếu món quà nào các bạn nhận được thích hợp thì 
chúng ta nhận. Những món quà nào thầy tặng các bạn thấy 
không thích hợp thì gửi lại cho thầy, để thầy đi tặng những 
chỗ khác. 


“Núi uới tuổi 20”. Tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, 
do đó thầy xin cầu chúc cho các bạn được xinh đẹp, được 
thành công trong việc học, việc làm, cũng như được hạnh 
phúc, được bình an và đầy đủ trí tuệ. 


Chúng ta bắt đầu đi vào cuộc đời bằng tuổi 20, đẹp hơn 
nữa là tuổi 20 này lại có tu hành, có tham dự khoá tu tại chùa 
Hoằng Pháp này. 

Thưa các bạn! Trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng có bốn 
điều mà chúng ta không được xem thường, hay nói cách khác 
là vô cùng quan trọng. Đó là gì? 

“Đốm lửa nhỏ cháu thành biển lửa 

Con rắn con bỗng hoá đại bàng 

Hoàng tử bé thành quân 0uương đại đế 

Tuổi trẻ bâu siờ đắc đạo không xa.” 

Như vậy có bốn điều không được xem thường đó là: Đốm 
lửa nhỏ, con rắn nhỏ, hoàng tử nhỏ 0à tuổi nhỏ. Các bạn là một 
trong bốn điều không được xem thường. 

Nói tới tuổi 20 tức là chúng ta phải nhìn lại chúng ta, và 
chúng ta quan trọng như ba điều kia: như một hoàng tử nhỏ, 
như một đốm lửa nhỏ, như một con rắn nhỏ, và chúng ta là 
tuổi trẻ. 

Hồi xưa, thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddhatfha) khi còn nhỏ, Ngài 
đã ngồi thiền, nhập định. Các bạn là những người nhỏ tuổi 
ngồi thiển, niệm Phật, tu hành, chắc chắn sẽ được nhiều sự 
an lành, hạnh phúc, may mắn. Chúng ta gọi là “Khoá tu mùa 


223 


hè”, do đó trong bài nói chuyện với tuổi 20 này Thầy xin được 
nhấn mạnh chữ "Tu'. 


“Một kiếp không tu mmuôn kiếp khổ 
Một đời uô đạo uạn đời sầu. ” 


Đức Phật Ngài dạy rằng: 


“Kiccham nanussapa†ilabho 
Kicchan mraccñna 710ita— 
Kicchamy saddhannasa0anamn 
Kiccho Buddhãna„ uppñdo 


Sanh làm nieười có dễ đâu, 

Được làm người khó sống lâu trên đời 
Lược nehe giáo pháp tuuệt uời 

Lược ơuui gặp Phật ra đời khó tha. 


"Một kiếp không tu muôn kiếp khổ". Trước nhất là thầy sẽ nói 
về chữ £u. Câu nào có chữ £ thầy sẽ đưa ra thầy nói trước. 
Câu nào không có chữ £u mà có ý nghĩa tu thì thầy nói sau. 


"Một kiếp không tu muôn kiếp khổ", mà các bạn lại có tu, đặc 
biệt là dự khoá tu mùa hè 2017 cho nên mình không khổ. 


“Yo ca 0assasatam ji0e 
Dussilo asamahito 
Ekaham jiuitamn seo 
Silaoantassa jhayino. 


Ai sống một trăm năm 

Ác giới không thiển định 

Không bằng sống mmột eàu 

Có giới có thiển định.” 

Các bạn là những người hôm nay và trong tuần này, là 
những người có giới hạnh trong sạch, những người có thiển 


224 


định. Sống một ngày bằng một trăm năm, sống bảy ngày 
bằng bảy trăm năm, chúc mừng các bạn! 


Hạnh phúc đang ở trong tầm tay chúng ta, chúng ta không 
được buông ra. Chúng ta có bảy ngày thanh bình, chúng ta 
giữ nó. Đây là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chúng ta, chúng 
ta không được buông ra. Chúng ta chỉ được quyền buông cái 
người yêu phản bội ra, còn hạnh phúc, Phật pháp, thì chúng 
ta phải giữ lại. 

"Một đời 0ô đạo uạn đời sầu". Một đời mà không có đạo pháp 
thì vạn đời, tức là mười ngàn kiếp nữa chúng ta sẽ đau khổ. 
Trong Kinh dạy rằng "Người äi lên bằng hai cái sừng con bò, 0à 
người đi xuống bằng số lông con bò". Sau khi chết thì người được 
sanh vào nhàn cảnh chỉ bằng hai cái sừng con bò, người đọa 
vào các tầng khổ đau bằng số lông con bò. Đó là tài liệu bậc 
một, tài liệu gốc Đức Phật Ngài nói như vậy 

“Đường thế mịt mù trăm năm đầu tội 

Cửa thiển thanh tịnh muôn kiếp nên duyên.” 


Chúc mừng các bạn vì các bạn đã chọn cửa thiển thanh tịnh. 
Trong khi “đường thế mịt trù trăm năm đầu tội” thì chúng ta 
phát tâm chọn “cửa thiển thanh tịnh muôn kiếp nên duyên”. 
Mặc dù chúng ta chỉ chọn có bảy ngày, nhưng đây là duyên 
lành rất lớn để chúng ta sẽ chọn bảy chục ngày, bảy trăm 
ngày, bảy ngàn ngày như tuổi 20 của thầy đã chọn. 


Nếu như ở bên Thái Lan thì các bạn sẽ được làm sư tạm 
trong bảy ngày. Trên mạng có một clip vua Bhumibol 
A dulyadej (đã từ trần) trong hình ảnh của một nhà sư khoảng 
chừng 40 tuổi mang bình khất thực (đrì bình khất thực) trên 
đường phố Bangkok của Thái Lan. Thần dân của ông vua này 
là những Phật tử, họ mang cơm, chuối, bánh, đến cúng 
dường cho ông vua Thái Lan đó, rất xúc động. Những người 
Phật tử ở Thái Lan trong cuộc đời của họ, họ sẽ tập làm sư 


225 


trong khoảng chừng một tuần lễ, hoặc là ba tháng, hoặc là 
một năm, hoặc là ba năm, v.v...; có khi họ đi cả đời. 


Tuổi 20 của thầy đã chọn con đường là đi với Phật mặc áo 
cà sa. Tuổi 20 của các bạn chọn con đường là mặc áo tràng. 
Bảy ngày này các bạn mặc áo tràng, áo tràng này là em ruột 
của áo cà sa, cho nên các bạn là những người có duyên. 


Tuổi 20, các bạn có nhiều thời gian để làm nên những điều 
kỳ diệu sắp tới, nếu các bạn có ý chí, có quyết tâm. Nếu các 
bạn sốne qua neàu, chờ qua đời thì thầy xin bó tay chấm com 
(botay.com). Nếu các bạn muốn làm những điều kỳ diệu, thì 
chúng ta phải hạ quyết tâm. Sau khoá tu này, chúng ta về, 
chúng ta lên một kế hoạch học hành hay làm việc. 


Thầy đi tu từ khi học lớp 8, lúc đó thầy 16 tuổi, tuổi còn 
trẻ nhưng thầy cũng lên một kế hoạch là phải học hết lớp 12, 
phải tìm cách học hết đại học, rồi tìm cách học tới cao học 
thạc sĩ, rồi tìm cách học đến tiến sĩ. 


Minh phải lên một kế hoạch như vậy, thì mình mới thực 
hiện được, và mới thành công được. Các bạn ở đây một tuần 
lễ, bình tâm suy nghi, thiết kế một chương trình tu học, làm 
việc của mình để sau hai mươi năm nữa, chúng ta đạt được 
điều chúng ta mong muốn. Bây giờ các bạn không có tiền 
nhưng các bạn có thời gian, đó là hạnh phúc các bạn đang có 
mà nhiều khi các bạn không nhận thấy. Hôm nay thầy chỉ 
làm công việc là chỉ cho các bạn thấy mình đang có cái gì, thế 
mạnh của mình là cái gì. Nếu các bạn đốt thời gian này vào 
cái sự hoang phí thì vô bổ và vô ích. Các bạn dự khoá tu này 
mục đích để gặp gỡ các sư thầy, những người đã đi qua một 
chặng đường dài, và những người này họ sẽ tư vấn cho cho 
các bạn cần phải làm gì. 


Tuy nhiên, mỗi bạn chúng ta phải tự mình đi bằng hai bàn 
chân của mình, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình làm thầy 


226 


của mình, tự mình làm hải đảo nương nhờ chính mình. Cne 
ta có nhiều tiển, mua nhiều đồng hồ, nhưng không mua được thời 
gian. Chúng ta có nhiều tiểu, chúng ta mua được nhiều thuốc, 
nhưng chúng ta không tua được sức khoẻ. Các bạn ở đây có sức 
khoẻ, các bạn có thời gian, có lý tưởng, có tình yêu, các bạn 
cười khi thầy nói đó là hạnh phúc. 


Người ta nói "Mim cười không mệt, tức giận mới mệt". Ông 
bà mình nói "Một mrụ cười bằng mười thang thuốc bổ", “Một cơn 
giận bằng mười gói thuốc chuột”. Thầy thấy có nhiều bạn 12 giờ 
đêm đứng cười một mình, tại bạn đó yêu một cách cuồng dại, 
bị người yêu bỏ nên thất tình, 12 giờ đêm đứng cười có một 
mình là “Cười không đúng chỗ, lỗ mười thang”, lộ trình mà bạn 
ấy đi không đúng, gọi là xe lửa mà trật đường ràu, cho nên 12 
giờ đêm đứng cười có một mình thôi. 

Đây là khoá tu mua hè, thầy muốn chia sẻ với các bạn chữ 
““ này. Tu là gì? Người ta sửa xe người ta gọi là tiểu fu, 
trung tu hoặc đz¡ í¿. Sửa chùa người ta gọi là fràng tu. Còn 
các bạn đến đây gọi là đi fu. 


Đi tu là gì? Đi tu là đi sửa. Tại sao sửa? Tại nó hư, nó hư 
thì mình mới sửa, không hư thì sửa làm chĩ? Trong Phật học 
giáo khoa thư, chữ Hán người ta dạy rằng: 

“Th hành giả, tu cải hành 0i 

Xã ác, thủ thiện, lụ tục tùng dạo dã 

Hành trụ toạ neoạ yến cung kính. ” 


Tu là gì? "Ti hành giả, tu cải hành ơï". Tu là sửa, tu cải là 
sửa đổi, hành vi là hành động: đi, đứng, nằm, ngồi. Hành 
động của mình, hành vi của mình, thân khẩu ý của mình, lời 
nói của mình, cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của 
mình phải thay đổi. Và, thầy tin chắc rằng, sau khoá tu này, 
các bạn về nhà, đi vào xã hội các bạn có sự thay đổi, đó là tu. 


227 


"Tụ cải hành oi, xả ác thủ thiện ". Xả là bỏ, xả ác là bỏ điều 
ác. Thủ là nắm giữ, chấp giữ; thủ thiện là nắm giữ điều thiện. 

"Lụ tục tùng đạo đã". Ly là xa lìa, tục là thế tục, tùng là theo, 
đạo là đạo, đạo dã. Các bạn ở đây bảy ngày “lụ tục tùng đạo 
đã” là bỏ cái thế tục mà tùng theo đạo, mà một ngày tu được 
bằng một trăm năm, bảy ngày là bảy trăm năm. 


"Hành trụ toạ ngoạ uếu cung kính". Đi, đứng, nằm, ngồi, 
trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên còn mấy ngày tiếp theo 
nữa, các bạn nhớ đi chậm, nói khẽ. Đi, đứng, nằm, ngồi, trang 
nghiêm thanh tịnh, thì lúc đó mình thoả mãn được yêu cầu 
tu hành rồi. 


Nếu tuổi trẻ chúng ta không biết tu thì chúng ta không 
tích luỹ được phước báu, và thời gian trôi qua chúng ta không 
tạo được phước lành cho chính mình. Trong kinh, Đức Phật 
Ngài dạy rằng: 

Người trẻ mà không biết tu, uề già thiếu phước, giống như cái 
cung mà nó gãu không thểbắn được. Người trẻ mà không biết tu, 
oềgià không có phước báu, giống như con cò bên cái ao mà không 
có gì ăn. 

“Trẻ không sớm biết tu hành 

Không lo tài sản để dành trai sau 

Cò già ủ rã bên ao 

Cá tôm chẳng có xanh xao chết dần.” 

“Trẻ không sớm biết tu hành 

Không lo tài sản để dành trai sau 

Như cung bị gãu hai đầu 

Trông uỀdiï uãng khổ sầu thở tham.” 


Câu kinh này Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú 155 và 
156, nói ngưởi trẻ mà không biết tu thì về già không có phước 
báu. 


2286 


Bây giờ các bạn già chưa? Nếu các bạn không tin là mình 
già rồi thì sau khoá tu về nhà, lấy tấm hình minh chụp lúc 
mình 5, 6 tuổi với cái hình bây giờ để thấy được hình bây giờ 
già hơn. 

Hoặc, nếu các bạn nói các bạn chưa già, thì vài chục năm 
nữa các bạn cũng già. Cái già và cái bệnh nó sồng sộc nó đến 
với chúng ta. Chúng ta phải cảnh giác, cũng như phải biết rõ. 
Thầy xin hỏi các bạn là Thái tử Sĩ Đạt Ta (Siddhattha) khi đi 
ra bốn cửa thành gặp cái gì? Lúc đó Thái tử 29 tuổi ra bốn cửa 
thành gặp một người già, gặp một người bệnh, gặp một 
người chết và gặp một người ngồi thiền. Thầy rất là vui tại vì 
thấy cả ngàn người ngồi thiền ở đây. Trong khi đó Thái tử Sĩ 
Đạt Ta (Siddhattha) chỉ gặp có một người ngồi thiền, mà Ngài 
đã phát tâm Ngài đi tu và Ngài thành Phật. Gặp một người 
già để mình tu mình thành Phật, gặp một người bệnh để 
mình tu mình thành Phật, gặp một người chết để mình tu 
mình thành Phật, gặp một người ngồi thiển để mình phát 
tâm mình tu thành Phật. 


Cho nên, phải cảm ơn người già đó, người bệnh đó, người 
chết đó, và người ngồi thiền đó. 

Vừa nãy thầy hỏi các bạn già chưa? Thầy hỏi câu hỏi tiếp 
theo, các bạn chết chưa? 

Nếu các bạn tin rằng các bạn chưa chết thì về lấy tấm hình 
hồi xưa lúc mình một, hai tuổi với hình bây giờ, hình hồi xưa 
chết chưa? 

Bạn nào nói rồi là thầy xin chúc mừng. Mỗi ngày như vậy, 
các nhà khoa học nói rằng hàng triệu tế bào sanh ra, và hàng 
triệu tế bào diệt đi. Ảnh sáng này không phải là một, mà ánh 
sáng này nó ra rồi nó mất đi, ánh sáng mới nó xuất hiện, và 
ánh sáng cũ nó chết rồi. Cái tâm của mình ngày hôm qua chết 
rồi. Cái sắc pháp của mình ngày hôm qua cũng chết rồi. Cái 


229 


suy nghĩ của mình ngày hôm qua cũng chết rồi. Cái chết ở 
đây phải hiểu theo nghĩa là cái chết của các pháp hữu vi, hay 
là cái chết của những hiện tượng, sự vật, mà nó diễn ra rồi nó 
chết đi, rồi cái mới nó xuất hiện. Chứ không phải chỉ nói tới 
cái chết theo nghĩa là một đời người, không phải như vậy. 
Cái chết ở đây là từng szf ra, từng saf 0a nó chết rồi. Nếu bạn 
nào thấy được cái già, thấy được cái bệnh, và thấy được cái 
chết thì bạn đó để tu. 


Đi đường gặp đám ma thì hên là sao? Là người ta nhắc 
mình phải tu. 

“Thấy neười chết biết tình rồi cũng chết 

Thấu người đau tình khoẻ tãi hau sao? 

Xe tang uừa khuất qua mau 

ưa người hôm trước hôm sau đưa mình. 


Người nào thấy được cái già, cái bệnh, cái chết, người đó 
giác ngộ, giải thoát. Người nào thấy được cái già, cái bệnh, 
cái chết, người đó mới từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Người 
nào từ bỏ được tham, sân, si, thì người đó giải thoát khỏi 
phiền não. Người nào từ bỏ được tham, sân, si, thì người đó 
có Niết Bàn. 

Nibbanam paramamm sukham - Niết bàn là hạnh phúc tối 
thượng 

Nết là không, Bàn là tham sân si. Miết Bàn là không có 
tham, sân, si. Bạn nào mà không có tham, sân, si thì bạn đó 
có Niết Bàn; Niết Bàn từng phần, từng phần, rồi cuối cùng 
các bạn sẽ có Niết Bàn toàn phần. 

Trong một tuần lễ ở đây các bạn có tham, sân, sỉ không? 
So với trước đây thì nhiều hay ít? Nếu ít hơn, tức là ta đạt 
được Niết Bàn từng phần, tham, sân, si, diệt từng phần, từng 


230 


phần. Các bạn có tu thì tự nhiên không có phiền não, nếu có 
phiền não tức là không có tu. 

“Đâu phải sià mới chết 

Trẻ cũng uẫn 0ô thường 

Trăm uạn tmuôn nẻo ñường 

Làm sao tránh cửa tử. 

Cho niên đừng giận dữ 

Làm ẩau khổ lòng người 

THiấu san sẽ trụ cười 

Mang cho người hạnh phúc. 

Thị phi xin dừng lại 

Múng sai được eì đầu 

Cãi 0ã mắng nhiết nhau 

ừng câu thêm thù hận. 

Có ơi là uô tận 

Trong cuộc sống uô thường 

Hiấu san sẻ yêu thương 

Tàu duuên mà thanh thản. 

Tại sao thầy nói cái già, cái chết? Nói cái già, cái chết, để 
mình tu. Tu thì mình có phước báu. Mà chúng ta cần phước 
báu, cho nên chúng ta cần tu. Mục địch chúng ta đến đây là 
vì chính mình, vì sự an lạc của chính mình, vì sự tu hành của 
chính mình; khéo tu thì nổi 0ụng tu thì chùm. Những người 
phục vụ ở đây họ cũng tu cái pháp phục vụ, họ cũng vì chính 
họ. Thầy đến đây thầy giảng cho các bạn nghe cũng vì chính 
thầy chứ không phải vì các bạn, vì thầy đến đây để thầy tạo 
công đức phước báu. Tất cả chúng ta đều đi tìm phước báu. 

“Đâu phải sià mới chết 

Trẻ cũng uẫn 0ô thường” 

Khi mình nghĩ được vậy thì mình tu được. Hồi nãy thầy 
hỏi các bạn mấy câu: 


231 


- Minh già chưa? Già rồi! 
- Chết chưa? Chết rồi! 


Nếu như các bạn nói được câu đó, thầy xin tặng các bạn 
bài này. Bài này mang tên “Chết, chế, chết, chết đến rồi ". Đây 
là một bài hát, thầy chỉ đọc diễn cảm thôi, thầy không được 
quyền hát. Yêu cầu của thầy là nghe cái lời, không cần vỗ tay 
theo. 


“Chết, chết, chết, chết đến rồi 

Chết, chết, chết, chết đến rồi 

Chết, chết, chết, chết đến rồi 

Chết đến trong truôn cuộc đời 

Ngàu chết đến trên khắp muôn nơi 

ờng hoa thơm tang tóc đông 0ui 

Còn chỉ đâu tham đắm đuối 

Đời sỉ mê bao nỗi thăng trầm.” 

Thầy hỏi các bạn một câu mà ngày xưa Đức Phật hỏi một 
người nữ Phật tử, bà có đứa con duy nhất, và đứa con đó chết. 
Đức Phật mới bảo đi tìm nhà nào có hạt cải xin ít về đây Đức 
Phật sẽ cứu sống con của bà, nhưng với điều kiện trong nhà 
đó không có ai chết mới được. Bà đi tìm, hạt cải thì người ta 
cho. Ở Ấn Độ người ta trồng hạt cải là chủ yếu, cánh đồng 
bao la. Họ cho hạt cải rồi bà mới hỏi trong nhà có ai chết chưa 
thì nhà nào cũng nói có người chết rồi, ông nội, ông ngoại 
hoặc là cha, mẹ, anh, em gì đó nhà nào cũng vậy, thần chết 
không từ bỏ bất cứ nhà nào. Cho nên chếf đến trong muôn cuộc 
đời là vậy đó. 

“Ngàu chết đến trên khắp muôn nơi 

Uờng hoa thơm tang tóc đông 0ui 

Còn chỉ đâu tham đắm đuối 

Đời sỉ mê bao nỗi thăng trầm 

Ngàu chết đến ai chẳng thương đau 


232 


Một năm thêm nhan sắc nhăn nheo 

Dù äi đâu ai cũng thế 

Vềchuns quụ trong nếm mổ. ” 

Tất cả chúng ta đều có cùng một mẫu số chung nấm mồ 0ô 
chủ ai tà uiếng thăm. Mình chết chừng một, hai năm là không 
ai đến thăm đâu, có thể ba bảy hai mốt ngày rồi thôi. Chùa 
thầy có cái nghĩa địa, thầy thấy là người ta mới chết, đi đám 
ma đông đảo vui lắm, nhưng sau đó một năm, hai năm, ba 
năm không thấy ai đến hết. Tương lai huy hoàng của chúng 
ta là vậy đó. 


“Ngàu chết đến khu phố đông 0ui 

Người äi thăm, äi uiếng ai ơi 

Người ta đâu lo cái chết 

Người ta đâu lo đến phiên tình.“ 

Cái ý thầy muốn gửi đến các bạn thông điệp là gì? Là phải 
nhớ “thấu người chết biết mình rồi cũng chết”. Các bạn muốn 
mình sống mà tha thứ, bao dung, hỷ xả thì các bạn phải thấy 
mình chết và mọi người đều chết. “Tôi sẽ chết, bồ tôi sẽ chế”, 
mình nghi tới cái đó mình tha thứ được, mình tha thứ ngay, 
tha thứ. 


“Giờ chết đến tang tóc thương đau 

Một năm thêm năm uẩn eo sèo 

lời sĩ tê bao than khóc 

Cồn bao lâu uô quan tài 7” 

Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy được cái sanh, cái già, cái bệnh, 
cái chết, thì mới tu được, mới thành Phật được. Ai thấy được 
cái sanh, già, đau, chết, thì người đó thành Phật. 


Trị dukkham pajanati - Vị ấu biết đâu là khổ; sanh, già, đau, 
chết là khổ; athabhitam - như thật, như chơn. 


233 


Hôm nay các bạn là những người trẻ tuổi, thầy nói những 
điều này không phải dành cho người già, mà dành cho người 
trẻ để mình chuẩn bị cho cuộc đời của mình đẹp, và chuẩn bị 
cho sự ra đi của mình cho an lành. 


Trong 40 đề mục tu thiền thì có đề mục niệm hơi thở, có 
đề mục niệm Phật, có cả đề mục niệm sự chết, v.v..., nên, 
thầy muốn chia sẻ thêm. Các bạn chúng ta phải có trí tuệ, để 
thấy cái gì? 

“Hoa đẹp, hoa thơm, hoa 0ẫn tàn 

Tình nặng, tình sâu, tình uẫn tan 

Rượu đắng, rượu cau, rượu uẫn hết 

Người hứa, người thề neười oẫn quên.” 

Đừng có tin vào lời hứa, lời thề của ai hết. " Người hứa, người 
thê người uẫn quên". Tại sao họ quên? Trước đây họ hứa, họ 
thể với mình, lúc đó mình mới có bốn mươi lăm ký, bây giờ 
mình bảy chục ký thì họ quên là phải rồi. Cuộc đời éo le, 
nghiệt ngã lắm. Trước đây mình hiền hậu dễ thương, ăn nói 
dịu dàng dễ nghe, bây giờ mình hiện nguyên hình là sư tử 
Hà Đông, làm sao người ta giữ lời hứa, lời thể được. 


“Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết 
Tuuết rơi, tuụết phủ, tuuết lại tan 

Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn 

Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan. 


“Người đẹp người xấu rồi cũng hếf”. Người đẹp rồi cũng hết 
đẹp, người xấu rồi cũng hết xấu, mình cùng bà con với nhau. 
Người đẹp rồi cũng hết đẹp, chết rồi. Người xấu rồi cũng hết 
xấu. Người đẹp đừng có cống cao ngã mạn vì nghỉ mình đẹp. 
Người xấu cũng đừng có tự ti mặc cảm vì nghỉ là mình xấu. 


244 


“Người giàu người nghèo rồi cũng chếf” nên yên tâm mà 
nghèo. Bởi vì, người nghèo cũng chết, người giàu cũng chết. 
Các bạn nghe câu để mà tu, mà sửa. 


“Muốn được yên tu phải biết ngu 

Dù cho có mắt cũng như trù 

Có tai như điế thường câm lặng 

Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.” 

Các bạn muốn tu để có phước báu thì phải giả ngu, có 
những điều mình không thể can thiệp vô được. Có những 
điều không phải mình muốn là được. Có một câu nói rất hay 
"Hôm qua tôi rất thông mình, tôi muốn thau đổi cả thế giới nàu. 
Hồm niaụ tôi có trí tuệ, tôi chỉ muốn thau đổi chính tôi mà thôi". 

“Bớt nehe những tiếng khen chê 

Cho tâm thanh tịnh, thoát mê hồng trần 

Bớt nhìn cảnh sắc trầm luân 

Cho đời thanh thoát, tỉnh thần thăng hoa 

Bớt nói những chuuện bất hoà 

Gia đình hạnh phúc, nhà nhà thêm 0ui 

Bớt mùi thương chét trong tui 

Bỏ äi tâm riệm bùi ngùi chán chê 

Bớt uị thưởng thức no nê 

Vượt xa 0uọng tưởng, trở uỀtĩnh tâm 

Vụi tha năm bớt trong tâm 

An 0ui thanh tịnh, xứng tâm thoát mê.” 


Tức là bớt đi, bớt nghe, bớt nhìn, bớt nói, v.v..., bớt tiếp 
xúc. Các bạn có thấy những con khỉ mà nó bịt mắt, bịt tai, bịt 
mũi không? Có thấy không? Đó! Tu theo cách đó thì tâm 
mình an lạc, hạnh phúc. 


Các bạn vào trong chùa tu thì đương nhiên những tật khí 
của mình, những tánh tình cũ của mình, những cái ham ăn, 
ham ngủ của mình nó vẫn còn. Nhưng mà yên tâm, mình tu 


235 


thi tu, mà những cái tánh tình cũ của mình nó vẫn còn rơi rớt 
chưa hết thì mình cũng chấp nhận, còn hơn là mình không tu 
được. Các bạn nghe bài này rồi chúng ta kết thúc. Bài này 
mang tên là “Lên chùa ngủ gục”. 


“Lên trên chùa mà rigủ gục 

Bị sư phụ la cho 

Thầu có nói năng chỉ 

Con cũng nreủ cho bằng được 

Ai nói chỉ cũng mặc kệ 

Ngủ thì ngủ trà tu thì tụ. “ 

Nếu mình thức mà mình phiền não, mình oan trái, mình 
tham, sân, si, thì ngủ tốt hơn là thức. Nếu mình thức mà mình 
làm việc lành việc thiện, thì mình nên thức. Còn nếu thức mà 
minh oan trái, mình oán thù, mình giận hờn vu vơ, trách mẹ 
trách cha, v.v..., thì lúc đó là mình nên ngủ. 


“Ai lên chùa cũng ham neủ 

Mỗi lần ngủ là mê sau 

Thuyền oượt sóng lên tâu 

Đi uào trong cõi rộng 

Để cuộc đời trôi sông. ” 

Các bạn mà không có tu, các bạn mà không thiết lập được 
lý tưởng cao quý của minh, thì nó cũng giống như một xác 
chết trôi trên sông Hằng vậy thôi. Nếu chúng ta không thiết 
lập từ bây giờ việc tu hành, học hành của mình, thì bốn mươi 
năm sau chúng ta cũng chỉ là bóng mờ sương khói mà thôi, 
cũng chỉ là cái xác chết trôi trên dòng sông thôi. 

“Ơn sinh thành của cha mẹ 

Nghĩa sự trưởng cao thâm 

Nguyện đem hết thân tâm 

Tìu hành cho thành đạt 

Mai nàu sanh Cực lạc 


23 


Trở uềđộ Hóc Môn.” 


Minh ráng tu, nghĩ đến ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩ 
đến thầy tổ, gọi là bốn ân nghĩa cao quý; đó là ơn Tam Bảo, 
ơn cha mẹ, ơn đất nước, và ơn chúng sanh vạn loại. Thầy 
mang ơn các bạn, bởi vì các bạn đã ngồi nghe thầy một tiếng 
mười phút này, thầy cám ơn các bạn! 


Các bạn cũng mang ơn thầy vì thầy đến đây giảng cho các 
bạn nghe. 


Minh mang ơn đất nước này, vì đất nước này đã cho chúng 
ta một đất nước thanh bình để mà chúng ta yên ổn đến đây 
tu hành. 


Chúng ta mang ơn Đức Phật, Giáo Pháp và chư Tăng. 


Mang ơn Thượng toạ trụ trì, mang ơn chư Tăng tại chùa 
Hoằng Pháp đã tổ chức một khoá tu trang nghiêm thanh 
tịnh, đầy đủ điều kiện, để chúng ta có thể lưu trú ở đây một 
tuần lễ tu hành tinh tấn. Chúng ta cảm ơn tất cả! 

Thầy xin được kết thúc bài giảng sáng hôm nay. Trước khi 
dứt lời một lần nữa xin thành tâm kính chúc Thượng toạ trụ 
trì, chư tăng chùa Hoằng Pháp, cùng toàn thể quý vị trong 
ban tổ chức khoá tu, các khoá sinh chúng ta cùng gia quyến 
được năm điều phước báu, sống lâu, sắc tốt, sống vui, sức 
khoẻ và trí tuệ. Tỉnh tấn tu hành, tất cả đều thành chánh quả 
đồng nhau cả thảy. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


œ-##-& 


237 


236 


Pháp thí thắng mọi thí 


Sqbbadanatmn dhartmadanat JinaH 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


Với cách nói giản dị, đi thẳng vào vấn đề, pha lẫn sự hài 
hước, hóm hỉnh, Hòa thượng Bửu Chánh dẫn dắt người 
nghe đến với vườn hoa Pháp của Đức Phật, hướng dẫn 
người nghe cảm nhận được hương vị của Pháp Bảo, chỉ 
cho người nghe phương pháp gieo trồng, vun xới hạt 
giống của những bông hoa Pháp được đâm chồi, nẩy lộc 
trong tâm thức của mỗi người. 


Bằng tấm lòng bi mẫn, Hòa thượng chỉ ra sự nguy hại của 
“vô minh” tồn tại ở trong mỗi tha nhân, qua đó sách tấn 
người chưa phải là Phật tử sẽ hiểu đúng những lời dạy của 
Đức Phật, người đang là Phật tử rồi sẽ biết điều chỉnh việc 
học và thực hành những lời dạy của Đức Phật nơi bản thân 
mình để đi đúng đường và nhanh chóng đạt kết quả. 


